NGUYÊN XUÂN XANH 
Tác giả EINSTEIN 


CUỘC CÁCH MẠNG GIÁO DỤC, 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP 





NƯỚC ĐỨC 
THẾ KỶ XIX 


CUỘC CÁCH MẠNG GIÁO DỤC, 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP 


http://tieulun.hopto.org 


VP :1oG Nguyễn Thị Minh Khai, Qa, Tp.HCM 


Ô Tel : (84.8) 3010430 


Email : info@zenbook.vn 


Z=`NBOOK Website :www.zenbook.vn 


NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ XIX 
Cuộc cách mạng giáo dục, khoa học và công nghệ 
được xuất bản theo hợp đồng trao quyền sử dụng tác phẩm 
giữa tác giả Nguyễn Xuân Xanh và ZENBOOK. 


http://tieulun.hopto.org 





Nguyễn Xuân Xanh 
Tác giả EINSTEIN 


NƯỚC ĐỨC 
THẾ KỶ XIX 


CUỘC CÁCH MẠNG GIÁO DỤC, 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP 


NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ 


http://tieulun.hopto.org 


ht 





tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016)..........................-.---csccssersersrree 5 
Cần hiểu rõ quá khứ để nhìn được phía trước................. 28 
THIẾT THIẾT Ï:2 set cendttisaioilasisitoiaiiobeeisbinuepnawoglixeaasaaiied 33 
LỘI 010012 DDII ) 2x 6u nxaucdoieotlt6s1i2kinndtoadiidkàudfs 38 
PHẦẨN! 

Đất nước của những con người sáng tạo, khai phá ........... 44 
PHẦN II 

Cuộc đại cải cách giáo dục, đại học 

và những thành tựu khoa học, kỹ thuật .............................. 9] 
PHẦN II 

Biên niên sử sự kiện .............................. 55-5 7s Ăn cĂSnSeseeSreecrerxke 147 
PHỤ LỤC 

Lịch sử chiếc Xe HƠI xuusiieiisadlabnadaiacgdgiacbis0aaeag 261 
Lịch sử chiếc xe hơi (Berlin, 1985) ............................ .-.---‹‹- 262 
END HD  aaaiaeaneasterAtoidisdbdiassaapdlAftaxaanliileaibatieuSái 293 


http://tieulun.hopto.org 


ht 





tieulun.hopto.org 


LỜI NÓI ĐẦU DẪN NHẬP 


(2016) 
Nguyễn Xuân Xanh 


Bầu trời trí thức chúng ta bị các nhà tư tưởng Đức thay 
đổi nhiều hơn bầu trời vật lý bởi các kiến trúc sư Đức. 


Allan Bloom 


L)„ giả quý mến, 

Quyển Nước Đức Thế Kỷ XIX ra đời năm 2004, được sự 
ủng hộ tài chính của Tổng Lãnh Sự Quán Đức tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Ngài Alfred Simms-Protz, và Viện Văn Hóa 
Geothe, sớm được tái bản cùng năm, nhưng sau đó vô tình 
bị ngủ đông" cho đến khi - trong trào lưu người Việt đang 
đi tìm tri thức — một công ty sách có nhã ý muốn làm sống 
nó lại. Quyển sách không dày, nhưng sẽ giúp người dọc hiểu 


http://tieulun.hopto.org 


6 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nước Đức nhiều hơn ở những nét vĩ đại của nó, nhất là đối 
với những ai đã từng sống ở đó. Quyển sách được chương 
trình “Mỗi ngày một quyển sách” của đài truyền hình VTVI 
giới thiệu vào tháng 10, 2004, đúng ngày Thủ tướng Đức 
Gerhard Schröder đến thăm Việt Nam. Lần tái bản này, 
quyển sách được bổ sung một số chỉ tiết và hình ảnh, nhưng 
cơ bản không thay đổi so với các lần trước. Những lời dẫn 
nhập dưới đây không ngoài mục đích làm cho bức tranh 
lịch sử thêm sáng tỏ. 


Nước Đức Thế Kỷ XIX, trước đây có thêm cụm từ 
“Những Thành tựu Khoa học và Kỹ thuật, giới thiệu những 
thành tựu nổi bật nhất của dân tộc Đức trong thời kỳ dân 
tộc này được đánh thức, và trả lại những tự do nhất định để 
tích cực tham gia vào cuộc chấn hưng vĩ đại của đất nước. 
Chính ở thế kỷ của sự bại trận chua cay mà nước Đức đã 
làm một cuộc lội ngược đòng không tiền khoáng hậu trong 
lịch sử. Một quốc gia đầy những thiên tài nhưng bị tụt hậu 
và kiểm hãm quá lâu bởi một nền quân chủ chuyên chính 
phong kiến, đã tự sức mình vươn lên như chim Phượng 
hoàng từ đống tro tàn, bộc lộ sức sống sáng tạo mạnh mẽ 
nhất của dân tộc. 

So với Nhật Bản là quốc gia cũng làm cuộc cách mạng 
công nghiệp thành công sáng chói đầu tiên ở phương Đông 
sau Đức khoảng hai phần ba thế kỷ, thì Đức không những 
bắt kịp Anh, Pháp về mặt công nghiệp, mà còn cống hiến 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016) 7 


cho nhân loại hai cuộc cách mạng khác vô giá: Cách mạng 
giáo dục đại học, qua mô hình Đại học Berlin, và cuộc cách 
mạng khoa học cơ bản với vô số tên tuổi, mà một phần trong 
đó được thể hiện qua số giải Nobel vượt trội đầu thế kỷ 20. 
Thế kỷ 1835 - 1933, tính từ lúc cuộc công nghiệp hóa bắt 
đầu có xung lực, đến thời điểm Hitler lên nắm quyền, có 
thể được gọi là Thế kỷ Đức. Nước Đức trong một thế kỷ đã 
làm thay đổi bộ mặt khoa học và giáo dục đại học của thế 
giới, để tiến về đỉnh cao huy hoàng nhất vào những thập 
niên đầu thế kỷ 20. Thực tế, thế kỷ 20 cũng “có thể đã là thế 
kỷ của Đức”; như nhà xã hội học Pháp Raymond Aron phát 
biểu khi tham dự cuộc triển lãm mừng sinh nhật thứ 100 
của Einstein năm 1979 tại Berlin, nếu như không có tội ác 
chủ nghĩa quốc xã Hitler. Trước đó, nhà sử học Mỹ Norman 
Cantor cũng phát biểu tương tự tại một hội nghị các nhà sử 
học về sự tàn phá của chế độ Nazi: “Ihế kỷ hai mươi đáng 
lẽ là thế kỷ Đức” 

Đức là một dân tộc mà tài năng không thiếu hiếm 
trên mọi lĩnh vực: khoa học, văn học, nghệ thuật, tôn giáo; 
không thiếu những đức tính cần cù, ham thích lao động, tiết 
kiệm, kiên trì, trọng danh dự, tính đúng giờ, những phẩm 
chất cần thiết cho một cuộc cách mạng công nghiệp như các 
phẩm chất đạo đức Tin lànhở Anh. Phổ cũng là quốc gia 
Tin lành. Nhưng do chế độ chính trị lạc hậu của nền quân 
chủ chuyên chính thống trị quá lâu nên ánh sáng của Khai 


http://tieulun.hopto.org 


8 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


sáng, về chính trị lẫn công nghiệp, chỉ nhen nhúm ở dạng 
tri thức thuần túy mà không thay đổi được số phận của đất 
nước, khiến nó vẫn lạc hậu và nghèo nàn so với Anh, Pháp. 
Immanuel Kant là nhà khai sáng vĩ đại của Đức, tỏa sáng 
cả châu Âu, có nhiều học trò, nhưng không thể giúp làm 
thay đổi thể chế chính trị và kinh tế bị tụt hậu, cho đến 
khi trận cuồng phong thổi qua mà cái tên là Napoleon. Lúc 
đó vua quan và giới tỉnh hoa mới tỉnh ngủ. Thay đổi thể 
chế và công nghiệp hóa là mệnh lệnh. Nhà triết học Johann 
Gottlieb Fichte dùng những bài Diễn văn (Reden an die 
Deutsche Nation) nổi tiếng của mình gửi đến quốc gia Đức 
để đánh thức lại sự vĩ đại của dân tộc đang bị kiểm hãm. 
Ông tin có một thiên tài và sự vĩ đại ngự trị trong dân tộc 
Đức cần phải được làm cho phấn chấn lại bằng một nến 
giáo dục mới mà mọi người Đức phải có. Ông tin vào một 
'sứ mạng đặc biệt của dân tộc ông. 

Khai sáng, như một qui luật, là điều kiện tinh thần 
không thể thiếu cho một cuộc cách mạng công nghiệp. 
Nhìn vào các nước Âu châu thế kỷ 18 và 19 thì sẽ thấy, ở đâu 
khai sáng không xuyên thấm vào, hay bị ngăn chặn, chống 
cự, thì ở đó các nền kinh tế đều bị thất bại. (Joel Mokyr) Ở 
vùng châu Á xa xôi, Nhật Bản là quốc gia nhanh chóng mở 
cửa cho khai sáng phương Tây vào, trong khi Trung Hoa 
khăng khăng chống cự, nên đã đưa đến hai kết quả có tính 
định mệnh hoàn toàn trái ngược nhau. Đế chế Trung Hoa 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016) 9 


đã phải trả giá rất đắt, trong khi Nhật Bản vụt lên như một 
VÌ saO sáng. 


Nhưng đẳng sau sự thành công của nước Đức, cũng 
như của một nước Nhật, lòng ái quốc cao độ đóng vai trò 
then chốt. Lòng ái quốc như động cơ, linh hồn của cả quá 
trình tiến lên của một dân tộc, thúc đẩy dân tộc đó phải 
tìm đủ mọi cách để vươn lên, vượt qua bằng được mọi khó 
khăn. Không có lòng yêu nước nồng nàn, thì tất cả những 
thể chế, định chế, lâu đài cơ chế đặt ra là đều vô nghĩa như 
cái bánh vẽ. Họ yêu nước vì lòng tự trọng không muốn cam 
chịu thua kém ai. Họ yêu nước bằng những hành động sáng 
tạo trong mỗi lĩnh vực của mình. Không có lòng yêu nước 
nồng nàn, và lao động sáng tạo, không thể có phồn vinh và 
sức mạnh bảo vệ tổ quốc. 


Nhưng cũng không phải chỉ yêu nước, cần cù, tiết kiệm 
là đủ, như sự so sánh giữa Đức và Nhật nói trên cho thấy. 
Dân tộc Đức quả tài năng rất đặc biệt. Từ một đất nước của 
văn hóa, nghệ thuật (Goethe, Schiller, Beethoven), của triết 
học (Kant, Schelling, Fichte) cho đến đất nước của hàng loạt 
các nhà khoa học, công nghệ xuất sắc và tiên phong trong 
mọi lĩnh vực như Liebig, Wöhler, Helmholtz, Clausius, 
Riemann, Hertz, Röntgen, Virchow, Koch, Mendel, Benz, 
Daimler; đất nước của các đế chế công nghiệp như Siemens, 
Krupp, Thyssen, Benz, Daimler, Bayer, Zeiss, mà nếu không 
có thì đế chế Đức cũng vô nghĩa. Tiếp theo thời đại anh 


http://tieulun.hopto.org 


10 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


hùng của thi ca, nghệ thuật là thời đại anh hùng của khoa 
học, công nghệ và giáo dục. 


xxx 


M. trong những sự kiện lịch sử thế giới của thế kỷ 
19 là cuộc phát triển vĩ đại của các ngành khoa học đã làm 
thay đổi sâu sắc thế giới, và người Đức đã có những đóng 
góp rất to lớn. Nhà sử học Thomas Nipperdey cho rằng 
cuộc cách mạng khoa học tự nhiên của thế kỷ 19 còn có tầm 
ảnh hưởng quan trọng hơn cả cuộc cách mạng thiên văn 
gây ra bởi Kepler, Galilei và Newton thế kỷ 17. Không phải 
Alexander Đại đế, hay những người La Mã, hay Napoleon, 
mà các nhà khoa học tự nhiên và công nghệ mới là những 
người chinh phục cả thế giới. 

Nước Đức năm 1800 tụt hậu về khoa học và y học, 
nhưng đến giữa thế kỷ 19 đã trở thành tiên phong. Cho đến 
năm 1830 những người trẻ tài năng của Đức đi ra nước ngoài 
đến những nơi như Paris, London, nhưng những năm sau 
đó người nước ngoài, nhiều nhất là sinh viên Mỹ, lần lượt 
đổ vào Đức, đặc biệt về Berlin, đặc biệt là sự trở về Berlin 
của nhà khoa học hàng đâu Alexander von Humboldt từ 
Paris. Người Đức đã tạo được một sự công nhận của thế 
giới, Weltgeltung, trên các lĩnh vực khoa học, tự nhiên lẫn 
nhân văn, và giáo dục đại học, bên cạnh văn học, âm nhạc 


và triết học là truyền thống của họ. 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đâu dẫn nhập (2016) 11 


Giới trí thức và trung lưu Đức lúc đầu ủng hộ cuộc 
Cách mạng Pháp, cho đến giai đoạn khủng bố khi vua Louis 
XVI bị chém đầu. Sự khó chịu tăng lên với sự chiếm đóng 
Đức của Napoleon, làm gia tăng tỉnh thần quốc gia. Người 
Đức quyết định không đi theo con người của cách mạng 
Pháp. Thay vào đó họ muốn làm một cuộc cách mạng khác: 
Cách mạng tỉnh thần, bằng giáo dục và khoa học, “lấy những 
giá trị tỉnh thần để bù đắp những tổn thất vật chất. Trong 
cái bóng của sự bại trận, người Đức muốn tạo cho mình 
một thế giới tinh thần (Geisteswelt) mới, mà ở đó - theo 
tỉnh thân Tân nhân văn - sự tinh luyện (Vercdelung) của 
chính mình được ngưỡng mộ như một định luật đạo đức, và 
Bildung là con đường tự-xây dựng mình (Selbstformung). 


Can: cách mạng giáo dục đại học, đôi khi còn được 
gọi là cuộc cách mạng Humboldt, truyền bá mô hình đại 
học nghiên cứu ra toàn thế giới, đặc biệt vào Hoa Kỳ, nhằm 
khám phá các biên giới mới trong mọi lĩnh vực khoa học 
tự nhiên và nhân văn, kể cả thần học.'! Đại học này là “bà 


1 Về lịch sử và ảnh hưởng của mô hình Đại học Humboldt trên phạm 
vi thế giới, xin xem bài của tác giả: Đại học. Lịch sử của mộf ý tưởng 
trong Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm. NXB Trì Thức, 2011, tái 
bản 2015; và Tiểu luận dẫn nhập, trong Clark Ketr, Các Công Dụng 
của Dại học. Tủ sách phát triển giáo dục IRED, DTBooks, 2013. 


http://tieulun.hopto.org 


12 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


mẹ của các đại học hiện đại trên thế giới, và giúp cho cuộc 
cách mạng khoa học cất cánh. Đến 1850 hầu hết các đại học 
Đức hoàn toàn được biến thành đại học nghiên cứu. Nghiên 
cứu đại học đã trở thành mệnh lệnh. Mệnh lệnh nghiên cứu 
(research imperative) tổ chức lại toàn bộ đại học, như tăng 
cường xuất bản tạp chí, trang bị cơ sở hạ tầng tri thức như 
thư viện, phòng thí nghiệm, phát triển hình thức semina, và 
hướng giảng dạy vào phương pháp nghiên cứu. Các người 
thây phải là những nhà nghiên cứu, và truyền lửa cho sinh 
viên. Tìm ra cái mới, độc đáo, là khẩu hiệu của giới tỉnh hoa 
đại học. Nếu đại học thế kỷ 18 chỉ chú ý “bảo tồn và chuyển 
giao; thì đại học thế kỷ 19 tập trung vào khai phá, sáng tạo. 
“Ai muốn bước vào nghề học thuật, thì phải chịu sự đòi hỏi 
không chỉ học kiến thức đã có, mà phải có năng lực sáng tạo 
ra tri thức mới từ hoạt động độc lập của mình” như nhà triết 
học và giáo dục Friedrich Paulsen viết. Sau 1860 Đại học 
nghiên cứu Đức bắt đầu chinh phục thế giới, nhất là Hoa Kỳ. 

Đại học cải cách Đức không dựa trên nhu cầu trước 
mắt của kỹ thuật, tính công lợi, hữu dụng của Bacon, trừ 
ngành hóa nông nghiệp nhằm giải quyết các cuộc khủng 
hoảng lương thực. Khoa học là thuần túy, và bao trùm. Khoa 
học tự nó là cứu cánh, và diễn ra chuyên nghiệp trong đại 
học cải cách, không phải ở ngoài như ở Anh và Pháp thường 
điễn ra. Nghiên cứu khoa học cơ bản đã trở thành ý thức hệ, 
Wissenschaftsideologie. “Những cột trụ (của cuộc đổi mới 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016) — 13 


tinh thần, triết học và lý thuyết) có thể gom lại thành một 
từ 'ý thức hệ khoa học”. Quan niệm mới này phát triển đưa 
đến những thành công chưa hề có trong những năm sau khi 
Đại học Berlin ra đời. Nó trở thành ý thức hệ chính thức 
của các đại học Đức trong thế kỷ 19, được gắn thêm tính tôn 
giáo đáng kính sợ” như một nhà nghiên cứu Mỹ mô tả (R. 
Steven Turner). Ý thức hệ khoa học vinh danh khám phá 
và sáng tạo. Cuộc đổi mới đại học đã nhanh chóng đổi đời 
cuộc sống trí thức của Phổ. 


Người Đức có một pathos - đam mê và ngưỡng mộ - 
đặc biệt đối với Wissenschaft, khoa học và học thuật. Khoa 
học tự nó là một tiếng gọi độc lập. Họ ý thức về sức mạnh 
mới chưa từng thấy của khoa học, giúp con người vươn lên 
khai phá, và tạo được sự công nhận và độc lập đối với quyển 
thế. Khoa học có vị trí gần như tôn giáo. “Ai có khoa học và 
nghệ thuật, người đó có tôn giáo. Ai không có cả hai, người đó 
cần tôn giáo” như Goethe nói. Khoa học và học thuật có một 
hào quang đặc biệt và được thánh hóa. “Đền thờ của khoa 
học; hay nhà nghiên cứu tự nhiên như một Tu sĩ; đó là ngôn 
ngữ thường nghe. 

Ngay từ năm 1822, Hội nghị của những nhà nghiên 
cứu tự nhiên được gọi là một “Hội đồng của Thời đại sắp 
đến. Năm 1860 Virchow tuyên bố, khoa học đã bước vào 
'vai trò của nhà thờ; và năm 1865: “Khoa học đối với chúng 


http://tieulun.hopto.org 


14 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


tôi đã trở thành tôn giáo” Một số nhà khoa học muốn lấy 
khoa học làm cơ sở của thế giới giới quan, Weltanschauung. 
Theo họ, khoa học không những giải phóng con người ra 
khỏi siêu quyền lực của tự nhiên, tạo ra giàu có và sức khỏe, 
mà còn có thể làm cho con người, dân tộc và xã hội tự do 
hơn, thực hơn và đạo đức hơn. Virchow nói đến những 
“hệ quả cộng hòa' của khoa học, và giải thích đạo đức khoa 
học, tư duy không cần quyền lực, mô hình trong thiên 
nhiên cũng như những mô hình chọ chính trị và xã hội. 
Vì thế những nhà khoa học tự nhiên là những Tinh mục 
của tự do: Einstein còn nhận xét trong thế kỷ 20: “Quý vị 
sẽ không tìm thấy một đầu óc khoa học tư duy sâu xa nào 
mà không có một tính tôn giáo đặc thù trong đó.” Dĩ nhiên 
tính tôn giáo ở đây có ý nghĩa cao hơn nghĩa đời thường. 
Còn Max Planck phát biểu trong những giờ phút rối rắm 
nhất trước khi quan niệm lượng tử ra đời: “Ai dấn thân 
nghiêm túc vào một lao động khoa học bất cứ loại nào đều 
nhận ra rằng trên cổng vào đền thờ khoa học có viết mấy 
chữ: Hãy có đức tin. 

Người Đức cũng có một pathos đặc biệt đối với lao 
động. Lao động không phải là nhiệm vụ, mà là nhu cầu của 
cuộc sống (Lebensbedwrƒfnis) và niềm vui. Mục đích của 
cuộc đời con người chưa phải là “hạnh phúc; mà là sự thực 
hiện các tiềm năng của anh ta nhiều hơn. 


xx* 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đâu dẫn nhập (2016) 15 


T¿ lý cải cách giáo dục từ hệ trung học đến hệ đại 
học của Phổ, dưới sự chủ trì của Wilhelm von Humboldt, 
nhìn kỹ, có tính chất fđđi ngược tinh thần thời đại, vì nó 
chủ trương một loại trường trung học nhân văn, và một 
đại học nghiên cứu nhấn mạnh khoa học thuần túy và 
văn hóa, khi mà xung quanh cả châu Âu diễn ra cuộc cách 
mạng công nghiệp rầm rộ đòi hỏi cao kỹ thuật hữu dụng. 
Các nhà cải cách của Phổ, trên hết ngài Freiherr von Stein, 
qui thất bại trước Napoleon vào tỉnh thần tiểu thương, 
'tính hám lợi vị kỷ' của nhiều tầng lớp nhân dân. Vì thế 
họ chủ trương phải thổi vào thanh niên một tỉnh thần lý 
tưởng (ideale Gesinnung) bằng chương trình giáo dục nhân 
văn để đánh thức mọi khả năng trong con người. Để phục 
vu cho mục tiêu này, không gì thích hợp bằng sự ngưỡng 
mộ người Hy Lạp của những nhà tân nhân văn. Từ đấy cải 
cách giáo dục của Humboldt đã tạo ra Trung học nhân văn, 
Humanistisches Gymnasium, một loại hình giáo dục “ngược 
thời đại. Trong khi khắp các lục địa diễn ra cách mạng công 
nghiệp có một không hai trong lịch sử làm thay đổi bộ mặt 
lục địa trong thời gian ngắn nhất hơn tất cả những công 
trình nào của nhân loại trong hơn hai nghìn năm qua, thì 
học sinh phải ngồi học các động từ bất quy tắc Hy Lạp và 
La tỉnh, những cuộc phiêu lưu của Odysseus và Aeneas, các 
cuộc trò chuyện triết học dưới bóng cây tiêu huyền ở ngoại 
ô thành phố Athen, hay trong một biệt thự ở Roma - những 


http://tieulun.hopto.org 


l6 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


điều này diễn ra khi xung quanh các mỏ, lò cao, nhà máy 
điện, xí nghiệp mọc lên khắp nơi như nấm. (M. Euhrmann) 
Giáo dục cổ điển, giờ đây là một sự bắt buộc, là cánh cổng 
bước vào lịch sử và văn hóa Âu châu được tạo ra từ Cổ đại, 
bản sắc của nền văn hóa phương Tây. 


Nhưng người ta không quên rằng, nhiều thế kỷ từ 
thời Phục Hưng đến thế kỷ 18, châu Âu đã có một mẫu 
số chung văn hóa là văn hóa Hy Lạp và La Mã. Tất cả hay 
hầu hết những nhà tư tưởng, khoa học, nhà văn lớn có 
cùng một nền giáo dục cổ điển: Copernice, Kepler, Galilei; 
Machiavelli, Ariosto, Tasso; Calvin, Rabelais và Montaigne; 
Erasmus, Shakespeare, Bacon, Milton; và còn nhiều người 
nữa. Trong thế kỷ 19, cũng thế, phần lớn của những con 
người tên tuổi của châu Âu và Mỹ đều lớn lên trong nến 
giáo dục cổ điển này. 


Giai cấp trung lưu Đức trở thành giai cấp (có) văn hoá, 
giáo dục, Bildungsbiirgertum mà các thành viên là những 
Bildungsbuirger. Giáo dục được giải phóng khỏi ảnh hưởng 
của nhà thờ. Đôi cánh của giai cấp trung lưu văn hoá sải 
bay cao và tự hào. Trong thời đại mới, tài năng chứ không 
phải nguồn gốc mới là quan trọng. Văn hóa đọc biến thành 
cuộc cách mạng đọc, xa hơn thành một ,bệnh nghiện đọc, 
Lesesucht. Một dân tộc gồm những người không đọc báo 
biến thành một dân tộc của những người đọc báo. Không 
phải chuyện làng xã, nghề nghiệp hay nhà thờ; mà hằng ngày 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đấu dẫn nhập (2016) 17 


và liên tục, báo chí đã đưa họ tiếp xúc với cái mà Hegel gọi 
là Zeifgeist, tình thần thời đại và làm cho họ quan tâm. Giới 
có tiền trang trí nhà mình không bằng thảm quý mà bằng 
sách. Đọc sách đem lại sự tự tin cho họ. Các khám phá khoa 
học mới được đại chúng hóa ngày càng làm cho họ tin hơn 
vào khoa học, và tiến bộ xã hội, vào sự thiết lập hạnh phúc 
trên trái đất này, chứ không phải là ,thung lũng nước mắt. 
Bildung và Wissenschaft trở thành hai vị thần luôn luôn có 
sức mạnh biến đổi cuộc sống. 


xx*# 


Nà hóa, Kuiftur, là một đặc thù văn hóa rất lớn của 
Đức. Theo cách hiểu của người Đức, Zivilization, văn minh 
bao gồm những gì có tính hữu dụng, sự xuất hiện bề ngoài 
của con người, bể mặt của sự tồn tại, những cái đó có ý 
nghĩa thứ yếu. Kulfuz mới được xem là bản chất của người 
Đức, niềm hãnh diện của họ về những thành tựu và sự tồn 
tại của họ. Nó bao gồm những lĩnh vực trí thức, nghệ thuật 
và tôn giáo, không bao gồm chính trị, kinh tế, công nghệ, 
thể thao hay những thực tế xã hội như cách hiểu của người 
Pháp hay Anh. Người Đức, từ thế kỷ 18 với sự thăng hoa của 
nền văn chương cổ điển Weimar rực rỡ, tự hiểu mình như 
một đân tộc văn hóa, Kulturvolk. Văn hóa là “linh hôn Đức, 
là sự 'thay thế cao quý' cho chính trị, mà chính trường là nơi 
đấu đá của những nhóm lợi ích hẹp hòi, của những sự mặc 


http://tieulun.hopto.org 


18 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


cả và thỏa hiệp đáng tránh xa. Lịch sử có những chứng cứ 
văn hóa kết cục chiến thắng chính trị, cứu vãn một dân tộc, 
hay ngược lại, chính trị phá hủy văn hóa. 


Văn hóa thực sự là môi trường đã thống nhất các quốc 
gia Đức thành một dân tộc đồng nhất trước sự thống nhất 
chính trị 1871 hơn một thế kỷ (W. Lepenies). Sau 1871 Đức 
trở thành quốc gia văn hóa, Kulturnation, đưới sự lãnh đạo 
của chính trị (Bismarck), điều mà nhiều nhà văn hóa, trong 
đó có Nietzsche, nhìn thấy trước như nguy cơ hủy diệt văn 
hóa Đức trước khi Đức chiến thắng Pháp. Và điều đó đã trở 
thành sự thật ở thế kỷ 20. Văn hóa Đức là một sự đối kháng 
với chính trị, vì đó là môi trường mà ở đó con người muốn 
có đầy đủ tự do để sáng tạo. Vì thế, cũng dễ hiểu vì sao các 
nhà tân nhân văn Đức thế kỷ 19 đã chọn Hy Lạp làm hình 
mẫu để phát triển con người toàn diện cho một thời đại 
mới, vì Hy Lạp chính là dân tộc đã sáng tạo ra văn hóa rực 
rỡ, triết học, khoa học và nghệ thuật cho nhân loại, một dân 
tộc có nhiều tự do nhất, chứ không phải La Mã. Chính ý 
tưởng trên đã kết tỉnh lại trong mô hình giáo dục Đức của 
Humboldt từ cấp Trung học đến cấp Đại học. Dù rằng Hy 
Lạp có thua Sparta, thua Macedon, và tan rã, nhưng văn 
hóa Hy Lạp sau đó đã lan tỏa thành thời kỳ Hy Lạp hóa 
(Hellenism) trên đế chế mà Alexander Đại đế đã để lại, và 
sau hơn 2000 năm sau, văn hóa của dân tộc đó vẫn tiếp tục 
tỏa sáng và làm giàu cho văn hóa thế giới. Người Đức tôn 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016) 19 


sùng văn hóa như một tôn giáo, Kulturreligion. Vì thế văn 
hóa Đức đã có sức hút người Do Thái mãnh liệt. Hai dân tộc 
này thật sự có một sự gần nhau trong bản chất, một 'dân tộc 
của văn hóa; và một 'dân tộc của quyển sách: 

Rồi giống như Hy Lạp, khi tiêu vong như một chủ thể 
chính trị lớn, nền văn hóa Đức lan tỏa đến nhiều vùng trên 
địa cầu, đặc biệt Mỹ, trong các ngành khoa học tinh thần lẫn 
khoa học tự nhiên, điều Goethe cũng đã từng tiên đoán. Cả 
hai dân tộc Mỹ, Đức, người chiến thắng, và kẻ chiến bại, nói 
vui, sau Thế chiến II đều bị cải tạo, dân tộc Đức về chính 
trị đã đành, mà nước Mỹ cũng thế, về văn hóa, dưới ảnh 
hưởng to lớn của dòng người trí thức tị nạn khổng lồ từ 
Đức, Áo và châu Âu. Đó là “Đế chế thứ tư; như người ta ví 
vui, ảnh hưởng đến 'de-provincialization, kéo tinh thần Mỹ 
ra khỏi tỉnh lẻ, như từ của Anthony Heilbut. Khi Abraham 
Flexner, nhà sáng lập Viện nghiên cứu cao cấp Princeton, 
được hỏi ai là ân nhân lớn nhất` của Viện, đã không ngần 
ngại trả lời: Adolf Hitler. Tương tự, giám đốc Walter Cook 
của Viện nghệ thuật tạo hình (Institute of Fine Arts, IFA) 
ở New York, nơi ảnh hưởng của những người di tán Đức 
trong lĩnh vực lịch sử khoa học mạnh nhất, cũng thường 
nói: “Hitler là người bạn tốt nhất của tôi; ông ta rung cây, và 
tôi nhặt những quả táo rụng” Về ảnh hưởng của khoa học 
Đức, thư ký chiến tranh Sir lan Jacobs của Churchill trong 
thời chiến, đã phát biểu rằng: “Đồng minh đã thắng chiến 
tranh (thế giới thứ hai) bởi vì những nhà khoa học Đức của 


http://tieulun.hopto.org 


20 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


chúng ta giỏi hơn các nhà khoa học Đức của họ” Nhà triết 
học Mỹ Allan Bloom (tác phẩm bestseller Sự suy tàn của 
tỉnh thần Mỹ) khi bước vào Đại học Chicago những năm 
1940 nhận xét rằng “Đời sống đại học Mỹ đang được cách 
mạng hóa bởi tư tưởng Đức.” Henri Peyre, giáo sư ngôn ngữ 
Mỹ, nhận định “Trong nhiều phương diện, đời sống trí thức 
Mỹ hôm nay gần với Đức hơn là với Anh.” Leo Strauss, nhà 
triết học chính trị Mỹ gốc Do Thái Đức di tản, thầy của 
Allan Bloom, nhận xét: “Đó không phải là lần đầu tiên mà 
một quốc gia, bị đánh bại trên chiến trường, và xóa sổ như 
một thực thể chính trị, đã cướp các thành quả ngoại hạng 
của những kẻ chiến thắng bằng cách áp đặt lên họ cái ách 
tư tưởng của nó." Chiến thắng trong chiến bại, văn hóa Đức 
làm một cuộc “báo thù: (W. Lepenies) 

Nói những chuyện trên để hiểu hơn bức tranh về ảnh 
hưởng của văn hóa Đức. Câu chuyện tương tác văn hóa giữa 
Mỹ và Đức không dừng ở đây, mà còn tiếp tục một cách thú 
vị, nhưng là điều sẽ vượt khỏi khuôn khổ quyển sách này. 


xxx 


Tp 1870 trở đi, Đức bước vào vai trò lãnh đạo cuộc 
cách mạng công nghiệp (thứ hai) ở châu Âu, được xây dựng 
trên các công nghệ gốc khoa học (science-based). Các công 
nghệ mới bao gồm hóa chất tổng hợp, ánh sáng điện, năng 
lượng điện, xe hơi, kỹ nghệ lạnh, và những thứ khác. Óc tò 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016) 21 


mò, nghiên cứu khoa học thuần túy của các đại học, phòng 
thí nghiệm đại học, biến thành động lực mới của sản xuất 
hàng hóa. Nền khoa học Đức ngay từ đầu không được thiết 
kế để hỗ trợ công nghiệp gốc khoa học, nhưng cuối cùng đã 
nâng cấp tất cả các ngành công nghiệp vượt bực. Điều đó 
minh họa sự nhìn xa thiên tài của Wilhelm von Humboldt. 
Thế kỷ 19 là thế kỷ loài người đẩy lùi bệnh tật quyết 
liệt, những bệnh hiểm nghèo như bệnh than, bệnh lao, dịch 
tả, dịch hạch, mà người Đức có công rất lớn. Từ giữa thế kỷ 
các lý thuyết và hệ thống chữa trị của ngành y tế cũ được 
làm quen với phương pháp khoa học mới, áp dụng vật lý, 
hóa học và tất cả các môn khoa học tự nhiên để nâng cao. 


Ngành sinh lý học phát triển từ cuối những năm 1820 
đã cách mạng ngành y học. Tế bào được nghiên cứu như 
một đơn vị căn bản của sự sống (nhà động vật học Schwann, 
và thực vật học Schleiden). Johannes Mũiller, một bậc thầy 
về sinh lý học, cùng với các học trò - Virchow, Henle, 
Helmholtz, Du Bois-Raymond cùng nhiều người khác - xây 
dựng ngành này và phát triển vào tất cả các ngành chuyên 
môn của nó, Rudolf Virchow xây dựng ngành Bệnh lý học 
tế bào (Zellularpathologie). Không phải máu hay thần kinh, 
mà tế bào là các đơn vị căn bản của sự sống và bệnh tật. 
Bệnh là sự sống của tế bào trong những điều kiện đã bị 
thay đổi bất bình thường. Muốn nghiên cứu bệnh, cần phải 


nghiên cứu tế bào, được xem như một sinh vật tự nó. 


http://tieulun.hopto.org 


22 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Cuộc cách mạng tiếp theo trong y học là sự phát triển 
các ngành huyết thanh học và vi khuẩn học. Rồi đến ngành 
giải phẫu. 

Ngành hóa hữu cơ được Justus Liebig và Friedrich 
Wöhler phát triển ứng dụng vào nông nghiệp. Liebig gọi sự 
ra đời của ngành này là ,Hừng đông của ngày mới”. Liebig, 
mới 24 tuổi làm giáo sư ở Đại học GieBen, nổi tiếng thế giới 
với mô hình phòng thí nghiệm nghiên cứu và giảng dạy. Từ 
giữa thế kỷ 19 trở đi, Đức có những đóng góp quan trọng 
trong ngành hóa, thuyết phân tử và nguyên tử: Sự khám phá 
phân tích quang phổ để xác định nguyên tố hóa học (Bunsen 
cùng với Kirchhoff), sự chứng minh của Kakulé về Hóa trị 
bốn của các-bon và đưa ra hình vòng sáu cạnh của benzene 
(vòng benzol), đóng góp của Lothar Meyer vào Bảng tuần 
hoàn các nguyên tố, trước cả Mendeleev, sự phát triển của 
hóa vật lý, hóa sinh lý, hóa thực phẩm, và hóa nhuộm màu 
từ nhựa than có tính cách mạng cho kinh tế (August W. von 
Hofmann). Hóa học là ngành truyền thống của Pháp thế kỷ 
18. Nhưng trung tâm của nó chuyển dịch qua Đức vào thế 
kỷ 19. Hội nghị hóa thế giới lớn nhất diễn ra đầu tiên năm 
1860 tại Karlsruhe đánh dấu khúc quanh này. 

Ngành hóa công nghiệp là một trong những ngành 
thành công nhất của Đức. Các công ty như Bayer, Hoechst, 
BASF (Badische Anilin - & Soda-Fabrik), AGFA (Actien- 
Gesellschaft fũr Anilin-Fabrication), hay Casella, được 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đâu dẫn nhập (2016) — 23 


thành lập trong giai đoạn 1861-1867, lúc đầu cung cấp phụ 
liệu cho ngành công nghiệp đệt, nhưng đã nhanh chóng 
thống trị ngành hóa chất công nghiệp và hóa dược từ những 
nghiên cứu cơ bản. Nghiên cứu khoa học không còn giới 
hạn vào các đại học nữa. Đến 1887 có 4.000 nhà hóa học 
Đức bên ngoài các đại học. Họ cùng với các đồng nghiệp 
trong đại học xây dựng ngành hóa hữu cơ hiện đại. 


Các công nghệ mới chính là những nhân tố biến 
đổi mạnh mẽ tính chất của xã hội công nghiệp và tạo ra 
xã hội tiêu dùng. Cùng với sức mạnh của chúng, các quốc 
gia phương Tây lần lượt thoát khỏi những lời tiên tri định 
mệnh qua các cuộc khủng hoảng kinh tế mà người ta nghĩ 
là bản chất” của chủ nghĩa tư bản. 


Các ngành Vật lý, Toán học của Đức cũng sải cánh bay 
cao. Sau định lý bảo toàn năng lượng (Mayer, Joule (Anh), 
Helmholtz) đến Định lý chính thứ hai của Nhiệt động học 
và nguyên lý entrôpi (Rudolf Clausius, 1850), thuyết động 
lực học khí (Clausius và König, 1856/57), có ảnh hưởng lớn 
đến sự phát triển vật lý thế kỷ 20. Với nhiều khám phá đa 
dạng trong vật lý, Hermann Helmholtz được xem là đại biểu 
của nền khoa học tự nhiên của Đức. Heinrich Hertz khám 
phá sóng điện từ như Maxwell đã tiên đoán, kết thúc thắng 
lợi thuyết này, và mở ra ngành truyền tin mới. Vật lý thực tế 


trở thành ,vua” của các môn khoa học. 


http://tieulun.hopto.org 


24 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XU... 


Thế kỷ 19 có thể được xem là ,Thời hoàng kim trong 
toán học“ được khai mào bởi nhà toán học thần đồng C, E. 
Gauÿ. Những phát minh của thế kỷ này vượt xa toàn bộ 
sự sáng tạo của tất cả những thời đại trước cộng lại. Mỗi 
thời kỳ, lịch sử có những khu vực trung tâm ở đó những 
tiến bộ toán học quan trọng diễn ra. Đến đầu thế kỷ 19, 
Pháp đã dẫn đầu về toán học qua École Polytechnique với 
các tài năng như Joseph-Louis Lagrange, Gaspard Monge 
và Victor Poncelet. Nhưng sau đó trung tâm chuyển hướng 
satrđớ qua Đức. Phần lớn các hoạt động toán học được hỗ 
trợ đến nay hướng về những lĩnh vực ứng dụng. Hỗ trợ cho 
toán học thuần túy là ngoại lệ. Nhưng đó là trường hợp của 
Đức thế kỷ 19. Toán học có những bước phát triển vượt 
bực, thuyết tập hợp, Mengenlehre (Cantor), thuyết hàm 
(Riemamn), và hình học phi-Euclid (Gauss, Riemann, cùng 
lúc với Lobatschewski và Bólyai), tiền đề cho thuyết tương 
đối Einstein nửa thế kỷ sau. Hilbert gọi thuyết tập hợp 
của Cantor là “tinh hoa đáng ngưỡng mộ nhất của trí tuệ 
con người” Các tài năng xuất hiện thành chùm: Möbius, 
Jacobi, Dirichlet, Weierstraf, Kronecker, Dedekind, Klein, 
Hausdorf. Hilbert là một Euclid của Đức. Cuối thế kỷ 19, 
đưới sự lãnh đạo của Felix Klein, Đại học Göttingen đã trở 
thành Mecca của toán học, thu hút sinh viên từ nhiều quốc 
gia trên thế giới, đặc biệt từ Mỹ. 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016) 25 


Đức là quê hương của ôtô. 1885 Karl Benzở Mannheim 
chế tạo chiếc xe hơi ba bánh đầu tiên khai sinh thời đại 
ôtô. Sau Benz là Gottlieb Daimler và WilheÌlm Maybach 
(Xem thêm lịch sử chiếc xe hơi trong phụ lục), rồi đến 
Rudolf Diesel. Năm 1893, ở tuổi 35, ông đăng ký quyển sở 
hữu cho chiếc máy sau này được gọi là máy nổ Diesel chạy 


cho tới ngày nay. 


Chưa nói đến những ngành nhân văn, khảo cổ, lịch 
sử. Ở đây, Đức cũng có những khai phá vượt bậc. Đặc biệt 
khuynh hướng lịch sử hóa (Historisierung) đã mở ra nhiều 
hướng nghiên cứu mớivà mang lại những nhận thức mới về 
lịch sử và tiến hóa. 


xxx 


Cai thế kỷ 19, nước Đức phát triển thành một 
người khổng lồ trong lòng châu Âu. Nó có một quân đội 
tốt nhất, một nền khoa học mạnh nhất, và một nền kỹ nghệ 
năng suất cao nhất, có một sự kết nối chặt chẽ nhất giữa 
khoa học và giới công nghiệp, cũng như nhà nước. Nhưng 
đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi, khi mà giới khoa học 
quay vào cuộc sống nội tâm (Innerlichkeit), quan tâm đến 
văn hóa (Kultur) mà không quan tâm đến chính trị - họ 
cũng không có đủ tự do để làm điều đó - và khi mà những 


quyết định sống còn của dân tộc, hòa bình hay chiến tranh, 


http://tieulun.hopto.org 


26 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


không nằm trong tay nhân dân qua một nền dân chủ đại 
diện đích thực. Dân Đức vẫn sống trong cái bóng của chủ 
nghĩa bảo thủ Metternich (mặc dù không còn Metternich) 
muốn kiểm hãm sự phát triển cá nhân, Metternich muốn 
ổn định nhiều hơn phát triển. Cuộc cách mạng dân chủ 
1848 cuối cùng thất bại. Chính trị được ra làm từ trên. 


Nước Đức Thế Kỷ XIX muốn làm rõ nét sức vươn lên 
thần kỳ của dân tộc Đức từ đống tro tàn của buổi đầu thất 
trận, mặc dù trong một bầu không khí chính trị còn xa với 
dân chủ. Hiểu được nền tảng của xã hội Đức thế kỷ 19, sẽ 
hiểu thêm hiện tượng thần kỳ kinh tế sau thế chiến thứ hai, 
cũng vươn lên từ đống tro tàn. Với nền tảng công nghiệp, 
khoa học, con người và những thể chế có sẵn, cuộc vươn lên 
lần thứ hai là điều dễ hiểu hơn. Toàn bộ máy móc của công 
ty Siemens Berlin sau 1945 bị tháo dỡ và chở về Nga, nhưng 
rồi, đâu phải hễ có đầy đủ máy móc là có một Siemens thứ 
hai ngoài nước Đức. Những nhân tố thành công của nước 
Đức trong cửa thế kỷ 19, những gì đã nằm sâu trong máu, 
vẫn tiếp tục phát huy. 


Từ cuộc Cách mạng công nghiệp trở đi, một định mệnh 
phổ quát đã an bày cho các dân tộc đi sau: chọn con đường 
công nghiệp hóa để tiến lên giàu mạnh, văn minh, hoặc 
chấp nhận thân phận một quốc gia nghèo khó và tụt hậu. 
Tác giả hy vọng quyển sách này truyền cảm hứng đến mọi 
người có tấm lòng với đất nước để học hỏi những bài học 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu dẫn nhập (2016) 27 


lịch sử để lại, và hành động để đất nước thoát khỏi số phận 
tụt hậu không đáng. Dân tộc Việt Nam xứng đáng hơn là 
vị trí đang có hôm nay. Chúng ta cũng có lòng tự trọng, tự 
hào dân tộc, nếu không thì đã không đổ máu cả trăm năm. 
Chúng ta cũng có đầy đủ thông minh, sáng tạo, những đức 
tính như cần kiệm, dám hy sinh, không ngại gian khổ, nếu 
không chúng ta không thể vượt qua những thử thách khắc 
nghiệt nhất của lịch sử. 

Dân tộc Việt Nam không thể không vươn lên, không 
có lý do gì phải lấn quấn dẫm chân tại chỗ như hôm nay. 
Dân tộc Việt Nam cần phải làm tất cả cho một cuộc cất 
cánh, bay cao và bay xa. Những bài học của dân tộc Đức là 
vô giá rất cần được tham khảo. 


NGUYỄN XUÂN XANH 


Tháng 2, 2016 


http://tieulun.hopto.org 


CẦN HIỂU RÕ QUÁ KHỨ 
ĐỂ NHÌN ĐƯỢC PHÍA TRƯỚC... 


Nguyễn Trung 


.1y là suy nghĩ trong đầu ngay sau khi tôi gấp lại 
quyển sách nhỏ nhưng cô đặc “Nước Đức thế kỷ thứ XIX” 
mà tác giả Nguyễn Xuân Xanh vừa mới tặng trong dịp tôi có 
việc ghé qua Sài Gòn. 

Nói mộc mạc, quyển sách nhỏ này tiếp thêm động lực 
cho niềm tin trong tôi: Chỉ có trỉ thức trở thành trí tuệ và ý 
chí của dân tộc ta, mới có thể dẫn dắt nưóc ta ra khỏi quá khứ 
đau thương của hai thế kỷ nay, để bước lên con đường mới 


của phát triển trong thế giới hiện tại... 


http://tieulun.hopto.org 


Cần hiểu rõ quá khứ... 29 


Niềm tin này thực ra là câu trả lời dần dần tôi hình 
thành được cho chính mình sau những bước NGỘ không 
ít phần cay đắng trên đường đời của mình. Đấy cũng là câu 
trả lời cuộc sống đã dạy tôi những câu hỏi trong cuộc đánh 
vật triển miên giữa tôi và nỗi khắc khoải: Vì sao tổ quốc 
ngàn năm văn hiến và cũng ngàn năm anh hùng của chúng 
ta đến ngày hôm nay vẫn tụt hậu tiếp trong cái thế giới ngày 
càng khắc nghiệt này?.. Tôi thường lấy cái mốc thời gian 
Việt Nam từ triều Gia Long để so đo với quá trình phát triển 
của Nhật Bản và Hàn Quốc cho đến hôm nay - vì cùng là 
các nước châu Á với nhau... Nguyễn Xuân Xanh qua cuốn 
sách nhỏ của mình khuyến khích tôi so sánh thêm với nước 
Đức - và tôi nhận thêm được sự giục giã: Phải nỗ lực hơn 


nữa cho niềm tin của mình... 


Quyển sách “Nước Đức Thế Kỷ XIX” như mời gọi mọi 
người: Hãy xem nước Đức của “Những nhà thơ và tư tưởng” 
nhưng lạc hậu về kinh tế và khoa học kia đã lội ngược dòng 
ngoạn mục thế nào; từ một kẻ bại trận thống khổ và bị sỉ 
nhục đến chỗ vươn lên đỉnh cao của giáo dục, khoa học, 
công nghiệp của châu Âu và thế giới thế nào; từ một nước 
Đức không những có Goethe, Kant thế mà các Caesar vĩ đại 
lại không đủ nuôi thân bằng hai bàn tay mọn cuối cùng đã 
có các tập đoàn hàng đầu thế giới Krupp, Thyssen, Siemens, 
Benz, Bayer...thế nào; từ một đất nước mà khoa học, giáo 
dục lạc hậu, vô danh - người ta chỉ biết Paris và Luân đôn 


http://tieulun.hopto.org 


30 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


- lại có thể trở thành tinh hoa của thế giới thế nào: Berlin, 
Göttingen, Mũnchen; hãy xem tấm gương công nghiệp hóa 
của một quốc gia đi sau nhưng cuối cùng tiến lên hàng đầu 
thế giới thế nào, vươn lên tự chính sức mình, trong tỉnh 
thần tự lực tự cường, không có ODA, BOT,; FDI vân vân; từ 
cái mác “Made in Germany” để bị kỳ thị và làm nhục rồi trở 
thành thương hiệu hàng đầu thế giới thế nào. Những giá trị 
nào, đức tính nào đã hun đúc những con người làm nên lịch 
sử kỳ diệu ấy khiến thế giới phải khâm phục? 

Có thể nói, nước Đức của thế ký XIX là nước Đức của 
minh triết và khoa học, vì thế lao động sáng tạo và phẩm 
chất siêng năng được giải phóng, nhờ đó từ các tiểu vương 
quốc Phổ đã vươn lên thành một cường quốc Đức, đã mau 
chóng vượt qua Anh và Pháp - hai đế quốc mạnh nhất châu 
Âu thời đó - với những bước đi đầy ấn tượng: 1810 xóa bỏ 
chế độ nông nô, 1870 hoàn thành công nghiệp hóa, 1871 
thực hiện xong việc thống nhất các tiểu vương quốc Phổ 
thành nước Đức, 1879 phát triển kinh tế đuổi kịp Anh, 1913 
vượt Anh... 


Có thể nói, minh triết tạo ra sự phát triển của nước 
Đức trong thế kỷ XIX bắt đầu từ sự thôi thúc “Người ta 
phải làm cho quốc gia quen tự cai quản công việc của mình 
và ra khỏi tình trạng non trẻ - Không phải là cho phép, mà 
là ra lệnh Nhân dân phải tự cai quản chính mình...” (Karl 
Freiherr vom Stein). Minh triết ấy là triết lý: “Nếu muốn 


http://tieulun.hopto.org 


Cân hiểu rõ quá khứ.. — 31 


tiến vào thế giới vô hạn/ Hãy đi về mọi phía trong thế giới 
hữu hạn này...” (W. Goethe). 

Khoa học làm nên nước Đức thế kỷ XIX không phải 
duy nhất chỉ nhằm vào giải thích tự nhiên - điều đó một 
phần từ niềm khao khát sâu xa của con người từ nghìn năm, 
mà trước hết là làm chủ tự nhiên để phục vụ cho xã hội, 
theo đúng tinh thần Francis Bacon bốn thế kỷ trước... 


Minh triết và khoa học ấy thông qua phát triển giáo 
dục đã tạo ra sức mạnh đổi đời và phát triển quốc gia. Tự 
đo giảng dạy và tự do học của Wilhelm von Humboldt với 
tất cả sự trung thực và tính khoa học của nó có thể có được 
đành cho khoa học là tinh túy của nền giáo dục Đức, để rồi 
lan tỏa khắp thế giới như tỉnh hoa sau đó. 


Đọc xong, tôi thực sự muốn nói: Nước Đức của thế kỷ 
XIX - phôi thai từ thời khai sáng (Aufklärung) - là nước 


Đức của minh triết, của khoa học và của giáo dục. 


Đọc xong, tôi cũng muốn nói: Minh triết, khoa học và 
giáo dục như thế tất yếu dẫn tới cái thế giới mở, tư duy mở 
cho mọi nỗ lực và sáng tạo không có giới hạn... 


Đọc xong, tôi càng ngộ ra: Mọi thứ dù hay ho thế nào, 
nếu bị đóng khuôn vào một khuôn khổ với mục đích để trở 
thành hay để sinh sản ra một chủ nghĩa, thì cuối cùng chỉ có 
thể đem lại một tà giáo, thường kéo theo mọi hiểm họa có 


thể cho con người và xã hội ... 


http://tieulun.hopto.org 


32 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Khuôn khổ của cuốn sách nhỏ này không đụng chạm 
tới nước Đức của Đệ tam đế chế (das Deutsche Dritte Reich) 
trong thế kỷ XX, không dụng chạm đến tác hại hủy diệt của 
một thể chế chuyên chính có tham vọng bá quyển một cách 
mù quáng, để cuối cùng tự hủy diệt tỉnh hoa của chính nó, 
làm suy sụp nó. Nước Đức đã cung cấp cho thế giới hai tấm 
gương tốt và xấu nhất: Sự vươn lên thần kỳ, mà thế kỷ XIX 
là nền tảng, và sự hủy diệt, gây đau thương vô vàn cho thế 
giới vì tham vọng vô hạn của chuyên chính. Các bài học này 
hôm nay vẫn còn nguyên giá trị cho thế giới. 


Tuy nhiên vẫn trong dòng suy nghĩ về nước Đức thế 
kỷ XIX, tôi thực sự muốn nói: Cũng chính minh triết, khoa 
học và giáo dục của nước Đức là nền tảng để tạo ra sự 
đoạn tuyệt dứt khóat của dân tộc Đức với Đệ tam Đế chế 
(die kategorische Abbrechnung der deutschen Nation mit 
dem Deutschen Dritten Reich), làm cho nó hồi sinh nhanh 
chóng, và mang lại cho nước Đức vai trò và vị thế nó phải có 
trong thế giới của hòa bình, hợp tác và phát triển hôm nay./. 


http://tieulun.hopto.org 


GIỚI THIỆU 


GS.TS Phạm Duy Thoại, Berlin 


Tuy 12.2004 tôi nhận được ấn bản thứ 2 của 
quyển “Nước Đức Thế Kỷ XIX. Những thành tựu khoa học 
và kỹ thuật” mà nhiều người trong chúng ta đã biết. Tuy 
nhiên với con số 1.000 cuốn của ấn bản đầu tiên (2004), tôi 
chác là vẫn còn nhiều người trong chúng ta chưa có được 
cuốn sách này trong tay. Vì thế tôi xin khai bút đầu năm 
2005 để giới thiệu đứa con tinh thân này của anh Nguyễn 
Xuân Xanh đến các bạn gần xa. 

Sách gồm 3 phần với 200 trang: Phần Ï mô tả nước 
Đức trong thời kỳ công nghiệp hóa trong thế kỷ 19. Nước 
Đức phải làm những gì mà nước Anh đã làm cả hai trăm 


năm trước đó. Phần II nói về cuộc cải cách giáo dục, hệ 


http://tieulun.hopto.org 


34 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


thống đại học và những thành tựu khoa học và kỹ thuật 
của thế kỷ 19. Phần III là biên niên sử các phát minh và 
sáng chế lớn. 


Mấy ai trong chúng ta khi nghĩ về nước Đức lại không 
“tâm phục” một dân tộc đã sản sinh một số lớn đáng kinh 
ngạc những con người, những thành tựu về khoa học, kỹ 
thuật cũng như về thơ và nhạc. “Trí tuệ Đức“ đã có những 
cống hiến thật đáng ngưỡng mộ trong thời “phục hưng” của 
các lực lượng khoa học và công nghiệp thế giới của thế kỷ 
thứ 19. Ở vườn cây đầy sức sống ấy đã nảy nở ra những hoa 
trái của đầu thế kỷ 20: Trong thời gian từ 1901-1933, Đức có 
31 nhà khoa học được giải Nobel, trong khi Mỹ chỉ có 6. Chỉ 
100 năm trước đó thôi, nước Phổ vẫn còn sống trong nghèo 
nàn và lạc hậu. Sau khi thua Napoléon năm 1806, nhà nước 
Phổ mới bắt đầu mạnh dạn có những cải cách lớn. Cuộc 
công nghiệp hóa thứ nhất của Đức bắt đầu từ 1835-1845. 
Năm 1850 một mạng lưới đường sắt dài 6.000 km đã được 
xây dựng xong, tạo điểu kiện cơ bản cho cách mạng công 
nghiệp. Cuộc công nghiệp hóa nước Đức là một cuộc chạy 
đua “đuổi bắt” của một nước đi sau đối với nước phát triển 
hàng đầu là Anh. Năm 1870, Đức vẫn còn thua nước Anh 
ở một số mặt, nhưng khoảng cách ngày càng được thu ngắn 
lại. Đầu thế kỷ 20 sản lượng công nghiệp của Đức đã vượt 
sản lượng công nghiệp của Anh. Đức từ một nước chạy 
theo đã trở thành nước tiên phong và là nước phát triển 


http://tieulun.hopto.org 


Giới thiệu — 35 


nhất châu Âu trong đêm trước thế chiến thứ nhất. Năm 
1887 chính quyền Anh đã phải ra đạo luật bắt buộc các hàng 
hóa nhập từ Đức phải mang nhãn hiệu “Made in Germany” 
để kỳ thị là hàng thuộc loại “chất lượng kém” ! 


Tâm huyết của Nguyễn Xuân Xanh hẳn là nằm trong 
phần II khi viết “Nước Đức càng tin tưởng mãnh liệt chỉ 
có giáo dục mới giúp đất nước tiến lên vị trí hàng đầu” hay 
“Người Đức không tự ví mình như những người La Mã 
(chiến chinh), mà thấy gần gũi với người Hy Lạp hơn, một 
dân tộc đã thiết lập sự hiện hữu vĩnh cửu của mình trong 
thế giới ý tưởng của triết học, khoa học, văn học và nghệ 
thuật hơn là trong quân sự hay chính trị” và “hãy đào tạo 
con người theo Hy Lạp”. Tác giả mô tả quá trình xây dựng - 
một hệ thống giáo dục mới, cởi trói và phá vỡ truyền thống 
hàn lâm cũ. Những đại học kiểu cũ chẳng khác gì những 
“trường trung học”, vì nhiệm vụ của giáo sư vẫn là dạy học 
và thành tích của sinh viên vẫn còn là tiếp thu những gì 
giảng dạy. Đại học phải trở thành nơi học tập, nghiên cứu 
và tìm hiểu khoa học để vươn lên những ý tưởng, hiểu biết 
và chân lý mới. Và nó chỉ có thể phát triển trong tự do: Tự 
đo dạy học và tự do học trên cơ sở thống nhất giữa nghiên 
cứu và giảng dạy. Đó là những đặc trưng nổi bật của đại học 
Đức. Với hệ thống đại học ấy, nước Đức đã tiến hành cuộc 


cải cách giáo dục, qua đó phát triển công nghiệp. 


http://tieulun.hopto.org 


36 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Những con người tác động thành bức tranh lịch sử 
của thế kỷ 19 được tác giả sắp xếp theo thứ tự từ năm 1800- 
1900 trong phần III. Tác giả cũng diễn giải những sự kiện 
liên quan đến thời điểm đó trong hoàn cảnh xã hội châu Âu. 


Nguyễn Xuân Xanh đã viết quyển sách này với ý muốn 
giới thiệu cho những sinh viên VN trẻ sắp làm quen với văn 
hóa Đức “thêm một số thông tin về nước Đức trong lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật”. Ý muốn thật khiêm nhường, vì khi 
đọc gần 200 trang sách này, tôi vốn đã sống ở Đức trên 30 
năm, vẫn học được thêm nhiều điều bổ ích, thậm chí nhiều 
điều không biết về nước Đức và dân tộc Đức. 

Hơn thế nữa, vì đọc những dòng chữ do một người 
bạn thân, tôi thấy như đang được nghe Nguyễn Xuân Xanh 
nói chuyện, đang tâm sự, đang thổ lộ một số ngưỡng mộ đối 
với một đất nước, một dân tộc rất gần gũi với chúng ta. Phải 
chăng đó cũng là một lối tỏ tình của một người đã có duyên 
với khoa học, đối với quê hương thứ hai của mình, đối với 
đất nước của những Nhà Tư Tưởng, những Nhà Thơ và 
những Nhà Khoa Học. 


Tôi nghĩ rằng, chúng ta, những người thuộc thế hệ 
thứ nhất, nhất là những OF (Old Friends) của Nguyễn 
Xuân Xanh, không thể không đọc cuốn sách này. Và thế 
hệ thứ hai, con chúng ta - có lẽ khá nhiều đã, đang hay sẽ 
là những sinh viên trẻ được tiếp cận với đại học Đức - lại 


http://tieulun.hopto.org 


Giới thiệu — 37 


càng nên nghe và biết những gì Nguyễn Xuân Xanh kể, bởi 
vì chính các cháu mới là đối tượng mà bác Nguyễn Xuân 


Xanh muốn nhắn nhủ. 


Hy vọng còn được nghe từ Nguyễn Xuân Xanh nhiều 
lời nhắn nhủ khác nữa. 


PHẠM Duy THOẠI 


01.01.2005 


http://tieulun.hopto.org 


LỜI NÓI ĐẦU 


(2004) 


Mỗi sự thiên phú là một trách nhiệm ' 


L; do khiến tôi viết về nước Đức là vì từ vài năm 
qua, phong trào du học đang rộ lên, số sinh viên muốn đi 
học Đức tăng vọt, điều ấy rất đáng mừng, nhưng thông tin 
về nước Đức lại còn rất ít, dù cơ quan DAAD của Đức đã 
có những nỗ lực đáng hoan nghênh trong việc liên tiếp tổ 
chức thông tin, giới thiệu rộng rãi về du học Đức. Tôi tự 
thấy mình là người đã học và sống nhiều năm ở Đức, cần 
phải làm một cái gì để giúp sinh viên trẻ có nhiều thông tin 


1 Jede Gabe ist eine Aufgabe (Carl Schmidt) 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu (2014) 39 


hơn về nước Đức. Nếu chỉ giới thiệu các trường đại học, 
hệ thống đào tạo đại học, các ngành học, các loại bằng tốt 
nghiệp cũng như những điều kiện đời sống, tài chính để 
có thể theo đuổi việc học ở Đức thì đó mới chỉ là những 
cái bình thường nước nào cũng có thể giới thiệu được. 
Nhưng đẳng sau đó, người ta sẽ hỏi, nước Đức có những 
điều đặc biệt gì, truyền thống gì trong khoa học kỹ thuật, 
tại sao nên học, và nên học những gì ở Đức, tại sao ở Đức 
mà không ở nước khác? Đây là những câu hỏi quan trọng 
cần phải giải đáp cho thế hệ trẻ, không chỉ về nước Đức 
mà đối với những quốc gia công nghiệp truyền thống khác 
như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, và còn nhiều quốc gia khác nữa. 
Mỗi quốc gia này có những chỗ mạnh chúng ta cần phải 
biết để hướng dẫn, gợi ý cho thế hệ trẻ định hướng cho 
mình một cách căn cơ, hơn là để họ đi du học một cách 


^ˆ 


“ngẫu nhiên” và thiếu thông tin. 


Với quyển sách này tôi muốn để cập đến một phần 
những câu hỏi trên cho riêng nước Đức. Nhưng vì sao lại 
chọn thế kỷ thứ 19 để nói về nước Đức trong khi chúng ta 
đang ở đầu thế kỷ thứ 21? Xin thưa, thế kỷ thứ 19 là thế kỷ 
hình thành xã hội công nghiệp hiện đại của chúng ta ngày 
nay tại Châu Âu, Mỹ và Nhật bản. Đó là thế kỷ của những 
khám phá khoa học kỹ thuật lớn như thần Prometheus. 
Trước đây thế giới phải đợi rất lâu mới có những con người 


http://tieulun.hopto.org 


40 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


khoa học vĩ đại như Copernicus (đầu thế kỷ 16), Galilei và 
Kepler (đầu thế kỷ 17), Newton, Leibniz (cuối thế kỷ L7), 
tức trung bình khoảng một thế kỷ. Còn thế kỷ 19 là thế kỷ 
của những phát minh lớn dồn đập, liên tiếp trong khắp các 
ngành khoa học và kỹ thuật, làm thay đổi hẳn bộ mặt của xã 
hội Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật bản và của cả thế giới. Các phát 
minh tia hồng ngoại, tử ngoại, tia quang tuyến X, của chất 
phóng xạ, phân tính quang phổ, định luật bảo toàn năng 
lượng, tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ, các định luật 
nhiệt động học, điện từ, sóng điện từ, truyền tin, phát hiện 
tế bào, vi trùng học, sự đẩy lùi các bệnh nguy hiểm nhất của 
nhân loại như lao, dịch tả, thương hàn, bạch hầu, dịch hạch, 
phong đòn gánh, phát hiện electron, động cơ nổ 4 thì, xe 
hơi, động cơ Diesel, thuyết tiến hóa Darwin, lý thuyết tập 
hợp, hình học phi-Euclid, máy phát điện Dynamo, ... Cuối 
thế kỷ thứ 19 người ta tưởng chừng như con người đã khám 
phá hết thế giới, chỉ còn lại những chỉ tiết nhỏ của bức tranh 
thế giới đã được phát họa tổng thể. 

Cuộc trường chinh khai phá trí tuệ mà các nhà triết 
học Hy lạp đã bắt đầu hơn hai nghìn năm trước nay như 
đang đi vào giai đoạn đến đích. Con người tin đã thấu hiểu 
vũ trụ cặn kẽ, từ thế giới vi nhỏ vật chất đến thế giới xa 
xôi của các hành tinh. Các lý thuyết ngày càng được kiểm 
nghiệm chính xác trong phòng thí nghiệm. Cuộc truy lùng 
dấu vết của thiên nhiên vẫn tiếp diễn nhưng đó chỉ là công 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu (2014) 4I 


việc “êm ả” cuối cùng trước giờ phút đến đích vinh quang. 
Nhiệm vụ của con người trong kinh thánh là hãy làm cho 
thế giới trở thành tôi tớ cho con người như sắp được thực 
hiện trọn vẹn trên quả đất. Nhưng mặt khác con người cũng 
đã đi đến cuối chân trời của thế giới quan Newton, phát 
hiện những vết rạn nứt của nó, những điều người ta không 
giải thích được bằng thế giới quan cũ, chẳng hạn không giải 
thích được độ sai biệt đáng kể của chuyển động điểm cận 
nhật (perihel) của sao Merkur giữa kết quả đo đạt thực tế 
và kết quả tính toán bằng cơ học cổ điển; hay sự kiện không 
tìm thấy chất ether trong vũ trụ để làm môi trường truyền 
cho ánh sáng trong vũ trụ như người ta tiên đoán. Ihực sự 
con người đã đến ngưỡng cửa của một thế giới quan mới 
mà không biết. Cũng chính thế kỷ 19 đã cung cấp dầy đủ 
các công cụ và cảm hứng cần thiết để con người ở đầu thế 
kỷ 20, bằng một cuộc cách mạng vĩ đại, khám phá ra một 
thế giới quan mới để thay thế thế giới quan cũ của Newton 
đã tổn tại ngót hai thế kỷ rưỡi. Những điều huyền diệu sẽ 
đến với nhân loại trong sự bàng hoàng tột độ, trong đó có 
sự giải đáp cho các sự kiện không giải thích được nói trên. 
Một cuộc “giao ca lịch sử” tuyệt vời sẽ diễn ra giữa hai thế 
kỷ. Nhân sinh quan con người làm một cuộc lột xác. Nhân 
loại đã lên đến tầm cao. 


Chính ở thế kỷ 19 này người ta mới thấy những khám 
phá đầy ý nghĩa của nước Đức, một nước vào đầu thế kỷ có 


http://tieulun.hopto.org 


42 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


những điều kiện kinh tế, chính trị rất lạc hậu; Vâng, bị tụt 
hậu nặng nề, dù đã từng có những thời kỳ huy hoàng trong 
lịch sử, nay phải làm một cuộc lội ngược dòng khó khăn 
gian khổ để bắt kịp và sau đó đưa mình lên hàng đầu các 
nước phát triển vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng 
có lẽ vinh quang nhất là nền đại học của Đức được khai sinh 
vào đầu thế kỷ 19, bắt đầu là đại học Berlin, ngày nay được 
gọi là đại học Hum Boldt, đã ảnh hưởng đến nền đại học 
toàn thế giới 150 năm liền, và những con người khoa học 
khai phá của nó. Vì sao dân tộc Đức có thể làm nên những 
“kỳ tích” đó? 

Tôi hy vọng quyển sách này giúp bạn đọc - nhất là các 
bạn trẻ - hiểu biết thêm về nước Đức, dù các bạn sau này 
có đi du học Đức hay không. Đó là một đất nước rất đáng 
để chúng ta suy nghĩ, khâm phục và học hỏi. Lịch sử bao 
giờ cũng hữu ích cho chúng ta, nếu không muốn nói như 
Lessing, một văn hào của Đức thời khai sáng, “Không có 


lịch sử người ta vẫn là một đứa trẻ non nớt”', 


Tôi xin cảm ơn Tòa soạn Thời Báo Kinh Tế Saigon đã 
giúp biên tập và xuất bản, cũng như cảm ơn những người 
bạn Đức và Việt không nói tên ra đã có những hổ trợ quý 


báu trong việc mua và gửi thêm tài liệu nghiên cứu từ nước 


I1 Ohne die Geschichte bleibt man ein unerfahrenes Kind 


http://tieulun.hopto.org 


Lời nói đầu (2014) 43 


ngoài về cho tôi. Xin cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ quí 
báu đó. Điều cuối cùng, quyển sách này được viết trong 
điều kiện thời gian rất eo hẹp, vào những giờ phút chắc lọc 
còn sót lại của mỗi một ngày sau khi những giờ vàng ngọc 
vì cuộc sống đã đi qua, hay vào những giờ phút cuối tuần 
quý báu lấy đi của gia đình. Trong sự hạn hẹp ấy chắc chắn 
không tránh khỏi những sai sót, thiếu sót, có những cái nói 
còn quá ít, hoặc chưa nói đến. Tôi mong nhận được sự góp ý 
quý báu của bạn đọc, và hy vọng sẽ có địp tái bản một cách 


đầy đủ hơn. Cảm ơn các bạn. 


NGUYỄN XUÂN XANH 


http://tieulun.hopto.org 


PHẦNI 


ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG 
CON NGƯỜI SÁNG TẠO, KHAI PHÁ 


Dân tộc nào bị tuột lại trong hoạt động công nghiệp, 
trong ứng dụng cơ khí và hóa công nghiệp, trong 
việc chọn lựa cẩn thận và chế biến các vật liệu thiên 
nhiên; dân tộc nào không có sự quý trọng một hoạt 
động như thế, xuyên suốt các tầng lớp nhân dân, tất 
yếu sẽ xa lìa khỏi sự phồn vinh. 


Alexander von Humboldt 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người ... 45 


N‹ như Einstein sau khi đi nghe cậu bé Menuhin 
13 tuổi kéo violon mà thốt lên rằng, bây giờ ông tin “trên 
trời có Thượng đế thật; thì tôi cũng muốn mượn ý đó để 
nói rằng, sau khi sống ở Đức khá nhiều năm, tôi tin rằng 
“Thiên đường có thật trên quả đất!” Có một đất nước thật 
đẹp và những bàn tay của những con người thật tài hoa đã 
dày công dệt lên đó một bức tranh đầy màu sắc, hay như viết 
lên đó một bản giao hưởng với những nốt nhạc thần tiên. 
Con người và thiên nhiên đã hòa vào thành một tuyệt tác 
nghệ thuật. Một đất nước đi đâu cũng gặp các công trình 
kiến trúc, nghệ thuật, các di tích lịch sử mang đậm nét dấu 
vết của thế giới ý tưởng của bao thời, của những bàn tay 
khối óc nghệ sĩ. Đi đâu cũng gặp danh nhân và tác phẩm huy 
hoàng của những con người khai phá. Càng đi càng thấy đất 
nước càng đẹp, con người càng tài hoa. Con người đã xây 
dựng ngôi nhà của mình thành một kỳ quan sống! Không 
biết có phải các vị thần Hy lạp đã nhập vào dân tộc đó hay 
không để tái tạo những tác phẩm của mình trên quả đất? 


Đối với người Việt Nam, nước Đức rất ít được biết đến. 
Chúng ta chỉ biết nước này qua một số biến dộng thế giới 
hoặc qua một vài thiên tài khoa học, mặc dù cũng không 
thiếu những tàu thương mại chạy tuyến Saigon-Hamburg 
vào cuối thế kỷ 19. Ngôn ngữ nó không giống như tiếng Pháp 
hay tiếng Anh, hơi “phức tạp” hơn thiên hạ, với cấu trúc văn 


http://tieulun.hopto.org 


46 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ LHỨ XIX... 


.A 32 M 


phạm biến thiên “nhiều kiểu” của nó, và động từ hay “chạy 
lung tung” “khi hợp khi tan”, đễ làm người ta mất kiên nhẫn 
lúc đầu. [Nhưng có lẽ chính từ cái tính chất “chạy lung tung” 
đó mà Gutenberg, 1397-1468, mới phát minh ra chữ in cho 
thế giới, có đặc tính là “chữ lưu động”, “chạy lung tung” và 
loài người đã vô cùng biết ơn phát minh vĩ đại này]. Nhưng 
đặc tính của nó là có quy tắc và logic chặt chẽ. Nói tiếng Đức 
bạn phải động não nhiều, phải biến thiên mỗi danh từ, tính 
từ theo chức năng và vị trí của nó, phải chia trước động từ, 
xé động từ ra hay để chung, rồi xắp xếp các phần vào đúng vị 
trí tùy theo từng loại mệnh để, v.v.. Nói tiếng Đức bạn phải 
có tính “nhìn trước nhìn sau” tổ chức, phải “nhanh trí” bố 
trí hết kiến trúc câu cú xong rồi mới nói, nghĩa là phải suy 
nghĩ, động não nhiều trước khi nói. Nhưng bạn đừng sợ, 
sống ở Đức vài năm rồi bạn cũng sẽ làm được thôi, nghệ 
thuật nhiều hay ít là tùy theo công sức đầu tư của bạn. Thực 
hành làm nên thầy mà, “bung macht Meister, như người 
Đức thường nói. Tiếng Đức có thể là một phương tiện giúp 
bạn năng động hơn trong tư duy.' 


1. Hiện nay một cộng đồng khoảng 120 triệu người nói tiếng Đức 
tại Châu Âu. Ngoài những nước Đức, Áo, Thuy sĩ, Luxembourg, 
Lichtenstein, các nước trung và đông Âu nói tiếng Đức khá nhiều. Tại 
phía Tây của Nga số người nói tiếng Đức gấp hai lần số người nói các 
thứ tiếng khác. Đó là ngôn ngữ nói nhiều thứ hai sau tiếng Anh tại 
châu Âu, và là ngoại ngữ ưa thích nhất tại các trường các nước Đông 
Âu. Nếu bạn đi qua Nhật mà vì lý do gì không sử dụng được tiếng 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 47 


Nhưng đẳng sau cái “vỏ” công thức cứng nhắc và có vẻ 
khô khan ấy lại là một ngôn ngữ vô cùng phong phú, hình 
tượng, sinh động, gợi cảm và thi vị. Tiếng Đức là ngôn ngữ 
diễn đạt được nhiều khái niệm trừu tượng, nhiều “nuances) 
cũng như gây ấn tượng mạnh. Học tiếng Đức bạn sẽ thấy 
điều đó. Có lẽ vì thế không lạ lùng (hoặc lạ lùng) khi người 
ta thường nói Đức là dân tộc của “ những thi sĩ và nhà tư 
tưởng” (ein Volk der Dichter und Denker). Điều đó đúng. 
Đức là một dân tộc có rất nhiều thi sĩ (mà ít người Việt nam 
biết tới) và của nhiều nhà tư tưởng lớn, điều được biết ít 
nhiều hơn. Nhưng không những chỉ có thơ ca và tư tưởng, 
nếu chỉ có thể thôi thì đất nước đó không thể giàu có, không 
thể nổi tiếng với “Made in Germany” được.' Đó còn là một 
đất nước của những thiên tài khoa học, những con người 


Anh, bạn có thể thử tiếng Đức, 68% sinh viên Nhật tiếng Đức. 25% 
người Mỹ nói rằng mình có nguồn gốc Đức. Đức là nước rất giàu về 
văn hóa. Encyclopedia Americana dành 14 trang nói về văn hóa Đức, 
13 trang về văn hóa Pháp, 8 cho Tây Ban Nha và 6 cho Nhật. (2004) 

1. CHLBĐức là nước xuất khẩu đứng hàng thứ hai sau Mỹ; năm 2001 
tổng khối lượng xuất khẩu gần 721.40 tỉ Euro (714.3 US$ tỉ), chiếm 
tỉ trọng 20% của các nước G7. Năm 1998 xuất khẩu máy móc chiếm 
12.7%, chỉ đứng sau Mỹ với 16.5%. Trong nhiều lĩnh vực cơ khí chế 
tạo máy Đức đứng hàng đầu. Trong một số ngành thị phần lên đến 
30% hoặc hơn (kỹ thuật chân không, thiết bị chế biến gỏ, ngành dệt, 
máy in, hộp số, bao bì, thực phẩm, dúc,..... Trong lĩnh vực công 
nghệ cao Đức chiếm thị phần thế giới 17.8%, trong khi Nhật 16.5% 
và Mỹ 12.8%. GDP của Đức là 25.067 Eur đầu người. (2004) 


http://tieulun.hopto.org 


48 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


đầy óc sáng tạo và khai phá trên mọi lĩnh vực của cuộc 
sống, để xây dựng đất nước đẹp “như thiên đường” vâng 
đáng lẽ còn đẹp hơn nhiều, cao cả hơn nhiều. Một đất nước 
của những Wilhelm Conrad Röntgen, Robert Koch, Emil 
von Behring, Heinrich Hertz, Max Planck, Albert Einstein, 
Werner Heisenberg, Otto Hahn, Nikolaus Otto, Carl Benz, 
Gottlieb Daimler, Carl Linde, Werner von Siemens, Rudolf 
Diesel, Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann, David 
Hilbert, một Euclid thứ hai. Đất nước của 31 nhà khoa học 
được giải thưởng Nobel trong thời gian 1901-1933 (Mỹ: 
6). Nếu như âm thanh tiếng Đức nghe có vẻ “thô thiển, 
thì chính các dân tộc nói tiếng Đức đã sản sinh ra những 
nhà soạn nhạc cổ điển “huyển thoại” bất diệt cho thế giới: 
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Händel, Richard Strauf, 
Wagner, Haydn, chỉ kể một vài tên tuổi nổi bật, mà nếu 
không có họ không thể có kho tàng âm nhạc cổ điển đồ sộ 
như đã có. 


Dân tộc Đức có một lịch sử không kém thăng trầm, 
rất vinh quang, lại có lúc rất bi thảm, nhưng trước nhất đó 
là một dân tộc rất sáng tạo trong mọi mặt của cuộc sống, từ 
thủ công đến khoa học, kỹ thuật, hội họa, âm nhạc, thi ca 
và triết học, một dân tộc có những đức tính lao động cần 
cù rất cao quý. Nói đến nước Đức là nói đến lao động cần 
cù, chân tay cũng như trí óc, là sự đúng giờ, tính chính xác, 
sống có nguyên tắc, kỷ luật, trật tự và vệ sinh. Tất cả đều trở 


http://tieulun.hopto.org 


Dấi nước của những con người.. — 49 


thành triết lý, như “khuôn mẫu”. Nước Đức là xứ sở của lao 
động không mệt mỏi, của tư duy một cách hệ thống và đến 
cùng (grũndlich). Nhưng đồng thời cũng là đất nước có rất 
nhiều nhà thơ, rất trữ tình, lãng mạn, nhưng lại rất trí tuệ! 


Muốn nói đến những thành tựu khoa học nổi bật của 
dân tộc Đức, điều mà chúng tôi muốn nói trong cuốn sách 
này, không thể không nói đến thế kỷ thứ 19. Đó là thế kỷ 
mà lịch sử thế giới và khoa học có những bước đi khổng lồ 
chưa từng thấy trước đó. Đấy là thế kỷ mà “các lực lượng 
khoa học và công nghiệp được đánh thức ở mức độ không 
một thời kỳ nào trong sự phát triển của loài người trước đó 
có thể hình dung được” như Karl Marx nói. Đấy là thời kỳ 
“phục hưng” của trí tuệ Đức, của khoa học, kỹ thuật, kinh 
tế, và cũng của thơ văn và tư tưởng. Ngay nhà thơ Goethe 
cũng có một dụng cụ thí nghiệm về điện. Các lực đẩy và hút 
của điện đã được ông đưa vào tiểu thuyết theo nghĩa bóng. 
Hàng loạt thiên tài khoa học xuất hiện để khai phá thế giới 
chúng ta, từ những vật chất nhỏ nhất và những tia quang 
học mắt thường không cảm nhận được đến những thế giới 
xa xôi của vũ trụ. Thế kỷ thứ 19 là thế kỷ con người thay đổi 
thiên nhiên và chính mình, thế kỷ của lòng tin vào khoa 
học, của sức mạnh khoa học, của ý muốn “Khoa học trở 
thành tôn giáo” (Virchow) và nhà khoa học là những “mục 
sư” Nhưng hãy bắt đầu từ giai đoạn thoát thai của khoa học 
tự nhiên một chút. 


http://tieulun.hopto.org 


50 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Từ thế kỷ thứ 17... 


Những khám phá của Galilei và Kepler vào những 
năm đầu thế kỷ thứ 17 chứng minh được sự đúng đắn của 
hệ thống Copernicus (công bố giữa thế kỷ 16), từ thế giới 
quan lấy trái đất làm trung tâm (geozentrisch) chuyển qua 
thế giới quan lấy mặt trời làm trung tâm (heliozentrisch), 
rằng trái đất không phải là trung tâm vũ trụ, mà quay xung 
quanh mặt trời, và mọi thiên thể đều quay xung quanh mặt 
trời. “Không có gì ảnh hưởng to lớn đến suy nghĩ của con 
người bằng hệ thống Copernicus” như Goethe nói. Kepler, 
ngoài ba định luật của ông về quỹ đạo của các hành tinh xung 
quanh mặt trời, còn cắt nghĩa hấp lực (Anziehungskraft) của 
quả đất lên mặt trăng, và đưa ra khái niệm hấp lực chung - 
nhưng hãy còn mơ hồ - giữa các khối vật chất dù ở khoảng 


cách xa với nhau. 


Năm 1687, trong tác phẩm Pincipia, khái niệm này 
đã tìm được sự chính xác trong trong hệ thống vật lý-toán 
học của Newton (cơ học vũ trụ, Himmelsmechanik). Hệ 
thống của Newton đã thêm một bước nữa, đặt nền tảng 
cho khoa học kéo dài đến đầu thế kỷ thứ 20. Cùng lúc phép 
toán tích phân của Newton và Leibniz đã mang lại một 
bước quyết định cho việc nghiên cứu các hiện tượng thiên 


nhiên bằng toán học. 


http://tieulun.hopto.org 


Dất nước của những con người... — 5L 





Nikolaus Kopernikus Galileo Galilei dohannes Kepler 
(1473-1543) (1564-1642) (1571-1630) 


Những khám phá đó, và những khám phá khác, lần 
lượt mở đường cho khoa học tự nhiên tiến bước, thoát ra 
khỏi hệ thống suy nghĩ kinh viện (Scholastik), để trở thành 
một khoa học tự nó. Galilei và Kepler là những người đã 
gióng lên tiếng chuông báo hiệu thời đại con người khám 
phá thế giới bằng thí nghiệm -experimentum- đã bắt đầu. 
Con người có khả năng nhận thức được thiên nhiên bằng 
những øì hiện ra trên các dụng cụ thí nghiệm và đo đạt do 
mình nghĩ ra, dù còn rất thô sơ. Đó là một điều vô cùng 
mới. Triết học phải ngã mũ trước những kết quả chính xác 
của khoa học. Các thế lực chính trị và tôn giáo cũng không 
can thiệp vào khoa học nữa. Sự cấm đoán phổ biến tư tưởng 
của Kopernicus và Galilei cũng bị vô hiệu hóa. Thế kỷ 19 
chứng kiến một cuộc chiến ngược lại: chính khoa học tấn 
công và làm rung chuyển cả nhà thời Khoa học sẽ vén bức 


màn (demystify) của trời đất và con người! 


http://tieulun.hopto.org 


52 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Đến thế kỷ 19 


Thế kỷ thứ 19 là thế kỷ của canh tân và chuyển biến 
của Đức. Đó là thế kỷ của cách mạng. Khởi điểm của cuộc 
cách mạng đó đối với nước Đức là sự kiện năm 1806, khi cái 
xương sống của quân đội Phổ, tiền thân của nước Đức sau 
này, một quân đội hầu như không hế biết thua trận, bị quân 
của Napoleon đánh sập một ngày tại Jena và Auerstedt, nhà 
nước Phổ phải chấp nhận hòa ước Jena, chấp nhận mất toàn 
bộ đất ở phía Tây của sông Rhein, bằng một nửa lãnh thổ 
của Phố! Vương quốc 900 năm (Heiliges Römisches Reich 
Deutscher Nation) bây giờ chấm dứt. Một vương quốc cũ 
kỹ, nặng nề, lạc hậu về mọi mặt, không có thực lực trước 
sức mạnh cách mạng của các nước láng giểng. Phổ không 
những mất các đại học ở vùng phía Tây và Franken, mất 
luôn cả đại học chính là Halle. Đại học Berlin (Humboldt) 
được xây dựng năm 1810 không phải trong thế mạnh của 
Phổ, mà là trong thế yếu, suy sụp, xây dựng đại học đó để 
“bù đắp lại những gì mất mát về vật chất”, như vị vua Phổ 
nói năm 1807. 

Thế giới chứng kiến ở thế kỷ 19 một sự “lội ngược 
dòng” của dân tộc Đức trong khoa học kỹ thuật và kinh tế, 
công nghiệp. Là một dân tộc không thiếu tài năng, nhưng 
do chế độ chính trị và kinh tế lạc hậu nên nền khoa học 
Đức vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 cũng lạc hậu theo. Hai 
cuộc cách mạng kỹ nghệ đã bắt đầu tại Anh từ giữa thế kỷ 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... 53 


thứ 16 và 18 với máy công cụ phục vụ cho sản xuất lớn trong 
các xí nghiệp thay cho sản xuất thủ công, và máy động cơ 
hơi nước áp dụng trong giao thông vận tải. Trong khi đó 
Đức vẫn còn là một nước nặng về nông nghiệp với 85% dân 
sống ở nông thôn. Nước Đức là một bãi chiến trường triển 
miên trước đó với những sự tàn phá nặng nề [Chiến tranh- 
ba-mươi-năm, Drei6igjähriger Krieg 1618-48; Chiến tranh 
Schlesien 1740-45; Chiến tranh-bảy-năm, Siebenjähriger 
Krieg 1756-63], không có hệ thống giao thông nối liền địa 
lý với nhau, không có một thị trường chung, bị chia cắt bởi 
quá nhiều hàng rào thuế quan giữa các bang. Mù chữ trong 
dân chúng phổ biến. Dân số đang trên đường bùng nổ. Giữa 
năm 1816 và 1850 dân số đã tăng từ 24.8 triệu lên 35.5 triệu 
và đến 1900 tới 56.3 triệu. Sự tăng dân số một mặt đẩy đa số 
nhân dân vào cảnh nghèo túng, đôi khi đói như những năm 
1847 sau nhiều năm mất mùa liền, mặt khác sẽ là nguồn lao 


động rẻ kịp thời cho cuộc công nghiệp hóa diễn ra sắp tới. 


Về khoa học, năm 1794 cách mạng Pháp đã khai sinh 
ra một mô hình đại học mới, “École Polytechnique” để đào 
tạo kỹ sư xây dựng quân sự và dân sự trên nền tảng của 
toán học-khoa học tự nhiên ở trình độ cao nhất. Napoleon 
là người rất hiểu sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Những 
tên tuổi nổi tiếng của nền toán và khoa học Pháp được 
đưa về đó hoạt động: Lagrange, Laplace, Poisson, Cauchy, 


Monge, Prony, Poinsot, Poncelet, Ampère, Gay-Lussac, 


http://tieulun.hopto.org 


54 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Berthollet.... École Polytechnique đã làm nên lịch sử: trong 
4 thập niên đầu nó là trung tâm toán học-khoa học tự nhiên 
của cả Châu Âu, có ảnh hưởng lớn trong việc thành lập các 
“Trường Bách Khoa” ở hầu hết các nước Châu Âu. Trường 
“Technische Hochschulen” (Đại học kỹ thuật) của Đức sau 
này cũng là kết quả của hôn phối giữa mô hình đó và mô 
hình đại học Đức (sẽ được nói sau trong Phần II). 

Heinrich Hertz khi nhìn lại giai đoạn “đen tối” này đã 
viết: “Sự nồng nhiệt dành cho những thành tựu giả tạo của 
triết học tự nhiên (Naturphilosophie) không được chia sẻ 
ở nước ngoài...Cái mới, cái thật sự tiến bộ được chờ đợi ở 
Paris và London, người nghiên cứu khoa học tự nhiên trẻ 
đều đi về hướng đó... Liebig viết từ Paris trong thời gian 
đó: “Ihật là buồn, khi trong thời đại mới này danh tiếng của 
người Đức trong Vật lý, Hóa học và những ngành khoa học 
học tự nhiên khác đã biến mất; không một cái bóng nào sót 
lại cả” Bản thân Liebig đi học ở Paris, Wöhler ở Stockholm, 
và nhiều nhà khoa học khác cũng như thế. Đó là tình trạng 
trì trệ hết sức nặng nề của nền khoa học Đức ở cuối thế kỷ 
18 và đầu thế kỷ thứ 19. 


Công cuộc đại cải cách và canh tân đất nước 


Nước Phổ phải tiến hành hàng loạt cuộc cải cách để 
vực đất nước dậy, với mục tiêu giải phóng đất nước, và phải 
thực hiện hai cuộc cách mạng công nghiệp 1540/1640 và 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 55 


1760 đang tiếp diễn ở Anh. Năm 1808 luật tự do kinh doanh 
(Gewerbefreiheit) được ban hành (bởi Hardenberg). Năm 
1810 chế độ nông nô (Leibeigenschaft) bị xóa bỏ, lực lượng 
nông dân được giải phóng, trở thành một cái bể lao động 
cho cuộc cách mạng công nghiệp sắp tới. Quyền tư hữu 
được xác lập rộng rãi. Quân đội được mở cửa đón nhận mọi 
người, không còn là đặc quyền của giới quý tộc nữa. “Mọi 
lực lượng phải được đánh thức và phải được trao cho một vị 
trí xứng đáng. Nguồn gốc sinh đẻ không còn là độc quyên cho 
chức vị. Nếu cho nó quá nhiễu quyên thì cả một lực lượng lớn 
trong lòng quốc gia sẽ ngủ yên không phát triển và đôi cánh 
vươn lên của tài năng sẽ bị làm tê liệt bởi các quan hệ bẩn 
chật. Trong khi một Đế chế suy tàn trong bệnh hoạn yếu đuối, 
thì một Cäsar có lẽ đi cày trong cái làng thống khổ nhất của 
ông và một Epaminondas (tướng tài của Hy lạp trước công 
nguyên) phải nuôi thân chật vật bằng lao động của hai bàn 
tay mọn của mình. Người ta vì vậy phải sử dụng đến những 
biện pháp đơn giản và hữu hiệu hơn để mở ra cho thiên tài 
một con đường, bất kể thiên tài từ đâu đến. Người ta cũng 
phải mở cánh cửa khải hoàn cho các lực lượng công đân... 
Thời đại tới cần hành động và sức mạnh tươi mát hơn là tên 
tuổi và địa vị. ” (Tướng tài Gneisenau của Phổ, 1806)!. Phổ 


1. “..đass alle Krảfte geweckt und jeder Kraft ein ihr angemessener 
Wirkungskreis gegeben werden mùủssen. Die Geburt gibt kein 
Monopol fủr Verdienste. Rãumte man dieser zuviel Rechte ein, so 


http://tieulun.hopto.org 


56 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


thua rất đau đớn, nhưng có lẽ vì thế mà đã hiểu được nguồn 
gốc của sức mạnh vĩ đại của cuộc cách mạng Pháp: “Cuộc 
Cách mạng (Pháp) đã biến cả sức mạnh quốc gia của nhân 
dân Pháp thành hành động, ... biến sức sống trong con người 
và sức mạnh của của cải thành một loại tự bản phát triển lan 
nhanh, và bằng cách đó đã phá vỡ các quan hệ cũ của các 
nhà nước với nhau và sự cân bằng dựa trên đó. Nếu các nhà 
nước khác muốn lập lại thế cân bắng này, họ phải mở cửa và 
sử dụng những biện pháp (cách mạng) đó." ` (Gneisenau). 
Họ đã hiểu và đã sử dụng những biện pháp cách mạng đó. 


schlafen im Schofe einer Nation eine Menge Kräfte unentwickelt 
und đer aufstrebende Flủgel des Genies wird durch drủckende 
Verhältnisse gelãähmt. Während dann ein Reich in seiner Schwäche 
und Schmach vergeht, folgt vielleicht in dem elendesten ein Cäsar 
dem Fluge und ein Epaminondas nãhrt sich karg vom Ertrag seiner 
Hãnde. Man greife đaher zu dem cinfachen und sicheren Mittel, dem 
Genie, wie imnmer es sich auch beñndet, eine Laufbahn zu öfnen. 
Man schlieöe ebenfalls den Bủrgerlichen die Triumphforte auƒ durch 
die das Vorurteil nur đen Adeligen einzichen lassen will. Die neue 
Zeit braucht mehr als nur alte Titel und Pergamente, sie braucht 
frische Tat und Kraft” (August Neidhardt von Gneisenau, 1806) 

1, Die Revolution hat die ganze Nationalkraft des französischen Volks 
in Tätigkeit gesetzt, ... die lebendige Kraft in Menschen und die tote 
đer Gũter zu einem wuchernden Kapital umgeschaffen, und dadurch 
die ehemaligen Verhältnisse der Staaten zueinander und das darauf 
beruhende Gleichgewicht aufgehoben. Wollten die ủbrigen Staaten 
dieses Gleichgewicht wiederherstellen, dann muften sie sích 
đieselben Hilfsquellen eröfnen und sie benutzen. (Gneisenau, 1806) 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người ... 57 


[Chỉ có nước Nga là nước không thua mà ngược lại thắng 
Napoleon nên cảm thấy không cần thiết cải cách, mãi cho 
đến chiến tranh Krim 1853-55, dưới Nga Hoàng Alexander 
II, chế độ nông nô được bãi bỏ (nhưng mãi đến 1861 mới 
thực sự được thực hiện) và bắt đầu công nghiệp hóa]. 


Ngay năm 1818 tất cả các rào cản thuế quan giữa các 
vương quốc Đức được xóa bỏ, một biểu thuế chung được áp 
dụng, và đến năm 1834 mười tám trong số 34 vương quốc 
Đức đã vào “Hội thuế quan Đức” (Deutscher Zollverein). 
Một sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế bắt đầu. Quan hệ bẩn 
chật đã từng làm tê liệt hàng triệu đôi cánh tài năng muốn 
vươn lên đang bị dần xóa bỏ. 

Công cuộc cải cách lớn nhằm phát triển công nghiệp 
và doanh nghiệp, đánh thức sáng kiến cá nhân, cởi trói các 
lực lượng kinh tế, đánh thức tinh thần kinh doanh, chịu rủi 
ro, xóa bỏ truyền thống cũ, khuếch trương tính năng động, 
năng suất, cạnh tranh, phát triển “giáo dục kỹ nghệ, máy 
móc”. Đó là những đòi hỏi bức thiết và phải được đáp ứng 
kịp thời. Đấy là nhiệm vụ của bộ máy hành chính Phổ. 


Giáo dục - đào tạo 


Nếu nhà nước Phổ tập trung đào tạo tầng lớp tinh hoa 
khoa học gia ở đại học thì cũng nỗ lực không kém trong việc 
đào tạo và khuếch trương đội ngũ kỹ thuật, kinh doanh, 
sản xuất. Chính sách Phổ nhằm trước nhất du nhập kỹ 


http://tieulun.hopto.org 


58 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


thuật nước ngoài, kỹ thuật hóa (Technisierung) sản xuất, 
nâng cao trình độ hiểu biết kỹ thuật cho những người chủ 
xí nghiệp. Sau đó từng bước “khoa học hóa” và “đại học hóa” 
kỹ thuật một cách hệ thống. Nước Đức ngày nay là nước 
nổi tiếng có hệ thống đào tạo nghề rất tốt (Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng là người đã từng ngưỡng mộ hệ thống đào tạo 
này). Việc đào tạo kỹ thuật đã trở thành một trong những 
quốc sách. Kinh doanh, sản xuất mà không có khoa học, kỹ 
thuật là không thể lâu dài được. “Ở đâu mà khoa học không 
được áp dụng trong kinh doanh thì ở đó kinh doanh không 
thể bến vững, ở đó không thể có tiến bộ được” ' như Peter 
Christian Beuth tuyên bố. Ông cũng chính là tên tuổi quan 
trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trên. Ông là người có 
rất nhiều sáng kiến trong việc thúc đẩy sự công nghiệp hóa 
và phát triển các tài năng. Beuth là mắt xích nối khoa học 
với kinh tế. Beuth là con người được giao phó nhiệm vụ 
thực hiện tư tưởng cải cách của Freiherr vom Stein, là người 
chủ trương mở cửa thị trường, nhưng không phải mở cửa 
tự do ngay, vì các lực lượng sản xuất trong nước đang còn 
yếu thế, chưa đủ sức cạnh tranh với hàng nước ngoài, đặc 
biệt hàng của Anh quốc đang rất mạnh lúc bấy giờ, mà phải 
mở cửa có mức độ, có điều tiết nhà nước bằng việc sử dụng 


1. “Wo die Wissenschaft nicht in die Gewerbe eingefihrt ist, da gibt 
es kein sicher gegrũndetes Gewerbe, da gibt es keinen Fortschritt” 
(Beuth, 1924) 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 59 


hàng rào thuế quan, đồng thời ráo riết tăng cường nội lực 
cho lực lượng sản xuất, kinh doanh, rồi từng bước hạ hàng 
rào thuế quan xuống, để cuối cùng đi đến cái đích là kinh tế 
thị trường tự do không còn cần thiết sự can thiệp của nhà 
nước nữa. Các ngành công nghiệp được bảo hộ một cách 
nhân tạo quá lâu không thể đem ra đặt ngay trước “ngọn 
gió mạnh của tự do (cạnh tranh)” được. Freiherr vom Stein 
là người đầu tiên thực hiện cuộc chuyển đổi từ một nền 
kinh tế đóng kín sang một nền kinh tế mở có sự can thiệp 
và điều tiết của Nhà nước. Sự diễn biến kinh tế đã cho thấy 
chính sách của Freiherr vom Stein là hoàn toàn đúng đắn. 
Và nhiệm vụ của Beuth chính là tăng cường nội lực và tổ 
chức việc thực hiện nó một cách thành công. Đó là chính 
sách khuếch trương kinh doanh và công nghiệp (Gewerbe- 
und Industrieförderung) của nhà nước Phổ. Chính sách này 
nhằm đào tạo và giáo dục những người kinh doanh, đào 
tạo các Persönlichkeiten (nhân cách), giáo dục sự tư duy và 
hành động độc lập, có ý thức trách nhiệm và dám chịu sự 
rủi ro của cá nhân, đào tạo lực lượng kỹ thuật giỏi để cung 
cấp cho công nghiệp. 

Beuth được bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc của 
một cơ quan đại diện kỹ thuật dành cho doanh nghiệp 
(Technische Deputation fũr das Gewerbe) nhằm bằng 
nhiều hình thức khuyến khích việc kinh doanh, sản xuất 
giỏi. Việc đầu tiên là tổ chức thành lập các trường doanh 


http://tieulun.hopto.org 


60 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nghiệp (Gewerbeschule). Hai trường dầu tiên và nổi tiếng 
là Gewerbe-Institute (August Borsig và nhà văn Theodor 
Fontane đã học ở đây) và Gewerbe-Schule ở Berlin. “Trường 
này (Gewerbe-Institute) chỉ để dành cho những người rất có 
khả năng, siêng năng, có tử cách đàng hoàng và có đạo đức. 
Được gia nhập trường là một sự tuyên dương. Sự siêng năng 
kinh doanh không thể không ải kèm với đạo đức. Nhà trường 
không có hình phạt nào khác hơn sự sa thải khỏi trường." ` 
Beuth dành cho mình quyền “tuyển chọn vào trường những 
người có khả năng nhất và sa thải bất cứ học sinh nào 
chếnh mảng, lười biếng một cách không thiên vị” Trường 
Gewerbe-Institute sau này cùng với Bau-Akademie (trường 
xây dựng) hợp nhất lại thành Trường Đại học Kỹ thuật 
Berlin. Beuth tổ chức gửi người đi học nghề ở nước ngoài, 
tổ chức triển lãm máy móc thiết bị, xuất bản các tạp chí kỹ 
thuật, thành lập trường kỹ thuật, trường nghề, đại học kỹ 
thuật, cùng với Karl Friedrich Schinkel xuất bản “Những 
tấm gương cho những người chủ xí nghiệp và người thợ thủ 
công” thành lập “Hội khuếch trương kinh doanh ở Phổ, 
một hội mà không những những người kinh doanh, mà 


1. “Diese Anstalt ist nur fùr sehr fahige, fleiôige, ordentliiche und 
moralische Menschen bestimmt; andere werden daraus entfernt. 
I[hr angehören soll cine Auszeichnung sein. Wahrer Gewerbeflei§ 
ist nicht ohne Tugend denkbar. Das Gewerbe-Institute kennt keine 
andere Strafe als die Entfernung aus der Anstalt” (Beuth 1827) 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những còn Hgưôi ... 61 


ngay cả công chức cao cấp, sĩ quan và nghệ sĩ cũng tham 
gia; khuyến khích lập các hội thợ, kỹ thuật, thực hành, lý 
thuyết.... Các giải thưởng thường xuyên được đặt ra cho 
những ai giải quyết được những bài toán kỹ thuật. Hội “Kỹ 
sư Đức” (Verein Deutscher Ingenieure, VDI) được thành 
lập năm 1856. Sự dào tạo kỹ thuật trở thành yếu tố quan 
trọng của sự tiến bộ kỹ nghệ để nước Đức từ một nước đi 
sau trở thành nước khai phá đi trước. Phát minh kỹ thuật 
không còn là ngẫu nhiên mà là phát sinh từ kiến thức khoa 
học, đào tạo và kế hoạch. Khoa học và Kinh tế ngày càng 
phối hợp với nhau. 





Christian Wilhelm Beuth Friedrich List! 
(1781-1853) (1789-1846) 





1. List là người đầu tiên chống lại sự áp dụng máy móc thương mại tự 
do của Adam Smith, và chủ trương chỉ mở cửa từng bước để nuôi 
dưỡng lực lượng sản xuất còn non trẻ của một quốc gia như Đức. 
Các nhà cải cách Nhật Bản Minh Trị là những người đã áp dụng ý 
tưởng của list. 


http://tieulun.hopto.org 


62 NƯớCc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


“Người ta phải làm cho Quốc gia quen 
tự cai quản công việc của mình và ra 
khỏi tình trạng thơ ấu”.! 

(vom Stein) 


“Không phải cho phép, mà là ra lệnh 
Nhân dân tự cai quản chính mình”.? 





(vom Stein) 


Karl Freiherr vom Stein 
(1757-1831) 


Rất nhiều tài năng xuất thân từ lớp người “thợ thủ 
công” (Handwerker) ngành cơ khí, trong điều kiện nước 
Đức còn lạc hậu, trong đó phải kể đến Krupp, Siemens, 
hoặc những người chế tạo máy như Borsig, Henschel, 
Kôönig, Dinnendahl...là những người xây dựng cơ đồ cho 
nước Đức ngay từ buổi ban đầu của cuộc công nghiệp hóa. 
Ngành thủ công của Đức thực sự phát triển đều khắp, là 
một ngành rất quan trọng và đã làm cho công cuộc công 
nghiệp hóa trở thành dễ dàng hơn. 


Cuộc công nghiệp hóa thứ nhất của Đức bắt đầu cất 


1. “Man muss die Nation daran gewöhnen, die Geschäfte selbst zu 
fũhren und aus diesem Zustand der Kinheit herauszufũhren” (K. Er. 
vom Stein) 

2. “Dem Volk wurde nicht gestattet, sondern befohlen, sich selbst zu 
regieren”. (K. Fr. vom Stein) 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 63 


cánh và tạo xung lực trong giai đoạn 1835 - 1845 với tàu 
chạy hơi nước, xe lửa, máy may, chiếu sáng bằng ga, và sản 
xuất hàng loạt ngày càng nhiều hàng hóa. Nhân tố kích thích 
quyết định cho giai đoạn này là hệ thống xe lửa. Nếu ở Anh 
xe lửa là nhu cầu bức thiết của cuộc cách mạng công nghiệp 
thì ở Đức xe lửa là nhân tố tiền đề thúc đẩy công cuộc công 
nghiệp hóa. Bằng một công ty cổ phần -Aktiengesellschaft- 
trong đó tư nhân cũng bỏ tiền vào, đoạn đường xe lửa đầu 
tiên được xây dựng đài 9 km giữa Nũrnberg và Fũrth, khánh 
thành vào năm 1835, xe chạy mất 9 phút. Sự thành công về 
mặt kinh tế nhanh chóng của nó đã cổ vũ việc xây dựng tiếp 
hàng loạt đoạn đường khác: 


1835 Nũrnberg - Fũrth 
1837 Leipzig - Dresden 


Potsdam - Zehlendorf 
1838 Braunschweig - Wolfenbiittel 
Dũsseldorf - Erkrath 
Mũnchen - Ausburg 
1841 Dũsseldorf - Elberfeld 
Nũrnberg - Bamberg 
Berlin - Hamburg 












http://tieulun.hopto.org 


64 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





Khai mạc tuyến đường sắt Mũnchen-Ausburg 


Năm 1850 một mạng lưới xe lửa với chiều dài 6.000km 
đã được xây dựng xong cho việc vận chuyển người và hàng 
hóa. Đến năm 1870 đã có 18.876 km. Nếu năm 1854 August 
Borsig sản xuất chiếc đầu máy xe lửa thứ 500, thì năm 1858 
đã sản xuất đến chiếc thứ 1.000! Ngoài Borsig ra còn có 
nhiều công ty khác chế tạo đầu máy xe lửa nổi tiếng khác 
như Schwartzkopff ở Berlin, Henschel ở Kassel, Egerstorf 
ở Hannover, Hartmann ở Chemnitz, Kessler ở Esslingen và 
Karlsruhe, Maffei và Kraus ở Mũnchen, Clett ở Nũrnberg, 
Schichaus ở Elbing, MAN (Maschinenfabrik in Ausgburg). 
Đường sắt trở thành một cuộc “cách mạng vận tải” như 
cái xương sống cho ngành kinh tế Đức. Nó cũng thúc đẩy 
mạnh sự phát triển ngành chế tạo máy và luyện kim, đúc 
thép (Krupp). Người ý thức được tầm chiến lược của đường 
sắt như một bước đi trước để kéo con tàu kinh tế Đức là 
Friedrich List, một nhà kinh tế nhìn xa của Đức. Ông là 


http://tieulun.hopto.org 


Dất nước của những con người... 65 


người tiên phong vận động không mệt mỏi cho Hiệp hội 
thuế quan và hệ thống xe lửa. Hệ thống xe lửa sẽ giúp thống 
nhất các nước Đức riêng lẻ với nhau. Ông còn vận động để 
thành lập một “Vùng kinh tế toàn châu Âu”, như kiểu EU 
ngày nay, nhưng phải có một thời gian chuyển tiếp bảo vệ 
thuế quan để thực hiện sự các điều kiện bình đẳng trong 
cạnh tranh cho các nước của khu vực. 


Sự hình thành hệ thống đường sắt đem lại sự khai 
thông huyết mạch cho thị trường, các ngành kinh tế, hàng 
hóa, nói chung cho công cuộc công nghiệp hóa. 


Nông nghiệp là một trong những ngành then chốt 
khác được phát triển, trước sự bùng nổ dân số nói trên. 
Nhà nước có nhiều biện pháp hỗ trợ. Khoa học và kỹ 
thuật hóa được thúc đẩy bởi các trường cao đẳng, các 
phân khoa đại học: Weihenstephan ở Mũnchen 1803, 
Möglin 1806, Hohenheim/Stuttgart 1818, Idstein/Nassau 
1818, Darmstadt 1823, Jena 1826, Tharandt/Sachsen 1829, 
Eldena/Greiswald 1835, Regenwalde/Hinterpommern 
1842, Proskau/Schlesien 1842, Poppelsdorf/Bonn 1847, 
Weende/Göttingen 1851, Waldau/Königsberg 1858. Năm 
1820 có 15, 1852 có 361 Hội nông nghiệp ở Phổ. Năm 1837 
Hiệp Hội Nông dân ra đời, nhằm thúc đẩy sự phát triển, 
truyền bá những sự tiến bộ khoa học, tổ chức hội thảo, 
triển lãm, những ngày lễ nông nghiệp... Lễ hội Tháng Mười 


-Oktoberfest- của Mũnchen là lễ hội hằng năm nổi tiếng 


http://tieulun.hopto.org 


66 NƯớCc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nhất được tổ chức từ 1810/11 và vẫn còn duy trì đến ngày 
nay. Justus Liebig đã đặt kinh tế nông nghiệp trên nền tảng 
khoa học và đem lại một sự tăng trưởng nông nghiệp chưa 
từng thấy trước đó. Nhà nông không còn đi sau thiên nhiên 
nữa mà chủ động tác động đến thiên nhiên và chấm dứt chế 
độ du canh. Từ cuối những năm 60 công nghiệp phân bón 
ra đời kích thích kinh tế nông nghiệp hơn bao giờ hết và 
góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho cả nước. Nhưng 
cho đến những năm 40 áp lực của dân số vẫn còn đáng kể 
và sự nghèo khổ ở nông thôn vẫn còn phổ biến. Mãi cho đến 
những năm 50 và 60 công cuộc công nghiệp hóa mới góp 
phần thay đổi căn bản tình hình. 


Cách mạng công nghiệp, công nghiệp hóa kỹ thuật 
các quan hệ sản xuất, cách mạng hóa các hình thức kinh tế 
(theo kinh tế thị trường), máy móc, thiết bị, xí nghiệp, thị 
trường, đó là những nhu cầu bức thiết của thời đại. Công 
nghiệp hóa, cơ khí hóa là cái xương sống của nền kinh tế, 
bên cạnh hệ thống giao thông bằng xe lửa, đường bộ trải đá 
(Chausseen) và đường thủy như hệ thống các mạch máu 
trong cơ thể. 


Ngành chế tạo máy ra đời trong những điều kiện kỹ 
thuật lạc hậu và khó khăn. Nhưng một loạt xí nghiệp chế 
tạo máy ra đời, được thành lập bởi những con người không 
qua trường lớp đại học, nhưng có óc sáng tạo, xuất phát từ 
lớp người thợ thủ công cơ khí vào những thập niên đầu của 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 67 


thế kỷ. Đặc biệt ngành đường sắt và xe lửa là nhân tố kích 
thích sự phát triển công nghiệp rất mạnh. Tiếp theo đó là 
các ngành chế tạo máy, đầu máy xe lửa, máy hơi nước, máy 
dệt, máy in, máy công cụ. Từ giữa những năm 30 máy dệt, 
máy hơi nước, đặc biệt xe lửa đã tạo cho ngành chế tạo máy 
một một động lực rất mạnh. Cuộc cách mạng thứ hai trong 
lĩnh vực máy lực tiếp theo sau máy nổ của James Watt (1769) 
là sự ra đời của máy nổ 4 thì (Verbrennungsmotoren) của 
Otto năm 1876. Lúc đầu các máy này chạy bằng khí, dần 
dần chuyển sang chạy bằng xăng. Trong khoản 1893-1897 
Diesel phát triển máy Diesel của mình. Năm 1912 nước Đức 
có 774. 000 máy Diesel. Cuộc cách mạng thứ ba là máy động 
cơ điện (Elektromotoren). Từ năm 1890 loại máy này có 
một ý nghĩa quan trọng, cho phép chuyển từ lực đẩy trung 
tâm của máy hơi nước sang lực đẩy từng khu vực nhỏ, từng 
cụm máy hoặc máy riêng lẻ. Nó thay thế máy nổ ga trong 
các xí nghiệp, thay thế sức lao động nặng của người, chạy 
các cần cẩu trong xí nghiệp và được sử dụng cho đổ dùng 
gia dụng như quạt máy, máy sấy tóc, máy hút bụi... 


Dưới đây là danh sách các Công ty, xí nghiệp chính 
thành lập trong thế kỷ 19. 


Năm Xí nghiệp / nhà máy / Công ty 
1795 Xí nghiệp chế tạo máy dệt Rieter 











http://tieulun.hopto.org 


68 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 















Mũnchen Viện toán-cơ của Reichenbach, 


1804 
Utzschneider, Liebherr và (1809) 
Fraunhofer 
í nghiệp s.x. lủ 
1810 Kassel Xí nghiệp s.x. đầu máy xe lửa 
Henschel 


1811 Krupp, xí nghiệp đúc thép 


(được thành lập bởi Friedrich 
Krupp) 


Heinrich F. Merck tiếp thu và vực 
dậy nhà thuốc tây của bố 


































6 | 1816 Darmstadt 















Xí nghiệp s.x. máy in nhanh König 
& Bauer 


8 | 1819 Demag (xí nghiệp chế tạo máy) 


Xí nghiệp chế tạo máy Friedrich 





7 | 1817 Wủrzburg 











1819 Wctter/Ruhr 


Harkort (sau này Demag) 


mmxmxmwwyw (chế tạo máy hơi nước và máy may) 
L10| 1826 Xí nghiệp chế tạo máy Köchlin 


1832 Xí nghiệp chế tạo máy Hartmann 


= 


= 


ñm 










Chemnitz 








Winterthur 





Xí nghiệp chế tạo máy Sulzer 
















Hanomag (chế tạo máy của G. 
Egerstorff) 


Xí nghiệp chế tạo đầu máy xe lửa 


Hannover 




















Berlin l 
August Borsig 








Elbing M/m đóng tàu Schichau 









Xin s.x. thuộc nhuộm Gũnther 
'Wagner 





Hannover 





http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người ... 69 


Magdeburg- 
ĐEng Ê tEBlGU X/n chế tạo máy Buckau 
Buchau 
Xí nghỉ ản phẩm đư 
18 | 1839 Köln í nghiệp các sản phẩm đường 
Stollwerk 


1839 Mũnchen X/n chế tạo máy Maffei 

















X/n chế tạo máy Ausburg, 
20 | 184 
X/n chế t áy Klett & Co., 
21 | 1841 Nũrnberg I9 G0 ti (hào ' 
sau đó MAN 


1842 Xưởng đúc Bochumer Verein 
Zeiss, kính h 
đa-:| sở lòng iss, X/n , quang học 
của Carl Zeiss 
1847 X/n điện Siemens & Halske 
47 Công ty Hapag (dịch vụ tàu biển) 


_ —_ 
` œ » 






t 
œ 
_ 
œ 










t3 | b2 
xMịC 
= | — 
œ 


: 
[iHs| Mnghhug |AưởngdicOMm  — —- 


ô Lloyd 
1857 Bremen TRE ĐinP 


(dịch vụ tàu biển bắc Đức) 
Frankfurt- 
1863 Eudbktso N/m s.x. thuốc nhuộm Hoechst 


Hoechst 


849 X/n s.x. lò xo thép Heintze-Blankert 


















1863 Leverkusen N/m s.x. thuốc nhuộm Bayer 


34 | 1864 | KölnDeutz | 
öÌn-Deutz : 
(X/n chế tạo máy nổ chạy bằng khi) 


http://tieulun.hopto.org 









70 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


BASF (Badische Anilin- and 
35 | 1865 dwi f 
36] 1867 X/n chế tạo máy Voith 
1867 Xin chế tạo máy nông nghiệp Lanz 


. Thyssen & Co. được thành lập bởi 

38 | 1871 Muehlheim 

August Thyssen 
39 | 1873 Berii AGFA (Aktiengesellschaft fũr 

sửỎ Anilinfabrikation, sản xuất Anilin) 

Blohm & VoŠ (xưởng đóng tàu, sau 
40 | 1877 Hamburg ` , 

này cả máy bay) 


Bosch (bởi Robert Bosch} 


Xưởng chế tạo ống (Röhrenwerke) 
44 | 1890 Berlin 


Mannesmann (1893 đời về 
Kế tiếp là ngành khai thác quặng và luyện kim (sắt, 















G3 | 
® 





— 





Dũsseldorf) 


thép), huyết mạch cho công cuộc công nghiệp hóa.Từ cuối 
những năm 20 đã có sự hiện đại hóa mạnh mẽ trong ngành 
này. Kỹ thuật mới đầu tiên -từ nước Anh- là phương pháp 
khuấy luyện (Puddelverfahren) nhằm sản xuất sắt có thể 
uốn dẻo được. Từ những năm 30 hình thành kỹ thuật cán 
hiện đại (Walzwerk), đặc biệt để cán đường ray cho ngành 
đường sắt. Bước chuyển biến quyết định là sự chuyển tiếp 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 71 


sản xuất sắt sang thép. Thép cũng rất cứng nhưng có sức 
chịu lực lớn hơn, không dễ gãy như sắt (chứa ít cacbon hơn). 


Sản xuất thép ban đầu khó khăn, chậm chạp và đắt 
tiền, sản phẩm không đồng nhất, và khó cạnh tranh với 
sắt, cho đến khi các phương pháp luyện của Bessemer, của 
Siemens-Martin và nhất là Thomas ra đời, giá thành sản 
xuất hạ xuống đến 80, 90% đến năm 1895. Năm 1851 Krupp 
có thể sản xuất một thỏi thép nặng hai tấn và có thể trưng 
bày tại cuộc triển lãm thế giới tại Luân đôn một cách tự hào 
như một trong những thành tựu lớn của nước Đức. 


Nếu năm 1870 các xí nghiệp sản xuất của Anh sản xuất 
mạnh hơn thì từ những năm 90 tình hình đã đảo ngược. Ở 
Đức việc sản xuất sắt và thép bắt đầu được kết hợp với nhau, 
trong những nhà máy khổng lồ. Các nhà máy mới của Đức 
lớn gấp 3-4 lần các nhà máy của Anh, và với những phương 
pháp hợp lý hóa hiện đại có thể hạ giá thành đến 50%. Các 
bước sản xuất tiếp như đúc, cán cũng được xây dựng luôn 
trong nhà máy “tổng hợp” này. Tiêu thụ năng lượng cũng 
giảm đi hơn 90%. Năng xuất cũng tăng hơn, 77 tấn trên một 
đầu người năm 1913 so với 48 tấn năm 1929 ở Anh. Tất cả 
những điều đó ảnh hưởng lên giá cả. 

Sản lượng sản xuất sắt thô ở Đức giữa 1867 và 1913 
tăng lên gắp 20 lần từ 1 triệu tấn lên 19.3 triệu tấn/năm, 
chỉ trong khoảng thời gian 1880 -1900 tăng lên 10 lần. Sản 


http://tieulun.hopto.org 


72 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


lượng thép tăng khoảng 25 lần. Nếu đầu những năm 70 Đức 
chỉ sản xuất 1⁄4 sản lượng sắt và 1⁄2 sản lượng thép của Anh 
thì đến 1910 - 1914 đã sản xuất gần hai lần sắt và hơn hai lần 
thép của Anh. Năm 1893 Đức đã qua mặt Anh về sản xuất 
sắt, và năm 1903 về sản xuất thép, vượt qua Anh trong xuất 
khẩu và xuất khẩu cả qua Anh. Năm 1913 Đức sản xuất gần 
bằng 25% tổng sản lượng sắt của thế giới và trở thành nước 
sản xuất kim loại lớn nhất thế giới. Kim loại chiếm tỉ trọng 
20% trong xuất khẩu của Đức. 


Kỹ thuật sản xuất kim loại chuyển sang chủ yếu sử dụng 
than đá chứ không phải gỗ nữa và trở thành nhân tố kích 
thích rất mạnh cho ngành khai thác than đá. Mặc dù có điện, 
dầu, nhưng than đá vẫn là nguồn nhiên liệu chính cho công 
nghiệp cho đến năm 1914. Nhân tố thứ hai là sự chuyển sang 
khai thác ngầm (Tiefbau), đầu tiên do Haniel 1839, bằng việc 
sử dụng máy hơi nước. Những năm 40 có một làn sóng khai 
thác than sâu, đầu tiên ở phía phải của sông Rhein, sau đó là 
vùng Ruhr. Duisburg trở thành trung tâm vận chuyển than. 
Những “người bán than” (Kohlenhändler) Franz Haniel và 
Mathias Stinnes là những người thúc đẩy sự tiến bộ trong 
lĩnh vực này (tên tuổi các công ty ngày nay vẫn còn). Nhưng 
phải kể trước hết là Friedrich Harkort, được lịch sử xem 
như “Người cha của vùng Ruhr? vùng than đá lớn nhất 
của Đức nằm trong bang Westfalen, đã mở đường cho việc 
công nghiệp hóa và khai thác vùng này. Ông sáng lập ra “Xí 


http://tieulun.hopto.org 


Dất nước của những con người... — 73 


nghiệp cơ khí Harkort” đầu tiên tại Wetter/Westfalen năm 
1818, năm 1826 đưa vào các kỹ thuật khuấy luyện và cán 
thép hiện đại của Anh, kéo theo sự xuất hiện hàng loạt xí 
nghiệp tương tự khác trong vùng. Ông không những làm mà 
còn khuyến khích người khác cùng làm, cùng cạnh tranh. 
Ông còn bước vào các lĩnh vực xe lửa và tàu chạy hơi nước, 
truyền bá tư tưởng -bên cạnh Friedrich List - xây dựng hệ 
thống xe lửa và giao thông đường thủy. 


Những kỹ thuật mới ở các khâu Khoan (máy khoan 
dập nhanh, Schnellschlagbohrgeräte năm 1895/96), Nổ, 
Vận chuyển, cho phép khai thác sâu đến 2.000m và mở rộng 
khu khai thác của Ruhr ở vùng giữa và Bắc. Giữa năm 1866 
và 1913 sản lượng khai thác than đá tăng lên 8 lần, từ 24 
lên 190 triệu tấn. Số người lao động tăng từ 160.000 (1867) 
lên 654.000 (1913). Ngoài than đá (Steinkohle) than nâu 
(Braunkohle, than non, than linit) cũng được khai thác, liên 
quan đến việc sản xuất điện, tăng trưởng rất mạnh trong 
vùng Köln, từ 11 triệu tấn năm 1873 lên 87.5 triệu tấn năm 
1913. Ngành chế biến than cũng quan trọng không kém: 
chế tạo than Kok, Brickett, và các hóa chất từ than, như 
nhựa đường (Teer), Ammoniak, Benzol và nhất là khí đốt, 
từ 1910 đã được cung cấp trên thị trường. Vùng Ruhr vào 
những năm đầu 1870 đã trở thành trung tâm kỹ nghệ lớn 
nhất châu Âu. Chỉ một mình Krupp đã có tới 50.000 công 
nhân tại Essen. 


http://tieulun.hopto.org 


74 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





Franz Haniel Mathias Stinnes Friedrich Harkort 
(1779-1868) (1790-1845) (1793-1880) 
“Người Cha của vùng Ruhr” 


Bên cạnh ngành khai thác và luyện kim là ngành 
chế biến kim loại (Metalverarbeitung), một ngành có sức 
tăng trưởng đứng hàng thứ ba. Ngành này bao gồm chế 
tạo máy xe, tàu, cơ khí chính xác, kính quang học, thiết 
bị, hàng tiêu dùng. Lúc đầu máy dệt, máy hơi nước, máy 
nông nghiệp là phổ biến, nhưng dần dần chuyển sang các 
loại máy khác. Máy móc ngày càng lớn hơn, nặng hơn, 
nhất là nhanh hơn và chính xác hơn. Các cuộc cách mạng 
động cơ nổ đã được nói ở trên. Năm 1912 có 774.000 
động cơ Diesel ở Đức. Một loại máy phổ biến khác là 
máy may cá nhân. Năm 1890 Đức sản xuất 500.000 máy, 
1907 1.100.000 máy, bằng một phần ba sản lượng thế 
giới. Một mặt hàng khác của ngành chế biến kim loại là 
xe đạp, bắt đầu sản xuất ở Đức năm 1881, nhưng phải đợi 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 75 


đến sự ra đời vỏ ruột hơi của Dunlop năm 1888 mới trở 


thành mặt hàng tiêu dùng hàng loạt. 


Sự phát triển máy công cụ trong các xí nghiệp là khâu 
quan trọng cho việc sản xuất. Các máy cắt hiện đại ra đời, 
cắt nhanh hơn, chính xác hơn và không gây vết vỡ, cắt thép 
như “cắt bơ”. 


Ngành đóng tàu của Đức trưởng thành những năm 70 
và 80, Đức không còn đặt hàng ở Anh nữa mà tự chế tạo tàu 
cho mình. Năm 1900 tàu được trang bị động cơ Diesel và 
năm 1910 động cơ turbine. 


Trong ngành công nghiệp hàng tiêu dùng phải kể đến 
ngành sản xuất giấy, in và bao bì. Những ngành này phát 
triển do nhu cầu xã hội và thị trường tăng rất mạnh. 


Công nghiệp điện (Elektroindustrie) là ngành lớn 
mạnh như thần Prometheus mang lại ánh sáng, hoặc như 
thần đèn có sức mạnh thần kỳ. Điện đã bước ra khỏi phòng 
thí nghiệm và khỏi thời phát triển thơ ấu vừa đủ để truyền tin. 
Những phát minh sắp tới lần lượt ra đời kích thích nhu cầu 
về điện một cách vô tận. Bắt đầu là bóng đèn điện (Edison) 
và kỹ thuật chiếu sáng. Tiếp đến là điện khí hóa xe ngựa chạy 
trên đường ray trong thành phố. Siemens năm 1879 bắt đầu 
công việc này tại Lichterfelde / Berlin, sau đó tất cả thành 
phố lớn và trung đều đưa vào sử dụng xe điện. Xe điện trong 


thành phố là phương tiện chuyên chở người công cộng thích 


http://tieulun.hopto.org 


76 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


hợp nhất trong thời gian chưa có xe ôtô cho đến đầu thế kỷ 
thứ 20, mặc dù cuối thế kỷ 19 đã có xe ôtô taxi và xe ôtô tải 
nhưng chưa thông dụng. Các động cơ điện ra đời tiện lợi cho 
việc sản xuất và cho gia đình, làm cho những người sản xuất 
nhỏ có cơ may tồn tại hơn. Điện khí hóa cũng đi vào ngành 
sản xuất thép (như trong các lò Siemens-Martin), hoặc trong 
ngành sản xuất nhôm đang bắt đầu. 





Chiếu sáng công cộng bằng điện Biểu tượng 
tại Luân đôn 1880 của ánh sáng điện 1880 


Nhu cầu của điện khí hóa các ngành công nghiệp kéo 
theo sự phát triển mạnh rất mạnh của Công nghiệp máy 
điện (Elektromaschinenindustrie) của Đức vào cuối thế kỷ 
thứ 19. Ngành này bao gồm việc sản xuất máy phát điện 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 77 


(Generatoren), biến thế, hệ thống chiếu sáng, truyền tin, 
vận chuyển, động cơ điện và đồ gia dụng. Sản lượng của 
ngành này năm 1914 gần gấp đôi sản lượng của Anh, gần 
bằng sản lượng của Mỹ, xuất khẩu gấp 2.5 lần nước Anh, 
gấp 3 lần nước Mỹ, thị phần xuất khẩu thế giới lên tới 50%. 
Hai công ty lớn góp phần phát triển ngành này là Siemens & 
Halske, Công ty con Siemens-Schuckert-Werke và tiếp đến 
là Công ty AEG. Họ chiếm hơn 50% thị phần. Năm 1883 
người kỹ sư Emil Rathenau thành lập Công ty “Deutsche 
Edison-Gesellschaf” Ông muốn sản xuất bóng đèn điện do 
Edison phát minh 1883. Được cổ vũ bởi sự thành công ngày 
càng lớn, năm 1887 ông đổi tên Công ty thành “Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft) viết tắt là AEG, và mở rộng sang 
các mặt hàng điện, từ đồ gia dụng đến turbine điện, đầu 
máy xe lửa và luyện nhôm. Năm 1900 những đồ gia dụng 
điện đầu tiên được đưa ra thị trường: máy pha cà phê, nổi 
nấu nước, quạt máy và máy sấy tóc, nhưng được các bà nội 
trợ ưa chuộng nhất là bàn ủi điện. Ngành đồ điện đã phát 
triển nhanh chóng thành ngành công nghiệp lớn xuất khẩu. 
Năm 1913 hơn một nửa thị phần đồ điện của thị trường thế 
giới do Đức sản xuất. 

Nhu cầu điện của công nghiệp và dân dụng rất lớn và 
phải được thỏa mãn. Điện phải được sản xuất hàng loạt, 
rẻ và truyền tải đến người tiêu dùng. Đó là một yêu cầu có 
tính cách mệnh lệnh. Máy phát điện ra đời từ 1866 và máy 


http://tieulun.hopto.org 


78 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


biến thế để truyền tải qua một khoảng cách lớn, với điện 
thế lớn. Nguyên tắc máy Dynamo của Siemens đặt nền tảng 
cho việc sản xuất máy phát điện tương lai. Trong bài báo cáo 
của ông đăng năm 1867 về nguyên lý của Dynamo Werner 
von Siemens viết: “Ngành kỹ thuật hiện nay đã được trao cho 
những phương tiện để có thể sản xuất đòng điện công suất 
không giới hạn một cách rẻ và tiện lợi khắp nơi.”' Việc sản 
xuất điện qui mô lớn bắt đầu. Tiếp theo đó năm 1891 Oskar 
von Miller (người thành lập viện bảo tàng khoa học Đức nổi 
tiếng sau này) cùng với AEG thành công trong việc xây dựng 
đường truyền tải từ Lauffen/Neckar đến Frankfurt/Main đài 
179km, công suất 200-225 Kilowatt với một điện thế 30.000 
Volt mà không hao hụt bao nhiêu. Đây là sự kiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Nó chứng tỏ sức mạnh ưu việt của điện 
năng so với sức mạnh của hơi nước. Điện có thể truyền đi 
khắp nơi cho người và kỹ nghệ sử dụng trong khi hơi nước 
phải tập trung và phải có đầu tư lớn riêng lẻ cho từng công 
ty xí nghiệp. Thời đại của điện thực sự bắt đầu! Các phát 
hiện trong phòng thí nghiệm từ Galvani, Volta, Oersted 
và Faraday từ cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 bây giờ mới 
thực sự thâm nhập vào xã hội và chuyển biến cuộc sống. 
Ở vùng Ruhr điện được sản xuất một phần qua sự hợp tác 


1, Der Technik sind gegenwärtig die Mittel gegeben, elektrische 
Ströme unbegrenzter Stärke auf billige und bequeme Weise ũberall 
Zu €rzeugen. 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... 79 


với các lò luyện kim, đặc biệt các nhà máy phát điện than- 
hơi nước dựa trên than nâu. RWE (Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk) sản xuất 2.7 triệu Kilowattgiờ vào năm 
1900, lên tới 16.388 triệu vào năm 1915. Năm 1891 có 9 nhà 
máy phát điện, năm 1906 có 94 nhà máy, dưới dạng cổ phần 
có sự tham gia của nhà nước, địa phương, và tư nhân. Nước 
Đức đi trước các nước Châu Âu khác và Anh 10 năm trong 
việc sản xuất và phân phối điện. 

Cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền tin bằng điện 
tín, từ truyền tin bằng điện (Gauss và Weber 1833) , truyền 
tin bằng kim, morse (1837), đến bằng kỹ thuật dòng điện yếu 
của Siemens (1847). Năm 1847 hình thành đường truyền 
điện tín công cộng đầu tiên giữa Bremen và Vegesack. Năm 
1848 (năm cách mạng) Công ty Siemens nhận được một 
đơn đặt hàng đặt đường dây điện tín ngầm giữa Berlin và 
Frankfurt am Main, đường dây dài nhất châu Âu. Khách 
hàng là Vua Phổ. Frankfurt năm đó là chỗ họp của Quốc 
hội được bầu lần đầu tiên. Nhà vua muốn được thông tin về 
hoạt động của Quốc hội. Khi Vua Phổ Friedrich WilheÌm 
IV, được Quốc hội bầu lên kế vị, tin ấy được truyền ngay 
qua một khoảng cách 500km về Berlin! Đấy là một “cuộc 
cách mạng không gian và thời gian. Năm 1814 tin chiếm 
được Paris phải mất 9 ngày mới đến Berlin. Trong vòng vài 
năm tất cả các trung tâm được nối lại với nhau, dọc theo 
đường xe lửa và dưới sự chủ trì của Bưu điện. Bây giờ quốc 


http://tieulun.hopto.org 


80 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


gia nối lại thành một, thị trường cũng thế, và được nối với 
thế giới bên ngoài. Và các lục địa cũng bắt đầu nối kết nhau. 
Con người có thể biết tin trong cùng một ngày về những gì 
xảy ra ở xa hàng nghìn cây số trong sự ngạc nhiên tột cùng 
trước thành tựu của khoa học và kỹ thuật. Để khắc phục 
những khó khăn kỹ thuật thả cáp dưới biển năm 1874 Công 
ty Siemens & Halske ở London (do hai người em William và 
Carl của Sienems lãnh đạo) đã đóng một chiếc tàu chuyên 
dùng cho việc thả cáp truyền tin dưới biển. Đến năm 1922 
chiếc tàu đó đã thả mới và sửa chữa 60.000km cáp biển. Nó 
mang tên “Faraday” để cảm ơn nhà khoa học thiên tài đã 
mở đường cho ngành điện tín. Không phải chỉ vua Phổ đặt 
hàng, mà Nga Hoàng cũng hiểu ngay tầm quan trọng của 
điện tín trong việc quản lý vương quốc rộng mênh mông 
nên đã đặt hàng Công ty Siemens & Halske xây dựng mạng 
điện tín cho các tuyến Warschau-Petersburg, Moskau-Kiew, 
Kiew-Odessa, Petersburg-Reval, Petersburg- Helsingfors. 


Nhưng điện tín chỉ dành cho nhà các cơ quan nhà 
nước và thương nhân. Điện thoại được đưa vào sử dụng 
vào cuối những năm 70 và trong những năm 80 mới thực sự 
là phương tiện truyền tin cho cá nhân, nhưng lúc đầu cũng 
chỉ được chủ yếu các thương nhân sử dụng. 


Một cuộc cách mạng công nghiệp khác là công nghiệp 
hóa chất từ 1850 trở đi. Trong những năm 60 các Công ty 
Bayer, Hoechst và BASF ra đời. Đầu những năm 70 có 42 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người ... 81 


xí nghiệp sản xuất hóa chất ra đời dạng Công ty cổ phần 
(AG). Sản xuất màu nhuộm cho kỹ nghệ dệt đã bắt đầu 
được công nghiệp hóa. Soda, Chlor, acit sulphuric được 
sản xuất hàng loạt để phục vụ các ngành công nghiệp khác. 
Sản lượng Chlor của Đức năm 1904 bằng 65% sản lượng 
Chlor thế giới. Kết quả của nghiên cứu khoa học được đẩy 
mạnh ở thập kỷ 80 và 90 đã cho ra sản phẩm dược ngày 
càng tăng. Phân hóa học cũng được tìm được thị trường 
nông nghiệp ngày càng lớn. Năm 1883 Đức sản xuất 50% 
sản lượng màu nhuộm tổng hợp thế giới, từ năm 1900 là 
90%! Nước Đức trở thành nước xuất khẩu hóa chất hàng 
đầu, bên cạnh Mỹ, với thị phần 28%. Năm 1900 sản lượng 
Acit sulphuric của Đức bằng 55% sản lượng của Anh, đến 
năm 1913 bằng 115%. Doanh số hóa chất của Đức năm 
1913 là 2,4 tỉ Mark so với 1,5 tỉ của Mỹ. Những tiến bộ trong 
Y khoa, Vi trùng học và Tiêm chủng kích thích ngành sản 
xuất dược phẩm tăng mạnh. Các xí nghiệp dược Merck, 
Bayer và Schering trở thành những xí nghiệp chuyên ngành 
quan trọng. Những loại thuốc Aspirin (Bayer), thuốc ngủ, 
thuốc hạ nhiệt là những sản phẩm “hóa liệu pháp” đơn giản 
đầu tiên được sản xuất. Năm 1900 sáu Công ty hóa chất lớn 
của Đức đã có 18.000 công nhân, 1.360 viên chức, 350 kỹ 
thuật viên và kỹ sư, và 500 nhà hóa học trong khi trong kỹ 
nghệ hóa ở Anh chỉ có 30-40 nhà hóa học hoạt động. Cho 
đến 1874 ở Anh không có một ghế giáo sư về hóa hữu cơ 


http://tieulun.hopto.org 


82 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


thì tại đại học Mũnchen Adolf von Baeyer (giải Nobel Hóa 
1905) đã có đến 50 phụ tá nghiên cứu. Tổng số vốn đầu tư 
của 6 Công ty hóa chất lớn của Đức năm 1900 là 1,4 triệu 
bảng Anh, trong khi của Anh chưa đầy 0.5 triệu. Nếu Anh 
có ưu thế của thuộc địa là những nước cung cấp nguyên 
liệu và nhập khẩu thành phẩm, thì nước Đức nỗ lực đầu 
tư nhiều hơn cho chất lượng sản phẩm, cho khoa học, chất 
xám để không lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu. Anh ngày 
càng rơi vào vị trí một nước cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp hóa chất Đức, và nhập khẩu các loại hóa chất màu 
nhuộm, sản phẩm dược và quang hóa của Đức. Ngành công 
nghiệp hóa chất Đức vào cuối thế kỷ đã qua mặt các nước 
truyền thống hàng đầu và cho đến Thế chiến thứ I đã không 
ngừng mở rộng khoảng cách. 


Thống kê các bằng sáng chế cung cấp mức độ thống 
lĩnh của kỹ nghệ hóa chất của Đức trên toàn thế giới. Những 
năm 1870 Đức đã chiếm giữ 50% thị phần thế giới với các 
loại chất nhuộm, và đạt tới đỉnh cao 93% năm 1913. Năm 
1907, Anh quốc và Thụy Sỹ, những người cạnh tranh duy 
nhất về chất nhuộm của Đức, cộng lại có 35 bằng sáng chế 
nhuộm trong khi Đức có 134, tại Sở đăng ký bằng sáng chế 
Anh. Ở Sở sáng chế Đức, tình hình còn nghiêm trọng hơn 
nữa: 14 đối với 285. Do thế mạnh trong ngành hóa chất và 
điện, Đức đã chiếm giữ thị phần của tổng số bằng sáng chế 
thế giới tại Hoa Kỳ và đã vượt Pháp năm 1883, vượt Canada 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 83 


năm 1890, Anh quốc 1900. Năm 1938, số bằng sáng chế của 
Đức tại Mỹ bằng tổng số của ba quốc gia khác cộng lại.' 


Cũng thuộc ngành hóa chất trong nghĩa rộng là ngành 
công nghiệp lạnh bằng ammoniac nén được Carl Linde 
thành lập từ 1872 phục vụ ngành chế biến thực phẩm đang 
tăng trưởng. Ngành vật liệu nhân tạo (Kunststoff) phát triển, 
với Lụa nhân tạo. Zellophan được sản xuất từ Zellulose 
năm 1899. Năm 1908-1911 Fritz Haber (giải Nobel 1918) và 
Bosch thành công trong việc tổng hợp Ammoniac từ Nitơ 
trong không khí và Hydro trong nước, cho phép sản xuất 
một cách thương mại. Ammoniac là hóa chất được sử dụng 
rất nhiều trong ngành hóa, cho việc sản xuất Soda, phân 
bón đồng thời thuốc nổ. Đó là thời điểm “bánh mì được sản 
xuất bằng không khf: 


Những phát minh và khám phá máy làm lạnh của Carl 
Linde, máy hơi nước của James Watt, các công trình nghiên 
cứu vi sinh, lên men, diệt khuẩn bằng nhiệt (pasteurization) 
của Louis Pasteur, nuôi men của Robert Koch đã cách mạng 
công nghệ sản xuất bia và đẩy sản lượng lên, cũng như giảm 
giá thành bia đáng kể. Bia trở thành thức uống rẻ hơn các 
thức uống thông dụng khác như cà phê, rượu vang. Năm 
1875 Đức có tất cả 19.178 cơ sở sản xuất bia, với 69.423 
công nhân viên chức. Đến năm 1907 chỉ còn 12.668 nhà 


I, Phần này thêm, 2015. 


http://tieulun.hopto.org 


84 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


máy bia, nhưng với số công nhân viên chức lên đến 123.047 
(quá trình tập trung hóa). 1907 các nhà máy lớn sản xuất 
được 100.000hl bia năm hoặc hơn thế. Ngành công nghiệp 
bia của Đức đã trở thành hàng đầu ở Châu Âu (chỉ đứng sau 
Mỹ về sản lượng), ảnh hưởng tốt đến kỹ nghệ bia của các 
nước khác. Vô số khách nước ngoài đến tham quan cơ sở 
sản xuất, giảng dạy, nghiên cứu bia của Đức. Năm 1873 Carl 
Lintner cùng với Karl Reischauer thành lập viện khoa học 
nghiên cứu bia Weihenstephan ở Mũnchen, thiết lập nên 
tiêu chuẩn quốc tế cho ngành bia. Ngày nay Weihenstephan 
vẫn là trung tâm nghiên cứu, đào tạo chuyên viên bia nổi 
tiếng nhất thế giới của Đức. Lintner chính là người xây 
dựng công nghệ hiện đại của ngành bia. Cuốn sách của 
ông “Lehrbuch der Bierbrauerei” (sách giáo khoa về ngành 
nấu bia) đã đóng góp rất lớn vào sự truyền bá ngành bia 
hiện đại. Chuyên viên bia của Đức (Deutsche Biermeister) 
điều khiển các nhà máy bia ở nước ngoài, với các thiết bị, 
nguyên vật liệu để nấu bia của Đức, đã đưa tên tuổi công 
nghệ, know how bia của Đức lên hàng đầu thế giới. (Ở Việt 
Nam hầu hết các thiết bị trang bị cho các nhà máy bia đều 
được mua từ Đức). 


Ngành xe hơi, tuy Đức là quê hương của chiếc xe hơi 
đầu tiên của thế giới, chưa phát triển đáng kể cho đến 1914!, 
1. Xem thêm phụ lục “Lịch sử chiếc xe hơi” 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 85 


Daimler, Maybach và Benz phát triển động cơ hai thì và bốn 
thì đầu tiên cho xe hai bánh, thuyền, xe ba bánh, bốn bánh. 
Đó mới chỉ là những mặt hàng xa xỉ, được sản xuất theo 
yêu cầu. Xe hơi tiện lợi hơn hết cho ngành y tế (cứu cấp). 
Sự phát triển từng bước lan rộng. Pháp là dân tộc rất nồng 
nhiệt với xe hơi. Năm 1913 Đức có 67 000 chiếc, tỉ lệ một 
trên 927 đầu người (Pháp 1:441). Quân sự là giới thúc đẩy 


mạnh nhất ngành sản xuất xe hơi, kế tiếp là bưu điện. 


Năm 1914 Đức có 350 xe buýt bưu điện, trong đó 106 
chiếc tại Bayern. Ngành xe hơi có ảnh hưởng lên các ngành 
sản xuất phụ tùng, thí dụ sự ra đời của những chiếc bu-gi 
của Công ty Robert Bosch, hay là việc sản xuất bánh xe, sau 
đó đến các ngành bảo hiểm, thuế và luật giao thông trên 


đường phố. 


Ngành máy bay chưa có, chỉ mới có việc đóng phi 
thuyền Zeppelin. 

Từ năm 1850 trở đi nước Đức đã bước vào giai đoạn 
“Đại công nghiệp hóa” và đã đến gần các nước phát triển 
công nghiệp đi trước. Máy móc, công cụ công nghiệp, kỹ 
thuật mới và than đá đã trở thành cơ sở của nền sản xuất. 
Nước Đức bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng kinh tế 
mạnh và thường xuyên . Công nghiệp từ vị trí bên lề đã trở 
thành khu vực kinh tế chủ đạo. 


http://tieulun.hopto.org 


86 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Werner von Siemens (1916-1892). 
(2016 sẽ là năm kỷ niệm 200 năm ngày 
sinh của ông) 





Và đến năm 1870 nước Đức đã hoàn toàn rũ sạch sự lạc 
hậu công nghiệp của mình đối với các nước Tây Âu, trong 
chừng mực đã vượt Pháp và Bỉ. Sự nghèo khổ rộng rãi trong 
dân chúng đã được khắc phục. Mức sống người dân được 
nâng cao. Nước Đức trẻ có những lợi điểm: giá lao động 
rẻ hơn, tiếp thu được những công nghệ hiện đại, xây dựng 
các xí nghiệp qui mô và hiện đại hơn. Công nghiệp không 
mang đến thất nghiệp, ngược lại giải được bài toán cho tăng 
trưởng dân số, sự thiếu công ăn việc làm và sự nghèo khổ 
tràn lan trước đây, cho sự lệ thuộc của nông nghiệp vào điều 
kiện thiên nhiên, và làm cho kinh tế chuyển dịch cơ cấu. 
Các động lực xã hội được cởi trói. Xã hội được kích thích 
làm ra thêm của cải. Thế giới hiện đại đã được khai sinh, 
thay cho thế giới cũ. Con người tin vào sức mạnh thần kỳ 
của khoa học, hơn vào kinh thánh. Tiến bộ và thành công 
được nhìn thấy khắp nơi. Tại Hội nghị các Nhà Nghiên cứu 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 87 


thiên nhiên và Bác sĩ Đức năm 1886 tại Berlin Werner von 
Siemens đã phát biểu: “ Và như thế, thua Quý Ông, chúng ta 
không muốn để bị đánh lạc trong niễm tin rằng hoạt đông 
nghiên cứu và phát minh của chúng ta sẽ đưa nhân loại đến 
các bậc thang văn minh cao hơn, làm cho nhân loại cao quý 
và đến gần hơn những mục tiêu lý tưởng họ muốn vươn tới, 
rằng thời đại khoa học đang diễn ra sẽ làm giảm đi cảnh khổ 
của cuộc sống và bệnh hoạn dai dẳng của nhân loại, tăng 
cường sự hưởng thụ, làm cho nhân loại tốt hơn, hạnh phúc 
hơn và hài lòng hơn với số phận mình. Và nếu chúng ta không 
luôn luôn nhận thức rõ con đường đã dẫn đến tình trạng tốt 
đẹp này thì chúng ta hãy giữ chặt niềm tin chúng ta rằng ánh 
sáng của sự thật mà chúng ta nghiên cứu không dẫn chúng 
ta vào con dường lâm lạc, rằng sức mạnh mà nó đã đưa vào 
phục vụ nhân loại không thể nào hạ thấp nhân loại mà phải 


đua nhân loại lên một nấc thang cao hơn của cuộc sống.” Đó 


1. “Und so, meine Herren, wollen wir uns nicht irre machen Ïassen in 
unserem Glauben, đa unsere l'orschungs- und Erfingungstätigkeit 
die Menschheit höheren Kulturstufen zufihrt, sie veredelt und 
idealen Bestrebungen zugänglicher macht, dafŠ das hereinbrechende 
naturwissenschaftliche Zeitalter ihre Lebensnot, ihr Siechtam 
mindern, ihren Lebensgenuf erhöhen, sie besser, glũcklicher und 
mit ihrem Geschick zufriedener machen wird. Ủnd wenn wir auch 
nicht immer den Weg klar erkennen können, đer zu diesen besseren 
Zustảnden fũhrt, so wollen wir doch an unserer Ủberzeugung 
festhalten, daf§ das Licht der Wahrheit, đie wir erforschen, nicht 


http://tieulun.hopto.org 


88 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


là sự lạc quan của một xã hội đang lột xác, một thời đại mới 
huy hoàng như hừng đông chói chang đang ló dạng. 


Năm 1870 nước Đức vẫn còn thua kém nước Anh 
là nước phát triển nhất, hàng đầu và thường được lấy để 
làm cái thước đo lường. Tỉ lệ của các doanh nghiệp chưa cơ 
khí hóa còn cao, hệ thống xe lửa chưa phát triển toàn diện 
hẳn, việc áp dụng các công nghệ mới vẫn còn kém, mặc 
dù Đức đã khắc phục sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ Anh. 
Nhưng trong thời gian tiếp theo Đức đã bắt kịp Anh trong 
lĩnh vực các ngành công nghiệp truyền thống (sắt, thép và 
máy móc), vượt qua Anh trong lĩnh vực các ngành công 
nghiệp mới (hóa chất, điện). Đức từ một nước “chạy theo” 
trở thành một nước tiên phong khai phá. Từ 1879 đến 1913 
sản lượng công nghiệp của Anh tăng hai lần, của Đức tảng 
6 lần. Đức trở thành nước xuất khẩu lớn. Nước Đức cùng 
với Mỹ là nước xuất khẩu hàng thứ ba thế giới năm 1870, 
từ những năm 80 trở thành nước xuất khẩu thứ hai với Mỹ, 
năm 1895 đã chiếm 60% xuất khẩu của Anh (nước có nhiều 
thuộc địa), với khuynh hướng tiếp tục tăng, khoảng cách 
ngày càng hẹp lại. Hàng hóa của Đức xuất hiện trên khắp 
các thị trường truyền thống của Anh, ở Nam Mỹ, ở Ức, ngay 


auf Irrwege fủhren und daØ die Machtfille, die es der Menschheit 
zufihrt, sie nicht erniedrigen kann, sondern sie auf eine höhere 
Stufe des Daseins erheben mu!” (W. von Siemenà). 


http://tieulun.hopto.org 


Đất nước của những con người... — 89 


cả ở Anh. Sản lượng công nghiệp của Đức vào năm 1913 đã 
chiếm 16% trong khi của Anh chiếm 14% tổng sản lượng 
công nghiệp thế giới. Đêm trước của Thế chiến thứ I Đức 
đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất, hiện đại 
nhất châu Âu. Năm 1887 chính quyển Anh ban hành luật 
“Merchandise Marks Acts” bắt buộc tất cả hàng hóa nhập từ 
Đức phải mang nhãn hiệu “Made in Germany” nhằm khống 
chế sự thâm nhập của hàng hóa rẻ và “kém chất lượng” của 
Đức. Nhưng bằng sự nâng cao không ngừng các tiêu chuẩn 
chất lượng một cách nghiêm ngặt hàng hóa Đức ngày càng 
tỏ ra là hàng chất lượng, ngang bằng hoặc hơn cả hàng Anh 
trên thị trường thế giới, nhất là bắt đầu cuối thế kỷ 19 đầu 
thế kỷ thứ 20. “Made in Germany” từ một nhãn hiệu bị kỳ 
thị đã trở thành biểu tượng của chất lượng cao, của “hàng 
hiệu” của sản phẩm Đức trên thế giới! 

Đức là nước trẻ có quyết tâm lớn đuổi bắt và vượt các 
các nước khác, có tinh thần đổi mới hơn (innovativer), sáng 
tạo, năng động, hiệu quả và chấp nhận rủi ro hơn, hệ thống 
ngân hàng tài chính Đức tập hợp tín dụng rủi ro cho đầu tư 
dễ dàng hơn. Đầu tư cao cho giáo dục, khoa học kỹ thuật 
của Đức đã dần dần có tác dụng mạnh mẽ, trong khuôn khổ 
xã hội đã được cởi trói. Nghiên cứu khoa học ngày càng có 
quan hệ chặt chẽ với nhu cầu kinh tế. Không một quốc gia 
nào có mối quan hệ giữa sản xuất công nghiệp và nghiên 
cứu khoa học mật thiết như thế. 


http://tieulun.hopto.org 


90 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Nếu Anh quốc thống lĩnh cuộc cách mạng công nghệ 
lần thứ nhất từ nửa sau thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, 
thì Đức, và bên kia bờ Đại Tây Dương là Hoa Kỳ, thống 
lĩnh cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai, 1879-1930, càng 
mạnh mẽ hơn. 

Những thành tựu công nghiệp hóa đã vẻ vang, nhưng 
những thành tựu giáo dục, khoa học kỹ thuật của Đức có 
lẽ lại càng vẻ vang hơn, điều sẽ được đề cập trong Phần II 
của bài. 


http://tieulun.hopto.org 


PHẦN II 


CUỘC ĐẠI CẢI CÁCH GIÁO DỤC, 
ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG THÀNH TỰU 
KHOA HỌC, KỸ THUẬT 


http://tieulun.hopto.org 


92 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


I. GIÁO DỤC 


Một trong những cuộc cách mạng trung tâm là cuộc 
cách mạng giáo dục. “Chỉ có người được giáo dục mới 
biết và có sức để khắc phục sức ỳ trong mình và tìm thấy 
vui ở hoạt động” Nhà nước và xã hội Đức đã ý thức vai 
trò “hướng đạo” của Đại học từ thời Cải cách tôn giáo 
(Reformation, thế kỷ 16), đã sử dụng Đại học như những 
định chế (Institutions) của Tri thức (W¡ssen) của Khoa học 
và của Lương tâm (Gewissen) của người hành động, đào 
tạo cả hai, kiến thức và đạo đức, phát triển nhân cách và 
cá tính, nhắm vào sự trung thành với nguyên tắc và những 
giá trị tỉnh thần, những giá trị làm thành “Văn hóa; mộ 
khái niệm rất quan trọng đối với Đức. Văn hóa có nghĩa 
là vun xới (Kultivierung) tỉnh thần và tâm hồn. (Freud nói 
nhiều về Văn hóa trong quyển sách nổi tiếng của ông “ Das 
Unbchagen in der Kultur” và những mâu thuẫn của nó với 
những ham muốn của con người). Những chức vụ nhà thờ 
và nhà nước đều phải được đào tạo ở đó. 


Nét độc đáo ở Đức là các công chức (Beamten) phải 
được đào tạo ở đại học. Đó là lý do khiến giai cấp công chức 
này chính là người đã thực hiện cuộc cách mạng và canh 
tân đất nước một cách thành công sau khi thua Napoleon. 
Đó là cuộc cách mạng của tầng lớp công chức có tri thức. 
Nước Đức càng tin tưởng mãnh liệt chỉ có giáo dục mới 
giúp đất nước tiến lên vị trí hàng đầu. Giáo dục, và giáo 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục, ... 93 


dục bằng khoa học, đã trở thành một lý tưởng sống mới 
giữa thế kỷ 19. Giáo dục đã trở thành một tôn giáo của đời 
thường. Nhà nước trở thành nhà nước của giáo dục, của 
trường học. Giáo dục nhằm mục đích đưa con người đến 
tự hành động, tự phát triển các tiểm năng của mình, chứ 
không phải chỉ thi hành hay làm theo mệnh lệnh. Đó là 
điều nhà nước Phổ cần. Thế giới ý tưởng (Ideenwelt) của 
giáo dục đã được nhiều con người cao quý gieo trong thế kỷ 
18: Rousseau, Kant, Herder, Goethe, Schiller, Fichte; trong 
sư phạm: Pestalozzi. Đấy là đợt sóng cao của chủ nghĩa 
nhân văn mới (Neuhumanismus), khởi đầu là Rousseau, 
nhằm nâng cao con người, giải phóng nó ra khỏi những 
ràng buộc khắt khe của quan hệ xã hội vua chúa, quí tộc 
làm lệch lạc thiên nhiên (của con người) và hèn hạ bản chất 
cao quý của nó, chủ trương trở về thiên nhiên, về miếng đất 
văn hóa trả lại những giá trị chân thiện mỹ và đạo đức, phát 
triển con người thành toàn diện, lý tưởng, như đã gặp ở thế 
giới Hy lạp thời Hellen, có một tình yêu lửa cháy đối với cái 
đẹp, cái hoàn hảo. Người Đức không tự ví mình như những 
người La mã (chiến chinh), mà thấy gần gũi với dân tộc Hy 
lạp hơn, một dân tộc đã thiết lập sự hiện hữu vĩnh cửu của 
mình trong thế giới ý tưởng của triết học, khoa học, văn 
học và nghệ thuật hơn là trong quân sự hay chính trị. Thế 
giới Hy lạp là sự biểu lộ cao nhất (höchste Offenbarung) 
của con người. Hãy học, hãy đào tạo con người theo Hy lạp! 
Phát triển con người thành toàn diện, thiên nhiên (của con 


http://tieulun.hopto.org 


94 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


người) đến hoàn hảo, đó là khẩu hiệu và là chương trình 
hành động quốc gia. Con người không phải là con rối được 
tạo dựng theo sơ đồ của ước lệ xã hội, hay những người thợ 
thủ công đơn điệu nghèo nàn của một ngành nghề, hoặc 
những người theo một tín giáo cuồng nhiệt, mà là những 
nhân cách được xây dựng từ bên trong, những con người 
tự do, xây dựng tác phẩm nghệ thuật của cuộc đời bằng sức 
sáng tạo của mình, cũng là tác phẩm nghệ thuật của một xã 
hội công dân tự do. Sự phát triển toàn điện có lẽ đã được 
điễn tả trong hai câu thơ của Goethe: 


Willst Du ins Dnendliche schreiten 
Geh nur im Endlichen nach allen Seiten 
Nếu muốn tiến vào (thế giới) Vô hạn 


Thì hãy đi trong Hữu hạn (thế giới này) về mọi phía 


Nước Đức vào cuối thế kỷ 18 đã sống trong một thế 
giới những ý tưởng cao cả của nhân phẩm con người và 
của sự giáo dục toàn diện của con người, như Kant, Fichte, 
Goethe và Schiller đã để lại dấu ấn. Cuộc thay đổi lớn lao các 
quan hệ quốc gia gây nên bởi Napoleon đã làm miếng đất 
cho cuộc thay đổi trong giáo dục của Phổ đã sẵn sàng. Phổ 
là nước trong các quốc gia châu Âu phải chuốc lấy thất bại 
nặng nề nhất. Nhưng chính vì thế mà niềm hy vọng, ý chí 
và sự tin tưởng vào sự nghiệp giáo dục con người lại càng 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục, ... 95 


lớn, quyết tâm, nồng nhiệt hơn bao giờ hết trong lịch sử. 
Nguồn gốc của tai họa vừa qua chính là sự không trưởng 
thành (Ủnmũndigkeit) của dân tộc, sự lệ thuộc tuyệt đối 
(absolute Untertänigkeit) của nó. Hệ quả là sự thờ ơ và xa lạ 
đối với nhà nước và tổ quốc, cả sức sáng tạo to lớn của nhân 
dân không được phát triển. Con người phải được giáo dục 
thành những công dân tự do, trưởng thành, thoát ra khỏi sự 
thụ động bị cầm giữ bởi nhà thờ, trường học cũ và nhà nước, 
để trở thành những nhân cách hành động, tự do, biết ước 
muốn, và phát triển toàn diện cao nhất. Cách mạng Pháp 
đã đưa dân tộc Pháp ra khỏi tình trạng tối tăm, vô vọng của 
mình dưới chế độ cũ và đã phát triển hết mọi sức mạnh của 
nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Napoleon đã đánh sập châu 
Âu cũ kỹ. Để cứu vãn mình, nước Phổ phải làm một cuộc đổi 
mới từ chiều sâu của bản chất của quốc gia. Nhà nước phải 
chấm dứt là công việc của chỉ nhà nước, mà phải là công 
việc của nhân dân. Scharnhorst, người đã xây dựng quân đội 
nhân dân (Volksheer) của Phố, đã nói: Phải xây dựng nhà 
nước trên ý chí và sức mạnh của những công dân fự đo, thì 
họ mới tự bảo vệ sự tồn tại của nó (nhà nước) bằng chính 
bàn tay vũ trang của mình (công dân) khi cần thiết. 

Nước Đức đã làm một cuộc cải tổ toàn diện hệ thống 
giáo dục của mình, trên miếng đất của chủ nghĩa nhân văn 
mới, với phương pháp và tinh thần sư phạm của Pestalozzi, 
bắt đầu từ sơ cấp. Con người đặt nền tảng, cũng như có ảnh 


http://tieulun.hopto.org 


96 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


hưởng quyết định trong cuộc cải cách này là WilheÌlm von 
Humboldt. Nước Đức vào giai đoạn quyết liệt của lịch sử đã 
có những con người tài ba không thể nói hết để đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của lịch sử. Ông là nhân cách đặc biệt và nổi 
bật nhất của thời đại ông. Ông vừa là một triết gia, một bác 
học, người nghiên cứu ngôn ngữ, đồng thời là một chính 
trị gia. Tất cả khuynh hướng của thời đại đã hội tụ trong 
ông. Lớn lên ở một Berlin soi sáng (aufgeklảrt), nghe các 
bài giảng về lý thuyết nhân văn mới ở Göttingen của Heyne 
một cách nồng nhiệt, bên cạnh việc nghe các bài giảng của 
Lichtenberg và Schlözer, tự học triết học của Kant và qua đó 
thấm nhuần những tư tưởng triết học mới của thời đại, là 
bạn thân với Schiller, ông đã tìm thấy trọng tâm của những 
quan tâm tinh thần của ông nằm trong thế giới cổ đại Hy 
Lạp: con người, và ý tưởng của nó trong thế giới Hy lạp. Ba 
tuần sau khi ngục Bastille bị phá, ông đã có mặt tại Paris để 
chứng kiến cuộc cách mạng. Sau nhiều năm làm đại diện tại 
tòa thánh La mã, ông được cử vào lãnh đạo của ủy ban giáo 
dục được thành lập mới của Phổ. Tuy ở vị trí này thời gian 
chỉ có một năm nhưng ông cũng có đủ thì giờ để đặt toàn 
bộ hệ thống giáo dục của nhà nước Phổ lên một nền tảng 
mới, không những cho đại học, mà cho trường các cấp tiểu 
học và trung học. Mục tiêu là giáo dục toàn diện con người 
thành nhân cách tự do, trưởng thành, tự lập về trí tuệ và 
đạo đức. Con đường giáo dục là tập tự sử dụng những khả 
năng của chính mình, tự sử dụng cái đầu của mình (Kant). 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục, ... 97 


Nhiệm vụ của người thầy là đánh thức các khả năng tiềm 
tàng, và cho chúng cơ hội để hành động. Phương pháp cũ 
như nhồi nhét nội dung tỉnh thần cho đứa trẻ thụ động bằng 
mệnh lệnh hay học thuộc lòng chẳng bao giờ là giáo dục 
đích thực cả. Khả năng tỉnh thần như nhận thức, tư duy, 
phán đoán chỉ có thể phát triển bằng những cách sử dụng 
được chúng một cách tự nhiên, tự phát thì mới phát triển 
được. Tương tự cho các khả năng đạo đức: sự phán đoán 
và ý muốn đạo đức phải được “nhử” ra từ nội tâm và được 
xây dựng, tự hành động, để trở thành sự ước muốn tự do tự 
nguyện (freies Wollen) của cái chân, thiện (des Rechten und 
Guten). Phương pháp giáo dục (Pádagogik) là đánh thức 
tinh thần, tăng cường sự tự hoạt động của tỉnh thần, đánh 
thức những tình cảm cao quý, khuyến khích phát triển thế 
giới ý tưởng, và giảm thiểu khuynh hướng hưởng thụ trong 
cuộc sống. Đó là phương pháp sư phạm của Pestalozzi mà 
Freiherr vom Stein đã tiếp thu cho mục đích giáo dục của 
nước Phổ. Fichte gọi Pestalozzi là người giải phóng cứu rỗi 
(rettender Befreier) bên cạnh Luther. Với Hegel sư phạm là 
“nghệ thuật làm cho con người thành đạo đức” (“die Kunst, 
die Menschen sittlich zu machen”), biến đổi “thiên nhiên 
thứ nhất của nó thành một thiên nhiên thứ hai về tinh thần” 
(“die erste Natur zu einer zweiten geistigen umzuwandeln”), 
“để cho phần tính thần này trở thành thói quen trong nó” 


(“so da dieses Geistige in ihm zur Gewohnheit wird”). 


http://tieulun.hopto.org 


98 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XI... 


Trường học không còn là trường của nhà thờ, mà là 
trường của nhà nước; dạy tự nhìn, tự suy nghĩ và tự hành 
động; là trường không phải của kiến thức mà là của nhận 
thức (anschauliches Erkennen); không phải dạy khái niệm 
và chữ nghĩa, mà hướng đến sự phát triển toàn diện con 
người; không phải dạy học sinh học thuộc lòng, mà phải 
sử dụng các giác quan và đầu óc; không phải kìm hãm mà 
là phát triển tính lý (Vernunft); không phải khinh miệt mà 
khuyến khích kiến thức của tự nhiên và sự đào tạo cho cuộc 
sống thực; không hành hạ học sinh bằng sự chuyên chế kỷ 
luật mà nhằm phát triển tự nhiên trong con người theo các 
quy luật thiên nhiên. 


Đó là thời đại của sự tin tưởng nồng nhiệt vào sự đổi 
mới lớn lao của bản chất con người. Chưa có thời đại nào 
sự nồng nhiệt tràn đây hy vọng với một tình yêu tận tụy 
lớn như thế đối với sự nghiệp giáo dục khai phóng các thế 
hệ sắp tới như trong thời đại của sự bị làm nhục bên ngoài. 
Trong đêm tối của đất nước, những người con ưu tú của 
nước Đức đã thắp sáng lên ngọn đuốc trí tuệ để chỉ đường 
cho dân tộc tiến lên cho cả thế kỷ tới, cho dù con đường có 
những khúc quanh co hay thoái trào vì những biến động 
chính trị, nhưng cuối cùng dân tộc đó đã đạt những gì gửi 
gắm vào tương lai. Nước Đức trong thế kỷ thứ 19 thực sự 
đã bước lên đến đỉnh cao của phong trào giáo dục trong các 
dân tộc châu Âu. Đại học của nó đã trở thành các trung tâm 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục, ... 99 


nghiên cứu khoa học mẫu mực cho cả thế giới, và đón nhận 
sự ngưỡng mộ cũng như những dòng người đến từ khắp nơi 
trên trái đất, ảnh hưởng như một kiểu mẫu lên việc tổ chức 
đại học các nước khác, đặc biệt rõ nét nhất lên các đại học 
Mỹ. Trong lĩnh vực hệ thống đào tạo kỹ thuật, Đức cũng là 
nước hàng đầu ở Châu Âu. 


II. ĐẠI HỌC ĐỨC 


Đại học và trường học đã trở thành như “đền thờ” 
thiêng liêng. Nhà nước Phổ trở thành nhà nước của Đại 
học, giáo dục và khoa học, tài trợ cho Đại học, có quyền 
phán quyết tối thượng, nhưng cũng để cho Đại học có tự 
đo rộng rãi tự quản lý công việc hàn lâm và hành chính 
của mình. Đại học Đức là nơi khoa học được nghiên cứu 
và phương pháp nghiên cứu khoa học được truyền dạy 
cho sinh viên, không phải là nơi để trả bài hay học thuộc 
lòng. Ở Phổ hai giới được ưu đãi và quý trọng nhất là giới 
quân sự và giới bác học (Gelehrten). Phổ là quốc gia vinh 
quang trong quân đội và đại học của nó. Đức là nước con 
người đặc biệt có một niềm đam mê đích thực về trí tuệ, 
tư duy, trong khoa học chính xác cũng như khoa học tỉnh 
thân (Geisteswissenschaften). Đối tượng của Đại học là 
Wissenschaft Khoa học và học thuật và con đường đi tới đó 
là nghiên cứu và khám phá. 


http://tieulun.hopto.org 


100 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Hermann Weyl, một nhà toán học lớn của Đức đầu 
thế kỷ 20, đã viết vào năm 1953: “Tới tin điều này: dù lịch sử 
chính trị của nước Đúc có tai họa bao nhiêu qua bao thế kỷ, 
lịch sử nên giáo dục đại học của nó vẫn là điểu may tắn” (I 
believe this to be true: As đisastrous as Germany$ political 
history has been through the centuries, so fortunate is her 
history of higher education”). Dân tộc Đức trong lịch sử của 
mình có thể ít được hưởng tự do nói chung nhưng tỉnh thần 
tự do trí thức (intellectual freedom) trong một số đại học 
Đức phát triển mạnh từ thế kỷ thứ 18 (cho đến 1933, khi 
chế độ quốc xã được thiết lập đến năm 1945). Stanley Hall, 
chủ tịch đầu tiên của đại học Clark đã viết năm 1891: “Đại 
học Đức hôm nay là điểm tự do nhất trên quả đất... Không 
ở đâu niêm đam mê đẩy (nghiên cứu khoa học) đến những 


L®¿) 


vùng biên giới của trỉ thức nhân loại bao trùm đến thế `. 

Đại học Đức vào cuối thế kỷ thứ 18 đã rũ bỏ hết tính 
thần của triết lý kinh viện (scholastische Philosophie) của 
những thế kỷ trước đã xuất phát từ tôn giáo, và thay vào đó 
là một triết lý của sự độc lập, tự do và duy lý, đặt việc nghiên 
cứu trong khoa học lên hàng đầu và không công nhận các 


quyết định của các cơ quan quyền lực thuần túy. 


Đại học Halle - đại học chính của Phổ, tiếp theo là 
Göttingen, đã làm những cuộc đổi mới căn bản trong hệ 


thống đại học lúc bấy giờ của Đức: 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 101 


Nguyên tắc Tự do Nghiên cứu và Giảng dạy (Freiheit 
đer Forschung und Lehre) được thiết lập và được chính 
quyền công nhận như nguyên tắc mới của Đại học. 


Hình thức dạy học cũng có những thay đổi căn bản: 
thay vào việc chỉ cắt nghĩa, diễn giải các sách giáo khoa 
là sự thuyết minh (Vortrag) hệ thống về khoa học; xê- 
mi-ne được đưa vào thay thế hình thức thảo luận cũ, 
không nhằm củng cố các kiến thức cũ mà nhằm đưa 
vào cái mới của khoa học, để hướng dẫn nghiên cứu 
độc lập cho sinh viên. Giáo sư bắt đầu là những người 
nghiên cứu độc lập. 


Tiếng Đức được công nhận chính thức là ngôn ngữ 
của giảng dạy đại học (trừ các khoa thần học hay nhân 
văn, ngôn ngữ). 


Hệ thống giáo dục cũ của Đại học dựa trên sự giả định 


chân lý đã có sẵn và giáo dục đại học chỉ nhằm truyền bá tiếp 


chân lý đó. Hệ thống giáo dục mới dựa trên giả định chân lý 


phải được tìm mới, và nhiệm vụ giáo dục là dạy con người 


nghiên cứu để đi tìm chân lý. Đây cũng chính là sự tiếp nối 


của tỉnh thần của cuộc Cải cách tôn giáo (Reformation) thế 


kỷ 16. Khoa học không cần những tài năng sao chép, mà cần 


những tài năng khám phá những chân trời mới. 


Cuối thế kỷ 18 khi Pháp trong cuộc cách mạng của 


mình không còn công nhận vai trò của đại học cũ, khi Anh 


http://tieulun.hopto.org 


102 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nhìn các đại học của mình như quá lạc hậu, thì Đức lại nhìn 
lên đại học mình như niềm hy vọng, chờ đợi ở đó những 
nhịp đập định hướng cho tương lai khoa học, thế giới quan 
và đời sống cộng đồng. Ở Pháp và Anh việc nghiên cứu khoa 
học cũng đã được chuyển từ đại học sang hàn lâm viện từ 
thế kỷ 17: đại học không còn là nơi sinh hoạt của đời sống 
khoa học của quốc gia. Ở Đức cũng có hàn lâm viện, nhưng 
không có vai trò như ở Pháp, Anh, kể cả hàn lâm viện Phổ 
do Leibniz thành lập 1700 ở Berlin. Không phải hàn lâm viện 
Berlin, mà đại học Halle là nơi nghiên cứu khoa học đầu tiên 
của Phổ, mặc dù Halle không được trang bị và ưu ái bởi nhà 
vua như viện hàn lâm Berlin. Kế đến là đại học Göttingen. 


Sự thành lập Đại học Berlin năm 1810 đã mở ra một 
chương mới trong đời sống đại học Đức. Nó là sự phá vỡ hoàn 
toàn truyền thống hàn lâm cũ. Nó là trung tâm nghiên cứu 
khoa học tự do của Phổ (die Stảtte freier wissenschaftlicher 
Arbeit). Được đầu tư lớn về vật chất so với sự túng thiếu của 
quốc gia lúc bấy giờ, nó là nơi tập trung trí tuệ và lòng tự 
tin của quốc gia, để đất nước từ sự suy sụp lại vươn lên, như 
phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn. “Nhà nước Phổ 
phải bù lại những tổn thất vật chất bằng những súc mạnh 
tỉnh thần” (Der preuische Staat mủsse durch geistige Krảfte 
ersetzen, was er an physischen verloren habe.), như chính 
lời của vị vua nói. Ý tưởng của Wilhelm von Humboldt là 
sự cứu rỗi quốc gia Đức bằng sự kết hợp việc giảng dạy và 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 103 


nghiên cứu (Lehre und Forschung). Thời gian đã chứng 


minh ông hoàn toàn có lý. 


Đại học Berlin được thành lập 1810 là để hoàn thành 
những gì đại học Halle và Göttingen đã bắt đầu ở thế kỷ 18. 
Hai đại học này thực ra chủ yếu vẫn còn là một “trường trung 
học; vì nhiệm vụ chính của giáo sư vẫn là dạy học, trong 
khi nghiên cứu khoa học còn là nhiệm vụ phụ, và thành tích 
chính của sinh viên vẫn còn là tiếp thu những gì được giảng 
dạy. Ở Berlin ngược lại yêu cầu được đặt lên ưu tiên hàng 
đầu là phải xuất sắc trong nghiên cứu ở một ngành khoa 
học, giảng dạy là hàng thứ hai. Con người nghiên cứu thành 
đạt trong khoa học vẫn là người thầy hữu hiệu nhất. Nhiệm 
vụ của việc học trên đại học không phải là tiếp thu những 
kiến thức bách khoa hay kinh viện mà là tham gia vào việc 
nghiên cứu khoa học và vươn đến ý tưởng (Erhebung zur 
Idee). Chính quyền có thể đặt ra chương trình giáo khoa, 
luật lệ, quy định cho cấp tiểu học hoặc trung học, nhưng 
công việc nghiên cứu khoa học ở đại học không thể được 
quản lý bằng quy định hay luật lệ của cơ quan nhà nước. 
Nó chỉ có thể phát triển trong sự tự do hoàn toàn. Đi tìm 
nhiệm vụ, mục tiêu, phương thức và con đường nghiên cứu 
dẫn đến thành công là việc của mỗi người. W.v. Humboldt 
đã trình bày: “Nhà nước phải đối xử với các đại học của mình 
không phải như trường trung học hoặc các loại trường đặc 


http://tieulun.hopto.org 


104 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


biệt, không được đòi hỏi ở các đại học những yêu cầu liên 
quan trực tiếp đến nhà nước, mà chỉ gây nên niềm tin, rằng 
một khi đại học đạt được tục đích của nó thì cứu cánh của 
nhà nước cũng được thỏa mãn theo, dưới một góc độ cao hơn 
nhiễu...." 


Ý tưởng của W.v. Humboldt về khoa học là: “Sự tổ 
chức các cơ sở khoa học cao phải dựa trên sự bảo toàn 
nguyên tắc xem Khoa học là Cái chưa tìm được ra hết, 
Cái không bao giờ tìm ra được trọn vẹn và chúng ta không 
ngừng đi tìm nó. Một khi người ta chấm đút việc đi tìm 
Khoa học, hay tự nghĩ rằng, Khoa học không cần được tạo 
ra từ chiều sâu của Tỉnh thần, mà chỉ cần được thu thập 
xếp hàng dài, thì lúc đó Tất cả sẽ bị tất mát một cách 
không gì cứu vãn được và mãi mãi; mất mát cho Khoa 
học -nếu điễu này tiếp tục lâu dài Khoa học sẽ biến mất 
đến độ chỉ để lại một ngôn ngữ như cái vỏ rỗng- và mất 
mát cho Nhà nước. Vì chỉ có Khoa học - xuất phát từ nội 
tâm và có thể gieo trồng vào nội tâm, mới chuyển hóa 
được Tính cách, và - đối với Nhà nước cũng như Nhân 


1. “Der Staat muổ seine Ủniversitäiten weder als Gymnasien noch 
als Spezialschulen behandeln; er mufŠ im ganzen von ihnen nichts 
fordern, was sich unmittelbar und geradezu aufihn bezieht, sondern 
die innere berzeugung hegen, daẩ, wenn sie ihren Endzweck 
erreichen, auch seine Zwecke und zwar von einem viel höheren 
Gesichtspunkt aus erfillen....“ (W. von Humboldt) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục.... 105 


loại- Tính cách và Hành động quan trọng hơn là Kiến 
thức và Lời nói.” (Wilhelm von Humboldt nói về Đại 
học Berlin khi thành lập). 


Ở Pháp Napoleon (1808) tổ chức các trường đại học 


theo mô hình ngược lại: các phân khoa được thiết lập thành 
các trường chuyên nghiệp biệt lập với những chương trình 





1. 


“,,bei đer inneren Organisation der höheren wissenschaftlichen 
Anstaten Alles đarauf beruf, das Princip zu erhalten, die 
Wissenschaft als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz 
Aufzufndendes zu betrachten, und unablãssig sie als solche zu 
suchen. Sobald man aufhört, eigentlich Wissenschaft zu suchen, 
oder sich einbildet, sie brauche nicht aus der Tiefe des Geistes 
heraus geschafen, sondern kõönne durch Sammcln extensiv 
aneinandergereiht werden, so ist Alles unwiederbringlich und auf 
ewig verloren; verloren fũr die Wissenschaft, die, wenn dies lange 
fortgesetzt wird, dergestalt entflieht, đafŠ sie selber đie Sprache wie 
eine leere Hũlse zuruecklässt, und verloren fũr den Staat. Denn nur 
địe Wissenschaft, die aus dem Innern stammt und ins Innere geplanzt 
werden kann, bildet auch den Charakter um, und dem Staat ist es 
ebenso wenig als der Menscheit um Wissen und Reden, sondern 
um Charakter und Handeln zu thun” (Wilhelm von Humboldts 
Denkschrift “Ùber địe innere und äufŠere Organisation der höheren 
wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1810). Denkschrjf† này đã 
được dịch toàn văn trong Kỷ yếu ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM 
(1810-2010), Nhóm chủ biên: Ngô Bảo Châu - Pierre Darriulat — 
Cao Huy Thuần - Hoàng Tụy - Nguyễn Xuân Xanh ~ Phạm Xuân 
Yêm. Nhà xuất bản Tri Thức, 2011, đưới tên Tỉnh thần và cơ cấu tổ 
chức của các thể chế khoa học cao ở Berlin, tr.187 — 200. 


http://tieulun.hopto.org 


106 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





đào tạo và chế độ thi cử được đặt ra bởi nhà nước, các giáo 
sư là người thầy và kiểm tra thi cử, không phải là học giả, bác 
học (Gelehrter) và không còn nhiều tự do cho nghiên cứu 
khoa học. Đức là nước có can đảm đã chọn trong thời điểm 
khó khăn nhất lịch sử của mình con đường ngược lại, cho 
công chức của mình có tự do hoàn toàn để đi đến khoa học. 
Đó là ấn tượng không bao giờ phai của niềm tin dũng cảm: 
tin vào chính mình, vào Tự do và Chân lý! Chỉ hai thế hệ 
sau, sau khi Pháp thua trận Đức, nước Pháp đã phải tổ chức 
lại các đại học của mình theo mô hình đại học của Đức. Điều 
này lại càng chứng minh tính ưu việt của tinh thần tự do 
trước tinh thần quản lý chặt (Reglement) trong khoa học. 





Đại học Berlin năm 1810 
(*Bà mẹ của tất cả các Đại học hiện đại”) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo đục. ... 


Đại học Berlin có 29 vị lĩnh giải Nobel vào đầu thế kỷ 20, tính 
những người được giải trong thời gian làm việc ở đây, kể cả 
người nước ngoài. Trong đó có Emil von BEHRING, Robert 
KOCH, Jacobus Henricus vant HOFF (Hòa Lan),Theodor 
MOMMSEN, Emil FISCHER, Adolf von BAEYER, Friz HABER, 
Walter NERNST, Max PLANCK, Albert EINSTEIN, Max von 
LAUE, Wilhelm WIEN, Gustav HERTZ, James FRANCK, 
Werner HEISENBERG, Erwin SCHRÖDINGER (Đức gốc 
Áo),...Lúc thành lập có 4 phân khoa chính cỗ điển: Luật, Y khoa, 
Triết học và Thần học. Khóa học đầu tiên có 256 sinh viên, và 
52 người giảng dạy. Georg Friedrich Wilhelm Hegel (Triết học), 
Karl Friedrich von Savigny (Luật), August Boeckh (Ngôn ngữ 
cổ), Christoph Wilhelm Hufeland (Y khoa) và Albrecht Daniel 
Thaer (Nông nghiệp) là những người đã định hình các phân 
khoa theo tinh thần của Humboldt. Đại học nhanh chóng, với 
sự nâng đỡ của Alexander von Humboidt, mở rộng ra đến 
nhiều phân khoa khác như Vật lý với Hermann von Helmholtz, 
Hóa học với August Wilhelm von Hofmann, Toán học với Ernst 
Kummer, Leopold Kronecker, Karl Theodor WeierstraR...Y 
khoa có thêm những tên tuổi như Johannes Mũiler und Rudolf 
Virchow. Nhà triết học Johann Gottlieb Fichte là viện trưởng 
được bầu đầu tiên. Trong số những sinh viên ghi danh học 
người ta thấy có Heinrich Heine, Adelbert von Chamisso, 
Ludwig Feuerbach, Otto von Bismarok, Karl Liebknecht, Franz 
Mehring, Alice Salomon, Karl Marx và Kurt Tucholsky. 


http://tieulun.hopto.org 


187 


108 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 








Một Berlin bác học (ein gelehrtes Berlin) 
Từ trên xuống và từ trái qua phải: 
Goerg Wilhelm Friedrich Hogel (giữa), 
Johamn August Wilhelm Neander, Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, 
Kart Ritter (giữa), 
Christoph Wilhelm Hufeland, Alexander von Humbotdt, 
Wilhelm von Humboldt (giữa) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 109 


Những đặc trưng nổi bật của Đại học Đức là: (1) Sự 
thống nhất giữa dạy học và nghiên cứu (Einheit der Lehre 
und Forschung); (2) Tự đo đạy (Lehrfreiheit) và Tự do học 
(Lernfreiheit). 


(1) Sự thống nhất giữa dạy học và nghiên cứu là một 
trong những đặc tính của Đại học hiện đại của Đức thế kỷ 
19 và trở thành truyền thống của Đức, có khác hơn ở Anh 
hay Pháp. Mỗi giáo sư là một học giả nghiên cứu một cách 
độc lập và tự do. Người giảng dạy tốt phải là người nghiên 
cứu giỏi, đó là phương châm. Người nghiên cứu giỏi phải 
có nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên đi vào nghiên cứu, do đó 
phải đảm nhiệm việc dạy học. Một người được phép dạy 
(tức trở thành Privatdozent, để sau này trở thành giáo sư) 
chỉ sau khi đã được công nhận là người nghiên cứu giỏi, 
được cấp venia legendi (sau khi làm xong Habilitation). Cho 
nên những nhà khoa học lớn đều là những người thầy của 
thế hệ trẻ hàn lâm. Đó là cuộc tiếp xúc trực tiếp để chuyển 
ngọn lửa khoa học đến thế hệ trẻ tiếp nối. Điều này làm cho 
tài năng phát triển nhanh chóng. Việc dạy học không phải là 
việc từ chương từ sách vở mà là công việc hướng dẫn giảng 
dạy và đào tạo sinh viên cách thức đi khám phá cái mới. Sự 
thật, cái mới là điều phải luôn luôn đi tìm. Trong khi các bài 
giảng của giáo sư có tính cách “dạy” thì xê- mi-ne lại mang 
tính chất “tranh luận” và là nơi để sinh viên được làm quen 


và tập luyện với việc nghiên cứu tìm tòi cái mới. Xê-mi-ne là 


http://tieulun.hopto.org 


110 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nơi sự tiếp xúc giữa giáo sư và sinh viên trực tiếp hơn, sinh 
viên tham gia tích cực hơn với những ý tưởng mới của mình 
và tập sự những công việc nghiên cứu khoa học độc lập đầu 
tiên. Sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với những tài năng 
đầu đàn. “Ai một lần được tiếp xúc với những tài năng vĩ đại 
sẽ thay đổi thước ảo tỉnh thần cho cuộc đời, và cuộc tiếp xúc 
như thế là điều thú vị nhất cuộc đời có thể mang lại được” 
(H. Helmholtz). Quan hệ giữa giáo sư và học sinh không 
phải là quan hệ trên dưới. Cả hai đều là những người đồng 
hành, Mitstreiter, trong cuộc đi tìm và khám phá chân lý. 


Sự thống nhất của nghiên cứu và giảng dạy đã bắt 
nguồn từ đại học Halle vào đầu thế kỷ thứ 18 dưới ảnh 
hưởng của triết học của Leibniz và Christian Wolf. Phân 
khoa triết học của đại học Phổ này đã trở thành trung tâm 
của sự tự do nghiên cứu trong các ngành vật lý, toán học, 
triết học.... Sự nghiên cứu độc lập và rèn luyện cho việc 
nghiên cứu đã trở thành nhiệm vụ trung tâm cho khắp các 
phân khoa đại học. Ít lâu sau đó (1737) đại học Göttingen 


1. “Wer einmal mit Mănnern ersten Ranges in Berũhrung gekommen 
ist, hat seinen geistigen Mafstab fũr das Leben verändert; zugleich 
ist solche Berihrung das Interessanteste, was das Leben bieten 
kann” (H.Helmholtz, Ủber die akademische Freiheit der Deutschen 
Universitäten, bài điễn văn năm 1877 trong buổi lễ nhậm chức Viện 
trưởng của Đại học Friedrich-Wilhelm Berlin, bây giờ là Đại học 
Humboldt) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... - 111 


được thành lập cũng theo tinh thần của đại học Halle. Chính 
hai đại học này đã làm nên bản tuyên ngôn của tỉnh thần tự 
do cho nghiên cứu, dạy và học của Đức. Göttingen sau này 
viết nên những trang sử sáng chói của khoa học Đức trong 


toán học và vật lý, bên cạnh Berlin. 


(2) Tự do dạy (Lehrfreiheif): giáo sư không phải chỉ là 
người dạy học thuần túy hay một viên chức, họ là bác học, 
Gelehrter, một người nghiên cứu khoa học, tìm tòi cái mới. 
Họ được tự do dạy những øì họ tin là đúng. Nếu họ là người 
nghiên cứu khoa học độc lập thì họ phải được tự do dạy cho 


sinh viên những đề tài họ muốn một cách không giới hạn. 


Khác hơn trường học, nơi học sinh học để nắm lấy 
những chân lý đã có, Đại học là nơi đi tìm chân lý mới, trong 
khi Đại học thời trung cổ có nhiệm vụ giống như trường 
học là chỉ dạy chân lý cũ mà không tìm tòi khám phá. Người 
sinh viên không còn là học trò theo nghĩa cũ nữa. Giáo sư 
phải là những người dạy được những cái mới, những khám 
phá mới cho sinh viên. “Người ta chỉ có thể chiếm được sự 
thuyết phục tự nguyện của học trò khi sự điễn tả tự do của 
người thầy cho những điêu ông tín tưởng được bảo đảm, đó là 
sự tự do giảng dạy” ' (HeÌlmholtz). Trải qua bao cuộc chiến 


1l “"Die freie Uberzeugung der Schler ist nur zu gewinnen, wenn 
đer freie Ausdruck der Ứberzeugung des Leherers øesichert ist, die 
Lehrfreiheit. (H. Helmholtz, như trên) 


112_ NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


tranh và biến động chính trị trong khi bao nhiêu luật lệ cũ 
của xã hội đều tiêu vong thì Đại học Đức vẫn bảo toàn được 
cái lõi của Tự do, những mặt quí giá nhất của Tự do này, lớn 
hơn, nhiều hơn một nước Anh bảo thủ và một nước Pháp 
đang đuổi bắt tự do như bão táp, như Helmholtz nói. Tự do 
lớn lao cho người Thầy đứng trên bục giảng để hướng dẫn 
học sinh đi tìm tòi khoa học gắn liền chặt chẽ với một trách 
nhiệm cũng không kém lớn lao. Helmholtz, một nhà khoa 
học lớn của Đức được ví như con người tiêu biểu của Phổ 
trong khoa học, bởi tài năng đa dạng và sự sâu sắc trí tuệ 
của ông, đã diễn tả trách nhiệm ấy như sau: “Quý Ngài đừng 
quên, các Đông nghiệp quý mến, Quý Ngài äang đứng ở một 
vị trí trách nhiệm. Cái trách nhiệm cao quý mà tôi vừa nói 
Quý Ngài phải gìn giữ không những cho chính Dân tộc của 
Quý Ngài mà còn như một sự tiêu biếu cho các giới khác của 
nhân loại. Quý Ngài phải chứng mình rằng tuổi trẻ cũng biết 
ngưỡng mộ tính độc lập của sự thuyết phục (của những cái 
mới) và lao động cho nó. 


Tôi nói lao động; vì tính độc lập của sự thuyết phục 
không phải là sự chấp nhận dỗ đãi những giả thuyết chưa 
kiểm chứng, mà là kết quả của sự kiểm chứng nghiêm ngặt 
và lao động kiên quyết. Quý Ngài phải chứng minh rằng sự 
thuyết phục đã được gặt hái là một hạt giống có thể nảy tẩm 


của nhận thức mới và là một chuẩn tực mới của hành động 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc dại cải cách giáo đục,... — 113 


tốt hơn sự hướng dẫn thiện ý nhất của quyển lực (Autoritäat). 
Nước Đức, từng đã nổi dậy trước nhất cho quyên của sự 
thuyết phục như thế ở thế kỷ 16 và đã đau khổ khi phải trả 
giá bằng máu, vẫn còn đứng trên hàng đầu trong cuộc chiễn 
đấu này. Nó đã được trao một nhiệm vụ lịch sử cao cả của thế 
giới, và Quý Ngài bây giờ đã được chọn để cùng chiến đấu." ' 
(Diễn văn năm 1877 trong buổi lễ nhậm chức Viện trưởng 
của Đại học Friedrich-Wilhelm Berlin, Humboldt sau này.) 


1. “Vergessen Sie also nicht, theure Commilitonen, dass Sie an einer 
verantwortlichen Stelle stehen. Das edle Verrnächtniss, von đem ích 
I[hnen sprach, haben Sie nicht nur Ihrem eigenem Volke zu wahren, 
sondern als ein Vorbild auch weiten Kreisen der Menschheit. Sie 
sollen zeigen, dass auch die Jugend sich för die Selbständigkeit 
der Ủberzeugung zu begeistern und dafủr zu arbeiten weiss. Ich 
sage arbeiten; denn Selbstándigkeit der berzeugung ist nicht 
leichtsinnige Annahme ungeprifter Hypothesen, sondern kann 
nur als die Frucht gewissenhafter Prũfung und entschlossener 
Arbeit errungen werden. Sie sollen zeigen, dass die selbst erarbeitete 
Ùberzeugungein fruchtbarerer Keim neuer Einsicht und eine bessere 
Richtschnur des Handelns ist, als die wohlmeinendeste Leitung 
durch Autorität. Deutschland, welches im 16. Jahrhundert zuerst 
fũr das Recht solcher Ủberzeugung aufgestanden ¡st und dafũr als 
Blutzeuge gelitten hat, steht noch ¡im Vorrang dieses Kampfes. lhm 
ist eine erhabene weltgeschichtliche Aufgabe zugefallen, und Sie 
sind jetzt berufen, daran mitzuarbeiten. (H. Helmholtz, như trên) 


http://tieulun.hopto.org 


114 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





rø Darriulat 
Gao Huy Thuận - Hoàng Tuy 
Nguyễn Xuân Xanh - Phạm Xuân Yêm 


c ` la Ẹ e© ị @)i 
& VIỆT NAM 





Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm, nhà xuất bản Tri Thức 2011. Với nhóm chủ 
biên: Ngô Bảo Châu - Pierre Darriulat - Cao Huy Thuần - Hoàng Tụy - Nguyễn 
Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm 


Sự giảng dạy tự do gắn liền với Sự nghiên cứu độc lập. 
Không có nghiên cứu độc lập không có giảng dạy tự do. 
Khoa học phải độc lập và thuần túy. Người Đức rất trọng 
khoa học thuần túy (pure science, reine Wissenschaft). 
Khi thành lập Đại học Berlin, Wilhelm von Humboldt đã 
nói: “Khoa học là cái căn bản; vì nếu nó thuần túy, nó sẽ 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 115 


được theo đuổi một cách trung thực và thích đáng, tặc dù có 
những sự lâm lạc ngoại lệ. Cô đơn và tự do là những nguyên 
tắc trong lĩnh vực này." Chúng ta có thể nghe Max Planck 
nói thêm : “Chính ngay ở nước Đúc các ngành Kỹ thuật, Y 
khoa, Nông nghiệp đạt được những thành tựu to lớn cơ bản 
là nhờ vào một khoa học có thể phát triển một cách độc lập 
với quyền lợi kinh tế. Chúng ta không bao giờ được phép quên 
rằng, sóng truyền tin, tia Röntgen, trực khuẩn bệnh than, và 
phương pháp chế tạo ra Nitơ, chỉ đơn cử một vài thí dụ, đều 
được khám phá trong những viện nghiên cứu khoa học hoàn 
toàn thuần túy. (...) Chính vì thế tà luôn luôn lại phải mài 
sắc lương tâm trong dư luận rộng rãi và đặc biệt trong những 
nơi có trách nhiệm... rằng công việc nghiên cứu khoa học 
thuần túy đối với một dân tộc văn hóa... thuộc về những tất 
yếu của cuộc sống như lao động trong nhà máy và hẩm mỏ..." 
? (Phát biểu năm 1922 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập 


1. “§cience is the fundamental thing; for when she is pure she will 
be adequately and sincerely pursued, notwithstanding exceptional 
aberrations. Solitute and ƒreedom are the principles prevailing in her 
realm” (W.von Humboldt, trích qua Hermann Weyl, “Universities 
and Science in Germany, 1953; Weyl viết lại từ Humboldit, Tỉnh thần 
và cơ cấu tổ chức của các thể chế khoa học cao ở Berlin, tr.187 - 200, 
trong Kỷ yếu ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810-2010)) 

2. “Gerade in Deutschiand verdankt die Technik wie die Heilkunde, 
die Landwirtschaft wie die Industrie ihre reichen Erfolge ganz 
wesentlich mit dem Umstande, daÄÊŠ sich hier eine selbständige, 


http://tieulun.hopto.org 


ll6 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


+. 3) ` 


“Hội những người nghiên cứu tự nhiên và bác sĩ Đức” mà 
ông là chủ tịch.) 


(3) Tự do học (Lernfreiheit): Người sinh viên bước vào 
ngưỡng cửa Đại học sẽ cảm thấy một sự tự do mênh mông 
nhưng đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm lớn lao của 
mình cho chính bản thân mình. Tự do chọn trường, giáo 
sư, ngành học, cách học và thời gian học. Người sinh viên 
được đối xử như một người trưởng thành, độc lập, tự do và 
trách nhiệm của mình. Nếu muốn đào tạo sinh viên thành 
những người nghiên cứu một cách độc lập thì không thể 
không cho họ đầy đủ tự do và trách nhiệm. Họ có quyền từ 
chối không bước vào phòng học của một vị giáo sư nếu họ 
cảm thấy không có cái gì mới trong phòng học đó. Mọi sự áp 
đặt trong việc học sẽ dẫn tới hệ thống kinh viện trước đây và 


von wirtschaflichen Interesen unabhängige Wissenschaft 
entwickeln konnte. Wir dũrfen niemals vergessen, da§, um nur 
einiges herauszugreifen, die Wellen der Funkentelegraphie, 
die Röntgenstrahlen, der Milzbrandbazillus, die Methoden der 
Stickstoffgewinnung in rein wissenschaflichen Forschungsinstituten 
entdeckt wurden...Darum giÌt es immer wieder vom neuen der 
breiten Öffenlichkeit und besonder den verantwortlichen Stellen... 
das Gewissen zu schärfen, daf$ der Betrieb đer reinen Wissenschaft 
fũr ein Kulturvolk...genau ebenso zu den Lebensnotwendigkeiten 
gehört wie die Arbeit in den Fabriken und in den Bergwerken....” 
(Max Planck, trích từ Max Hartmann, Max Planck als Mensch und 
Denker, 1943) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... ˆ 117 


một quan hệ kinh viện giữa thầy giáo và học sinh, sẽ làm cho 
học sinh mất đi tinh thần độc lập và trách nhiệm, đưa cho 
học sinh đi vào những lối mòn. Người ta không nắm tay sinh 
viên như những đứa trẻ để dẫn dắt đi, mà phải cho phép sinh 
viên tự tìm con đường của mình và Đại học là nơi đánh thức 
những sức mạnh trong họ để làm điều đó, để họ trở thành 
tự lập. “Mục đích thật sự của Đại học không phải là học, mà 
là sự đánh thức của một cuộc đời mới trong thanh niên, của 
một tỉnh thần khoa học đích thực” ' (Schleiermacher). Điều 
đó không thể thực hiện được bằng sự bắt buột hay bắt chước 
mà bằng sự tự do và nhận thức. “Nhà nước và Quốc gia sẽ 
được phục vụ tốt hơn với những người biết chịu đựng được Tự 
do (die Freiheit ertragen) và chứng tỉnh được rằng họ từ nội 
hực và sự nhận thức sâu sắc, từ sự quan tâm đến khoa học, biết 
lao động và vươn lên.” ? (H. Helmholtz). 


Chắc chắn sự tự do của Đại học có mặt trái của nó, 
con người thấy mất chỗ dựa yên ổn, thế giới như mênh 


1. “The real purpose ofa university is not learning, but the awakening 
ofa new life in the youth, ofa really scientific spirit ...” (Từ Friedrich 
Paulsen, The Gerrman Umiversities. Their character and historical 
development, 1895) 

2. “Dem Staat und der Nation freilich ¡ist besser gedient mít 
denjenigen, welche die Freihei ertragen können und welche zeigen, 
đafê sie aus eigener Kraft und Einsicht, aus eigenem Interesse an der 
Wissenschaft zu arbeiten und zu streben wissen” (H. Helmholtz, 
như trên) 


http://tieulun.hopto.org 


118 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


mông không bến bờ, hay như một chiến trường ngổn ngang 
những tư tưởng, ham muốn, đam mê, cám dỗ, và cả lầm 
lạc, lạc hướng, cố ý hay vô tình. Nhưng con người chỉ có 
thể trưởng thành qua cuộc chiến đấu chống lại những cám 
dỗ ngổn ngang ấy để tìm thấy sự định hướng và làm chủ 
lấy mình, để trở thành con người thật của mình trong ánh 
sáng của tự do. Con người chỉ có thể hình thành con người 
đích thực của nó trong sự tự do. Chính trong tự do con 
người mới tạo ra những gì đích thực của họ một cách không 
sao chép. “Chúng ta phải chấp nhận chịu rủi ro cho con em 
nếu chúng ta muốn có được những con người” (We tmust risk 
boys iƒ we would gain men) (J.J.Rousseau). Hay như Goethe: 
“Một đứa trẻ, một người trẻ, nếu họ đi nhầm trên con đường 
của chính họ, đối với tôi vẫn hơn những người đi đúng trên 
cơn đường lạ (không phải của họ)” ! (Goethe) 


Tuy chế độ Đại học Đức nhắm vào giới élite hơn là 
vào đám đông đại trà, nhưng việc thu nhận sinh viên lại rất 
“dân chủ” theo nghĩa thu nhận rất rộng rãi, hơn ở Pháp hay 
Anh. Sinh viên không phải trả học phí. Lệ phí không đáng 
kể. Mọi người đều có thể ghi danh không giới hạn vào Đại 
học, trừ một vài ngành như Y, Dược. Đại học của Đức rất 
đông sinh viên. Nhưng trong đám đông ấy những con người 





1. “Ein Kind,einjunger Mensch, die aufihrem eigenen Wege irregehen, 
sind mir lieber als manche,die auf fremdem Wege recht wandern” 
(Goethe, Wilheln Meisters Lehr†ahre) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 119 


thực sự là tài năng và sinh ra để làm nghiên cứu có điều kiện 
tiếp xúc với tỉnh thần nghiên cứu của Đại học Đức, sẽ bộc lộ 
khả năng của mình và sẽ vươn lên thành công, như cây gặp 
khí trời và ánh nắng. 

Nhà nước Phổ đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
trong việc tuyển chọn nhân sự đại học, có thể can thiệp 
vào việc bổ nhiệm, phủ quyết các quyết định của các phân 
khoa nếu cần, thường không phải vì lý do chính trị (mặc 
dù chính trị có thể là một lý do, chẳng hạn như đối với nhà 
toán học Jacobi khi ông ủng hộ nồng nhiệt cách mạng 1848, 
hoặc việc không cho những người dân chủ xã hội làm giáo 
sư sau này), mà vì lợi ích duy nhất là để bảo vệ tính trung 
thực, bảo vệ và phát huy các hạt giống tài năng trẻ cho đất 
nước đang vươn lên, không để cho việc bổ nhiệm giáo sư 
bị rơi vào tính địa phương cục bộ, sự tùy tiện, vị nể, dễ dãi 
hoặc “móc ngoặc” có thể làm mai một các tài năng trẻ. Đại 
học Đức, ngày xưa cũng như ngày nay, rất hãnh diện nếu 
bổ nhiệm được vào chức giáo sư cao nhất những tài năng 
trẻ có những công trình nghiên cứu độc đáo nhất. Sự công 
nhận những kết quả khoa học độc đáo không phải xuất phát 
từ những người cùng địa phương, mà phải bằng dư luận ở 
những đại học khác, cấp quốc gia hay quốc tế. Nhà nước 
Phổ, trong nỗ lực nâng cao năng lực sáng tạo của đại học, đã 
phải làm một cuộc bổ nhiệm có tính cách “áp đặt” một loạt 
các tài năng trẻ đang lên, điển hình là, được sự ủng hộ của 
Alexander von Humboldt, một nhà khoa học lớn và có ảnh 


http://tieulun.hopto.org 


120 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


hưởng lớn, được bổ nhiệm năm 1824 Justus Liebig (24 tuổi) 
đang làm việc tại Paris về làm giáo sư tại đại học Giessen, một 
sự bổ nhiệm có ý nghĩa lớn lao cho ngành Hóa. Tương tự là 
sự bổ nhiệm nhà toán học tài năng Jacobi năm 1826 với 22 
tuổi, cũng do A.v. Humboldt để nghị, vào chức vụ giáo sư tại 
Kõönigsberg, hay Dirichlet với 23 tuổi tại Breslau và sau đó 
tại Berlin. Những sự bổ nhiệm đó đã gặp phải sự kháng cự 
của các phân khoa bảo thủ đang trở thành “phường” bảo vệ 
quyền lợi cục bộ của mình. Những tài năng trẻ đó chính là 
những người đã thổi những luồng gió mới vào đại học Đức 
thế kỷ 19 và đã đặt một chuẩn mực mới cho nền khoa học 
Đức, ảnh hưởng sang tất cả các đại học Đức và đã làm cho 
nền khoa học Đức đi vào một thời kỳ phát triển cực thịnh. 


Nhà nước Phổ đã sáng suốt, thấy được quyển lợi tối 
thượng của đất nước ở đại học, cái xương sống của sự phát 
triển đất nước trong cuộc chạy đua đang diễn ra. Việc bổ 
nhiệm các tài năng nghiên cứu trẻ vào các vị trí giáo sư hàng 
đầu đã trở thành truyền thống của Đại học Đức. Goerge 
Bancroft đã viết cho Chủ tịch Kirkland của Harward 1920: 
“Không một chính quyên nào hiểu tốt làm cách nào để tạo ra 
đại học và trung học như chính quyên Phổ" ' 


I. “No government knows so well how to create universities and 
hipgh schools as the Prussian” (Friedrich Paulsen, The German 
UniversiHes. Their character and historical development, 1895) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo đục,... 121 


Đặc biệt nhà toán học Jacobi đã xây dựng được trường 
phái của ông tại Königsberg (cùng với Franz Neumann và 
Bessel) với một ảnh hưởng mạnh mẽ vượt ra khỏi biên giới 
của Königsberg và của nước Đức, ra ngoài lĩnh vực toán học 
của ông, và ảnh hưởng đó vẫn tiếp tục thăng hoa 30 năm 
nữa sau khi ông mất. Cá tính mạnh, sự say mê toàn diện 
của ông đã không để một tài năng nào trong đám thính giả 


“thoát khỏi” ảnh hưởng trí tuệ của ông. 


Tỉnh thần chuyên sâu khoa học của ông ảnh hưởng 
đến mọi đại học Đức và đấy lùi được dần dần các khuynh 
hướng bách khoa từ chương thống trị lúc bấy giờ. Học trò 
của ông được bổ nhiệm làm giáo sư đến các đại học khác 
của Đức. Ảnh hưởng của ông lan đến các nhà giáo tương 
lai đang được dào tạo tại đại học và những người làm chính 
sách giáo dục, mà cao điểm là chính sách thi cử của Phổ cho 
các nhà giáo tương lai năm 1866, đòi hỏi các nhà giáo tương 
lai phải có những kiến thức về các ngành hình học, giải tích 
và cơ học giải tích cao cấp, để có thể tự nghiên cứu một cách 
thành công. 

Tại Pháp những nhà toán học trẻ đang lên của những 
năm 40 cũng tự nhận là học trò của Jacobi như Hermite 
và Liouville. Ở Anh có Cayley. Các nhà thiên văn học của 


nhiều nước đều chịu ảnh hưởng ít nhiều của ông. 


http://tieulun.hopto.org 


122 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 








Alexander von Humboldt Wilhelm von Humboldt 
(1769-1859) (1767 - 1835) 





Carl Gustav Jacob Jacobi Johamn Peter Lejeune Dirichlet 
(1804-1851) (1805-1859) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 123 


Một trong những người có những đóng góp lớn lao 
trong việc phát triển nhân tài khoa học Đức là Alexander 
von Humboldt, ngoài những đóng góp lớn của ông trong 
lĩnh vực khoa học tự nhiên. Ông là thành viên của Hàn 
Lâm Viện Khoa Học Phổ (Preufische Akademie đder 
Wissenschaften) năm 1805, là người đầu tiên được vua Phổ 
cho hưởng mức lương cao mà không bị ràng buộc bởi trách 
nhiệm nào cả (Einstein là người sau cùng như thế). Ông 
nhiệt tình giúp đỡ các nhà khoa học hay nghệ sĩ, kể cả tặng 
tiền giúp đỡ những người khác khi ông đã nghèo đi. Mỗi 
năm ông nhận được 3.000 lá thư và tự tay trả lời khoảng 
2.000 lá. Bên cạnh ông là Wilhelm von Humboldt, anh của 
ông, ở cương vị bộ trưởng giáo dục, là người thành lập đại 
học Berlin, đã đặt những chuẩn mực và chính sách nhìn xa 
trông rộng cho nó, cũng như cho cả nền giáo dục Đức như 
đã trình bày trên. 


Hệ thống đại học Đức đã cuốn hút nhân tài của đất 
nước và tuyệt đại đa số nhân tài khoa học tên tuổi đều nằm 
trong hệ thống đại học. Các trào lưu khoa học tiên phong ở 
Đức đều ở trong lòng đại học, trong khi ở Anh và Pháp hầu 
như ở ngoài. Mục tiêu của đại học Đức là khoa học, nghiên 
cứu, và đào tạo tài năng cho nghiên cứu. Nền đại học Đức 
là một khuôn mẫu, điển hình được ngưỡng mộ bởi cả thế 
giới ở thế kỷ 19. Nó tượng trưng cho tỉnh thần bác học và 
khoa học Đức. Người Pháp Ferdinand Lot trong quyển sách 


http://tieulun.hopto.org 


124 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Lenseignement supérieure en France năm 1892 đã viết “ Sự 
bá chủ về khoa học của Đức trên mọi lĩnh vực không trừ một 
ngoại lệ nào ngày nay đã được mọi người công nhận. Sự tu 
việt của Đức trong khoa học là cái tưởng đương của sự tu việt 
của Anh trong thương mại và trên biển. Nói một cách tưởng 
đối, nó có lẽ còn lớn hơn nữa.” !. Mô hình đại học Đức, bắt 
đầu là ý tưởng đại học Berlin của Wilhelm von Humboldt, 
đã được áp dụng nhiều trên thế giới, từ Anh đến Mỹ, Nhật, 
Israel...không nói các nước khác trên lục địa. Abraham 
Flexner, nhà cải cách đại học quan trọng nhất của Mỹ đã 
đánh giá đại học Đức như một “viên đá quý trên vương 
miện, tự trị nhiều hơn, phát triển cao hơn, được đánh giá 
cao hơn và có ảnh hưởng nhiều hơn (lên đại học các quốc 
gia khác); kỹ nghệ, sức khoẻ con người và mọi hoạt động 
thực tiễn đều phải cảm ơn nền đại học Đức vô hạn, mặc dù 
tỉnh thần của nền đại học đó không hề mang tính chất thực 
dụng hay nghề nghiệp. 

Thế kỷ 19 là thế kỷ vinh quang đã khai phá thế giới 
với tốc độ bão táp đến tận những chiều sâu chưa từng có 
và đến những lĩnh vực chưa từng biết trước đó. Kiến thức 


1. “The scientiic hegemony of Germany ìn all ñelds without exception 
is today recognized by all peoples. German superiority in science is 
the counterpart of England$ superiority in trade and on the seas. 
Perhaps it is relatively even greater” (Friedrich Paulsen, The German 
Universities. Their character and historical development, 1895) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 125 


khoa học sinh sôi, rồi tổng hợp, và lại tiếp tục sinh sôi, dậy 
lên trong men khai phá, men thành công, tất cả trong niềm 
tin mãnh liệt con người có thể trưởng thành bằng chính 
lao động nghiên cứu của mình. Cánh cửa của tự nhiên lần 
lượt mở ngày càng rộng ra trước con mắt khám phá của con 
người. “Vừng ơi mở cửa!” Đó là niềm tin của Emmanuel 
Kant ở cuối thế kỷ trước như một di chúc cho thế giới, tin 
tưởng con người sẽ sử dụng chính cái đầu của mình để ra 


khỏi giai đoạn “thơ ấu” tự chuốt lấy (selbstverschuldet) của 
mình mà không cần quyền lực nào khác. 


Sự đóng góp của Đức vào khoa học ở thời gian đầu 
thế kỷ còn khiêm tốn, với các phát biện tia hồng ngoại 
(FEW. Herschel), tử ngoại (J.W.Ritter) và định luật Ohm 
(G.S.Ohm), khiêm tốn trước các đóng góp lớn lao của Pháp 
và Anh. Đó là hệ quả của sự lấn lướt của triết học tự nhiên 
(Naturphilosophie) trước khoa học tự nhiên của nước Đức 
và sự lạc hậu của nền kinh tế, chính trị của Đức ở thế kỷ 
18. Nhưng với chính sách cải cách và đầu tư cho giáo dục, 
quyết lấy những “sức mạnh tinh thần (geistige Krảfte) để 
bù đắp lại sự mất mát về vật chất” với sự thành lập đại học 
Berlin 1810 để thể hiện quyết tâm của nhà nước Phổ trong 
công cuộc chấn hưng đất nước, nhân tài xuất hiện ngày 
càng đông đảo, với các tên tuổi như W.Weber, J.Fraunhofer, 
EW.Bessel, FEWöhler, J.Liebig, M.J.Schleiden, T.Schwann, 
C.FSchönbein, JR.Mayer, G.Kirchhof, R.W.Bunsen, 


http://tieulun.hopto.org 


126 — NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


R.Clausius, R.Koch, H.Helmholtz, A.Kekulé, R.Virchow, 
W.Wundt, M.von Pettenkofer, J.Plũcker, A.von Baeyer, 
E.Fischer, W.Hallwachs, E.Behring, J.W.Hittorf O.Hertwig, 
E.Buchner, W.Wien, K.EBraun, C.Linde, W.C.Röntgen, 
Max Planck...Nước Đức đã có những đóng góp lớn lao 
trong những ngành vật lý, hóa học, hóa nông nghiệp, hóa 
hữu cơ, hóa lý học, y khoa, tế bào học, sinh lý học, lý sinh 
học, hóa sinh học, nhiệt động học, cơ học, lý thuyết nhiệt, 
quang học, lý thuyết điện từ, vật lý nguyên tử, vật lý cao 
tần, quang học sóng, điện động lực học, truyền tin, địa chất 
học, vật lý học thiên văn, lý thuyết trường điện từ, lý thuyết 
lượng tử, khoa học kỹ nghệ lạnh. Đa số những ngành kể 
trên đã hình thành trong thế kỷ 19. Về toán học nước Đức 
có những nhà toán học khai phá trong thế kỷ 19 như C.E. 
Gauss, €.G.J.Jacobi, J.P.L.Dirichlet, B.Riemann, G.Cantor, 
K.Weierstraf8, D.Hilbert. Về động cơ nổ và xe hơi có những 
nhà phát minh đầu tiên thế giới như N.Otto, G.Daimler, 
K.Benz, W.Maybach và R.Diesel, hay với một Siemens về 
điện tín, máy phát điện dynamo và xe điện. 


Các phát hiện tia hồng ngoại của Herschel, tử ngoại 
của Ritter, tia quang tuyến X của Röntgen, vạch quang 
phổ của Fraunhofer, sự xác lập môn phân tích quang phổ 
(Spektralanalyse) của Kirchhoff và Bunsen như một công 
cụ nghiên cứu quan trọng cho ngành vật lý thiên văn 
(Astrophysik); đo thị sai (Parallaxe) đầu tiên các hành 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... - 127 


tinh cố định (Fixstern) do Bessel bằng kính đo mặt trời 
của Fraunhofer; phát hiện tế bào là các phần tử cơ bản 
(Grundbestandteile) của thảo mộc của Schleiden và của 
cơ thể động vật của Schwann; ứng dụng hóa hữu cơ vào 
nông nghiệp của Liebig như một cuộc cách mạng trong 
nông nghiệp; tổng hợp được chất hữu cơ từ vật chất vô cơ 
của Wöhler; định luật bảo toàn năng lượng của Mayer; các 
đóng góp quan trọng của Helmholtz trong vật lý, sinh học, 
quang học, âm học; phát hiện bệnh là do sự biến đổi vật 
lý-hóa tính trong tế bào (Zellularpathologie) của Virchow; 
xây dựng môn lý thuyết động học của khí do Clausius; khái 
niệm Entropie và định luật thứ hai trong động nhiệt học của 
ông; môn vật lý tâm lý của Fechner; vật lý y học của Wundt; 
động cơ nổ 4 thì của Otto; phát hiện tia catốt của Hittorf; 
máy làm lạnh bằng ammoniac của Linde; ngành vệ sinh y 
tế của Pettenkofer; ngành nghiên cứu tế bào của Hertwig; 
tổng hợp được thuốc nhuộm chàm của Baeyer; phát hiện 
vi khuẩn lao (vi trùng Koch), dịch tả và sốt thương hàn của 
Koch; phát hiện trực khuẩn gây ra phong đòn gánh của 
Nikolaier; phát hiện có thể trị phong đòn gánh bắng sêrum 
của con vật bị nhiễm bệnh của Behring, cũng như ông chế 
tạo ra sêrum chống bệnh bạch hầu; phát minh thuốc hạ 
nhiệt và giảm đau của Knorr; xe hơi động cơ chạy xăng của 
Benz, Daimler, Maybach; phát hiện sóng điện từ của Hertz, 


Emzyme của Buchner và cắt nghĩa quá trình lên men; phát 


http://tieulun.hopto.org 


128 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


hiện electron của Wien (cùng với Thomson); phát minh 
máy phát điện Dynamo của Siemens; động cơ Diesel của 
Diesel; cơ học lượng tử của Max Planck v.v. là những thí dụ 
về những đóng góp khoa học kỹ thuật của Đức trong thế 
kỷ 19. Nếu cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 “La chimie est une 
science francaise” (Hóa học là một môn học của Pháp) thì 
năm 1860 Hội nghị Hóa chất thế giới đầu tiên tại Karlsruhe, 
của 140 nhà khoa học của 14 quốc gia nói lên vai trò hàng 


đầu của Đức trong ngành này. 


Xin xem phần trình bày chỉ tiết trình tự các phát minh 


và hình ảnh. 


Từ giữa đến cuối thế kỷ thứ 19 tỉnh hoa khoa học của 
Đức được phát triển lên đỉnh cao. Người Đức đã ngẩng cao 
Đầu về những thành tựu và đóng góp có tính cách khai phá 
của mình. Đầu thế kỷ 20 ngành vật lý lý thuyết của Đức lại đưa 
khoa học Đức lên một nấc thang vinh quang nữa chưa từng 
có. Lý thuyết lượng tử của Max Planck và thuyết tương đối 
của Albert Einstein đã chiếm ngự cả thời đại. Ba trung tâm 
vật lý mạnh nhất của Đức là Berlin, Göttingen và Mũnchen 
viết lên những trang sử vô cùng vẻ vang cho khoa học Đức, 
đặc biệt thủ đô Berlin, nơi từng có 14 vị được giải Nobel cùng 
sống đương thời. Khẩu hiệu của sinh viên thế giới lúc bấy giờ 
là: “Học tiếng Đức và đi đến Berlin” Nền Đại học và khoa học 
Đức được thế giới ngưỡng mộ là điều tất yếu. 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 129 


Thống kê dưới đây cho thấy tỉ lệ phát minh quan trọng 
của Đức trong thế kỷ thứ 19 và bước qua thế kỷ 20. 


























CIGN21 7180/17/11 /-10198,‹2 (51019 (lo) 1| §=) 11C) co sÃ(40)0(-119)1919]11-)) 


Thời gian Nước Đức Các quốc gia khác 
1805-14 4 





=. 
@©|@G 














18 Ẻ 
1825-34 41 30 
1835-44 63 43 
1845-54 105 39 


156 


ÍÐ 
ø|t 
_— |—|ƠI 
> 1xi¬|¬ 








‹(O 


+* 
co 
c2 





œ 
> 





+> 
ƠI 


Ơi | @|( 
+>|ịGtO 
—_L 


1900-04 
1905-09 
1910-14 


X 
œ 
+ 
(O 





œ 
© 





œ 
, 
Œœ 








20 28 





GIGo)0)~1001)/0)(8149111981101001/)/208) 10) 1N 3A 
và Điện học, Quang học: 


Ð 
2 


ỨC 
1806-15 6 
1816-25 34 






Anh, Pháp 


: 
ƠI 








175 
1826-35 64 125 
108 206 





http://tieulun.hopto.org 


130 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 











1891-95 
1896-1900 





GIGN3//71810)0/)0001/9)/190e-icãi19)- 000V lÀ 2i se, 


Các nước khác 


1800-09 
6 41 


1810-19 





1820-29 1 45 


2 
8 


1840-49 


2 





1850-59 
1860-69 
1870-79 
1880-89 
1890-99 


32 
33 
74 
44 


40 
37 
298 
26 
73 
92 











1900-09 


61 


87 





81019 | C2. | 1® | 


(Thống kê của J.Ben-David, Scientists Role) 


Vì sao người Đức có một vị trí quan trọng như thế 
trong khoa học? Vì hệ thống đại học của Đức, như đã nói 
ở trên. Nhà nước Phổ không những muốn “lấy những sức 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 131 


mạnh tinh thần thay cho những mất mát về vật chất” mà 
còn muốn đưa nước Đức lên vị trí hàng đầu trong khoa 
học (Deutsche Weltgeltung). Nước Đức nhắm đến sự phát 
triển con người thành những cá nhân toàn diện. Vì người 
Đức chịu khó cần cù lao động, cả chân tay lẫn trí óc. Phổ 
là một trong những nước nghèo nhất châu Âu, không có 
tài nguyên thiên nhiên, bị chiến tranh tàn phá nhiều hơn 
bất cứ quốc gia nào khác. Những điều kiện tổn tại đó và 
ý chí cương quyết vươn lên đã làm hình thành những đức 
tính đặc thù của Phổ: Sparsankeit (Tiết kiệm), Fleif$ (Siêng 
năng), Arbeifsamkeit (Tính ham thích lao động nhiều), 
Gerechfiekeit (Tính công bằng), Sfandhaftigkeit (Sự kiên 
định, Steadfastness), Ehrenhaƒtigkeif (Tính đáng vinh dự, 
Honourableness) và Pũnktlichkeit (Tính đúng giờ) trở 
thành những phẩm chất nhà nước (Staatstugenden), để 
sống còn trước mọi thách đố. Những năm sau khi thua trận 
(1806) Đức nghèo lại càng nghèo hơn, hầu như kiệt quệ, 
mặc dù thường xuyên thiếu hụt lương bổng nhưng những 
người làm khoa học vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu khoa 
học của mình. Vì người Đức có một đạo đức (Ethos) lao 
động cao, và sự ham thích, nếu không muốn nói đam mê 
tư duy (denken) mãnh liệt, lấy suy tư làm niềm vui, một 
sự “thưởng thức” Denken ist eine Freude, ein Genu8, như 
triết lý của Aristoteles, có Ehrƒurcht, một thái độ trân trọng 


và ngưỡng mộ cao độ đối với những giá trị tỉnh thần và 


http://tieulun.hopto.org 


132 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


khoa học. Họ có một niềm tin mãnh liệt vào khoa học, 
gần như một tôn giáo. Những nhà triết học nổi tiếng như 
Meister Eckkart, Leibniz, Kant, Hegel thuộc về phạm trù tư 
duy này. Nước Đức có nhược điểm (về kinh tế và chính trị) 
trong lịch sử là có quá nhiều Bang độc lập như chúng ta đã 
thấy. Nhưng đó cũng là cái lợi điểm, vì các Bang đều xây 
dựng Bang mình như một đất nước độc lập, và có một hệ 
thống đại học riêng, cạnh tranh với đại học các Bang khác 
(hiện nay thu lại còn 16 Bang). Đức là nước ở Châu Âu có 
lẽ có mạng lưới đại học đều khắp, cũng như các thành phố 
cũng được phát triển đều khắp'. Người khoa học là người 
đi tìm chân lý, được xã hội kính trọng và nhà nước bảo trợ. 
Nhưng không phải được bảo trợ mà đâm ra ỷ lại. Ngược 
lại đó là một sự phấn đấu không ngừng để đạt những bậc 
thang tri thức cao hơn. Những người khoa học trẻ vừa được 
công nhận năng lực tri thức và tài năng khám phá cái mới 
bằng học vị Habilitation sẵn sàng chấp nhận cuộc sống, cái 
Dasein (being) khiêm tốn của Privatdozent không có lương 
bổng mà chỉ sống nhờ vào học phí của sinh viên của mình 
(vì thế có tên Privatdozent), để tiếp tục công việc nghiên 
cứu và khám phá, với hy vọng một lúc nào đó sẽ được “đăng 
quang” lên giáo sư. Có lẽ còn một yếu tố khác cũng không 
kém phần quan trọng, đó là miếng đất văn hóa và giáo dục. 


1. Đức hiện có hơn 320 Đại học và Cao đẳng với khoảng 2 triệu sinh 
viên (2004). 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 133 


Goethe nói: “Tùy thuộc vào một quốc gia có nhiều Geist (chất 
liệu tự tưởng, tỉnh thần) và giáo dục tốt mà một tài năng trẻ có 
phát triển được nhanh chóng và thuận lợi hay không.” Hay 
nói một cách khác sự phát triển các tài năng trẻ có thuận lợi 
hay không là tùy thuộc vào zmiếng đất văn hóa và nên giáo 
đục của quốc gia đó. Nước Đức có những điều kiện đó trong 
thời kỳ cải cách. Nước Đức từ thế kỷ 18 đã có nền văn hóa 
phát triển rất cao. Leibniz, Kant, Goethe, Schiller, Lessing và 
Bach là những con người nổi bật sống trong thế kỷ đó. Dưới 
thời vua Friedrich I và Sophie Charlotte Berlin đã phát triển 
thành một trong những trung tâm văn hóa châu Âu, đặc biệt 
dưới thời của Friedrich II, một nhà vua trí thức, “được khai 
sáng” (aufgeklärt), rất yêu và chăm sóc văn hóa. Ông đã sáng 
tác 121 bản sonate. Voltaire đã nhận xét 1740: “Sparfa ward 
zu Athen'”, một dân tộc thường xuyên chiến chinh nay đã trở 
thành một dân tộc văn hóa, hay Madame de Stael năm 1810 


A? (CC 


viết trong quyển sách “De Allemange” : Phổ, “cesf l4 patrie 
đe la pensée” là một đất nước của tư duy, tư tưởng. Weimar 
cuối thế kỷ thứ 18 là trung tăm văn hóa huy hoàng của Đức. 
Người ta thường nói về một sự liên hệ “Weimar- Athen. Sang 
đến thế kỷ 19, Phổ đã có được một nền văn hóa quốc gia 
huy hoàng cho nước Đức thống nhất tương lai. Năm 1829 





1. “Es kommt đarauf an, dafŠ in einer Nation viel Geist und tũchtige 
Bildung in Kurs sei wenn cin Talent sích schnell und freudig 
entwickeln soll” 


http://tieulun.hopto.org 


134 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


cuộc trình diễn hoành tráng tác phẩm “Matthäus-Passion” 
của Bach -sau 100 năm- bởi Felix Mendelssohn-Bartholdy 
tại Singakademie vừa mới xây dựng xong theo kiến trúc 
của Schinkel, với một đội ca 158 người, trước sự hiện diện 
của 800-900 khán giả, trong đó có nhà vua, thành viên của 
triểu đình, với sự có mặt của nhiều khách danh tiếng như 
Schleiermacher, Hegel, Heine (trong khi 1000 người khác bị 
từ chối) đã thành công vũ bão khiến Berlin trở thành thủ 
đô của Johann Sebastian Bach và thế kỷ 19 là thế kỷ phục 
hưng của Bach! (và cũng là thế kỷ của Beethoven). Người 
Đức nghĩ về truyền thống quốc gia, ngưỡng mộ nghệ thuật 
Đức (deutsche Kunst) một cách ý thức hơn. Sau Phục hưng 
của Bach, đến phục hưng của Hãändel. Khi một giai đoạn 
sáng tạo lớn kết thúc -Weber mất 1826, Beethoven 1827, 
Schubert 1828, Arnim 1831 và Goethe 1832 - thì người ta 
lại càng nhìn về quá khứ huy hoàng. 


Nhà khoa học Boltzmann (gốc Áo) đã tự nói về mình: 
“Tôi cảm ơn các tác phẩm của Goethe, mà Faust có lẽ là tác 
phẩm lớn nhất trong tất cả các tác phẩm và từ đó tôi lấy các 
phương châm cho các cuốn sách đầu tiên của tôi, tôi cảm 
ơn các tác phẩm của Shakespeare v.v., sự cao quý nhất về 
tinh thần; nhưng với Shiller thì có khác, với Schiller tôi đã 
trở thành tôi, nếu không có Schiller có thể có một người với bộ 
tâu và cái mũi như tôi, nhưng không bao giờ có tôi ”' Miếng 





1. “Tch đanke den Werken Goethes, dessen Faust vielleicht das grösste 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 135 


đất văn hóa đã tác động mạnh mẽ lên con người. Trong khi 
Boltzmann chịu ảnh hưởng mạnh của Schiller thì một số 
đông trong giới khoa học chịu ảnh hưởng của Goethe và 
Kant ở nhiều mức độ khác nhau. Goethe và Kant là những 
người có hàm lượng tư duy khoa học lớn trong các tác phẩm 
thi ca hay triết học của mình. Hai ông cũng là những nhà 
khoa học. Albert Einstein đọc Kant lúc 13 tuổi. C.F. Gauss 
đọc “Kritik der reinen Vernunft” của Kant ba lần và đến lần 


1» 


thứ ba mới “ngộ” 


Sinh ra trên nước Đức là sinh vào một truyền thống 
văn hóa phong phú. Sinh ra trên nước Đức cũng là sinh 
vào một quốc gia của trường học (Schulstaat). Các trường 
trung học phổ thông Gymnasien, Oberrealschulen và 
Realgymnasien là nơi chuẩn bị bệ phóng tốt nhất cho học 
sinh lên đại học. Đặc biệt Gymnasien là loại “trường bác 
học” “Gelehrtenschulen? cấp quốc gia, dành cho élite, nhằm 
vào sự phát triển toàn diện của cá nhân theo lý tưởng Hy lạp, 
trong khi các trường khác hướng học sinh vào các ngành 
khoa học nhiều hơn. Trường đại chúng, Volksschulen, dành 
cho số đông học sinh xuất thân từ các tầng lớp nghèo, được 


aller Kunstwerke ist und dem ¡ch die Mottos meiner ersten Bùcher 
entnommen, Shakespeares usw., die höchste geistige Erhebung; aber bei 
Schiller ist es etwas anderes, durch Schiller bin ích geworden, ohne thn 
kõnnte es einen Mann mút gleicher Bart - und Nasenform wie ích, aber 
niemals mịch ceben.` (Từ Max von Laue, AufSätze und Vorträee, 1961) 


http://tieulun.hopto.org 


136 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nhà nước đặc biệt chú ý, nhằm phát triển năng khiếu đa 
dạng tiểm tàng trong thiếu niên, không những chuẩn bị 
cho học sinh đi vào các ngành nghề theo những năng khiếu 
khác nhau, hoặc có thể đưa học sinh lên các loại trường cao 
hơn nói trên, mà trước hết và trên hết giáo dục cho học sinh 
biết yêu những giá trị đạo đức, những đức tính cao quý cho 
bản thân, gia đình, quốc gia và xã hội, làm cho học sinh trở 
thành những con người và công dân có văn hóa. Nền giáo 
dục phổ thông Đức đã không ngừng được cải cách. Năm 
1900 có tất cả 400 tạp chí sư phạm! Tất cả hệ thống giáo dục 
Đức nhằm phát triển toàn diện tỉnh thần, trí tuệ và đạo đức 
của thế hệ trẻ, chuẩn bị cho một xã hội mới, xã hội công 
nghiệp hiện đại. Nhà nước Đức là nhà nước của trường 
học, ein Schulstaat. Các thầy cô của Volksschulen đã tự hào 
chính là những người đã chiến thắng các trận đánh có ý 
nghĩa Königsgrätz (trước Áo, 1866) và Sedan (trước Pháp, 
1870). Chính nền giáo dục đại chúng với chất lượng cao và 
toàn diện đã tăng cường sức mạnh của nhân dân gấp bội. 


Còn một điều cần phải được nói thêm nhưng không 
kém quan trọng. Vua Phổ là những người bảo trợ cho khoa 
học kỹ thuật, ý thức được tầm quan trọng của nó, xem đó là 
lĩnh vực để nước Đức nâng cao uy tín và vị thế của mình trên 
vũ đài quốc tế. Nếu ngày nay người ta lấy huy chương của 
các cuộc tranh tài thể thao ở các kỳ Thế vận hội thì lúc bấy 
giờ vua Phổ xem những khám phá trong khoa học kỹ thuật 
là phương tiện để nâng uy tín và vị thế của quốc gia trước 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo đục,... 137 


cộng đồng thế giới một cách cao nhất. Khi được tin báo chí 
thế giới công bố khám phá tia X của Röntgen với một sự sửng 
sốt thì Wilhelm II đã gửi điện tín xuống Wũirburg để bày tỏ 
“sự ngạc nhiên sâu sắc nhất” về “khám phá làm chuyển động 
thế giới” (weltbewegende Entdeckung): “Nếu tin tức đúng sự 
thật, tôi chúc ngài nông nhiệt tử trái tìm, và cảm ơn Chúa đã 
ban cho Tổ quốc Đức một thắng lợi mới của Khoa học, hy vọng 
đem lại lợi ích lớn cho Nhân loại”! Adolfvon Harnack, một 
nhà tổ chức khoa học tên tuổi khác của Phổ thời Wilhelm II 
trong một bị vong lục (Denkschrift) nổi tiếng của ông 1909 
để chuẩn bị thành lập Trung tâm nghiên cứu Kaiser-Wihelm 
đã viết “... Họ (các dân tộc) đã biết rằng không có gì thích hợp 
hơn để một dân tộc trên thế giới vươn tới (là sự tiến bộ tri thức, 
Wissenfortschritt) và làm cho mình xuất hiện như một dân tộc 
văn hóa hàng đầu. ..Cho nên lãnh đạo trong lĩnh vực các ngành 
khoa học không phải chỉ có một giá trị lý tưởng thôi, mà có cả 
một giá trị quốc gia và chính trị nổi bật.” 





1. “Wemn sich der Bericht bewahrheitet, so gratuliere ¡ch Ihnen aus 
vollem Herzen und preise Gott, daŠ unserem deutschen Vaterlande 
đer neue Triumph der Wissenschaft beschert ist, welcher hofcentlich 
von reichem Segen fũr die Menschheit sein wird.” 

2. „...Wissen sie doch, dafŠ nichts so sehr geeignet ist, fär ein Volk auf 
der ganzen Welt zu werben und es als den fährenden Kulturtráger 
erscheinen zu lassen....Deshalb hat die Fũhrung auf dem Gebiete 
der Naturwissenschaften nicht mehr nur einen ideellen, sondern sie 
hat auch einen eminenten nationalen und politischen Wert.” 

http://tieulun.hopto.org 


138 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Nói về những đóng góp quan trọng của những người 
nghiên cứu và phát minh Đức không có ý nghĩa tôn vinh, 
mà chỉ muốn nói lên những sự thật mà thế giới cũng đã 
công nhận và đã bỏ ra nhiều bút mực nghiên cứu, để chúng 
ta có thêm thông tin về nước Đức mà suy nghĩ. Khoa học 
là thành quả của cộng đồng nhân loại chứ không của một 
riêng ai. Các dân tộc như Ý, Nga, Đan mạch, Thụy điển, 
... đều có đóng góp xứng đáng của mình, đặc biệt Pháp và 
Anh. Nước Đức cũng không phải chỉ có mặt vàng son khoa 
học kỹ thuật hay âm nhạc, nghệ thuật. Nó có những mặt trái 
đau buồn, xấu hổ và không bao giờ quên được trong lịch sử. 
Nhưng đó lại là một chương khác. Dân tộc Đức quả đáng 
để chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi về nhiều mặt. Nếu Erwin 
Schrödinger (giải Nobel Vật lý 1933) nói: Trong những năm 
hai mươi “người ta học tiếng Đức, để học Vật lý trong tiếng 
Mẹ đẻ của nớ; thì có thể nói điều đó cũng đúng cho nhiều 
ngành học khác trong đó có triết học và âm nhạc. Các kết 
quả khoa học của các nhà khoa học nói tiếng Đức lúc đó 
hầu hết đều được công bố bằng tiếng Đức. 


Trong bài này tôi mới chỉ trình bày về Đại học Đức 
mà chưa nói đến các trường Đại học Kỹ thuật, Technische 
Hochschulen. Khác với các đại học nặng về kiến thức lý thuyết 
ở mức độ cao nhất, đại học kỹ thuật là các trường cho các 
ngành ứng dụng như công nghệ, nông nghiệp, thương mại 
nông lâm, hầm mỏ, âm nhạc, hội họa, sư phạm... Đại học kỹ 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,.. 139 


thuật là mô hình được cấu thành từ École Polytechnique Pháp 
và Đại học Đức. Những đại học kỹ thuật này chú trọng các 
ngành khoa học định hướng ứng dụng, cái mà hệ thống đại 
học của Humboldt không làm. Trong thời gian từ 1865-1890 
các trường bách khoa kỹ thuật (Polytechnika) được chuyển 
qua thành đại học kỹ thuật, bắt đầu là trường đại học kỹ thuật 
Karlsruhe 1865, Mũnchen 1868, Berlin 1879. Được thành 
lập mới là các đại học kỹ thuật Aachen 1870, 1904 Danzig, 
1910 Breslau. Năm 1914 có tất cả L1 trường. Ngoài ra còn các 
trường đại học hầm mỏ, nông nghiệp, lâm nghiệp. Các trường 
này vào phần ba cuối thế kỷ giữ một vị trí ngày càng quan 
trọng cùng với sự phát triển mạnh của công nghiệp, giành 
được sự bình đẳng với các đại học cuối thế kỷ 19. 





Đại học Kỹ thuật Berlin 1879 


http://tieulun.hopto.org 


140 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Mặt khác từ 1910 có thêm cơ sở nghiên cứu mới không 
nằm trong đại học với sự thành lập của Trung tâm nghiên 
cứu Kaiser Wilhelm (Gesellschaft) bởi vua Wilhelm II, sau 
này là Max Planck Gesellschaft, nhằm tăng cường vị trí của 
khoa học và kinh tế Đức trong sự cạnh tranh quốc tế bằng 
một sự hợp tác của khoa học và thực hành (kỹ nghệ). Đại 
học ngày càng đông sinh viên và không còn đáp ứng được 
hết nhu cầu nghiên cứu của những vấn đề khoa học đặt ra 
ngày càng đa dạng của kinh tế và xã hội. Một đất nước có 
rất ít tài nguyên sống nhờ vào xuất khẩu phải thường xuyên 
cải tiến kỹ thuật và phát minh (Innovation). Khoa học ngày 
càng đi sâu vào chuyên môn hóa. Sự cạnh tranh quốc tế ngày 
càng gay gắt, nhất là từ nước Mỹ với một tiềm năng gấp bội 
và đang tiến quân mạnh vào khoa học kỹ thuật. Khoảng 100 
năm sau ngày thành lập đại học Humboldt, trong giới khoa 
học và những người hoạch định chính sách của Phổ hình 
thành những suy nghĩ cần phải tổ chức một sự hợp tác chặt 
chẽ hơn nữa giữa khoa học và kỹ nghệ. Felix Klein, một 
nhà toán học lớn của Đức, một trong những người của toán 
thuần túy nhưng đẩy mạnh việc ứng dụng của toán học 
và là người thành lập Viện thí nghiệm kỹ thuật hàng không 
Göttingen (Göttinger Luƒlfahrtechnische Versuchsanstalt), 
một trong những người tổ chức khoa học có cái nhìn xa 
và ảnh hưởng nhiều đến ứng dụng khoa học, ủng hộ một 
sự hợp tác giữa khoa học và ứng dụng, đã phát biểu 1919: 
“Không phải sự giải thích thiên nhiên-điểều mà khoa học cuối 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo đục,... 141 


cùng không bao giờ làm được-mà sự làm chủ thiên nhiên 
mới thật là nhiệm vụ. Không bao giờ được quên rằng có một 
ngành Kỹ thuật ứng dụng với mục tiêu là biến các kết quả 
mới của khoa học lý thuyết thành hiện thực”! Năm 1898, sau 
khi thương lượng với Friedrich Althoff, một người tổ chức 
_ khoa học tên tuổi khác có nhiều ảnh hưởng của nhà nước 
Phổ, Felix Klein đã thành lập Hiệp Hội khuếch trương Vật lý 
và Toán học ng dụng Göttingen ` (Göttinger Vereinigung zur 
Förderung der aneewandten Physik und Mathematik). Thành 
viên là các giáo sư của Đại học Göttingen và các kỹ nghệ gia 
tên tuổi , đứng đầu là Henry Theodor von Böttinger, giám 
đốc của Bayer, và Carl Linde. Felix Klein muốn có một sự 
trao đổi ý tưởng thường xuyên của các vị bác học và kỹ nghệ 
gia. Các giáo sư phải thấy được những vấn đề mà thực tế 
đặt ra và phải tìm cách giúp đưa ra giải pháp. Ngược lại 
những người đại diện cho kỹ nghệ cần phải tin tưởng vào 
sức mạnh của khoa học. Althof vào nửa năm cuối đời có 
ý tưởng thành lập các viện vật lý và hóa học qui mô lớn 
hơn theo hướng thuần nghiên cứu, nhưng rồi ông mất. Ý 
tưởng đó được người người kế nhiệm là Friedrich Schmidt- 


1. “Nicht Naturerklären - was sie (đie Wissenschaft) letzten Endes 
nie kann - sondern Naturbeherrschen ist ihre eigentliche Aufpgabe. 
Es darf nie vergessen werden, da§Š es eine schafende Technik 
gibt, welche die Ansätze der theoretischen Wissenschaft in die Tat 
umsetzt.. 


http://tieulun.hopto.org 


142 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Ott và Adolf Harnack thực hiện, sau khi được sự ủng hộ 
của nhiều nhà khoa học tên tuổi khác, và thuyết phục được 
vua Wilhem II. Bị vong lục (Denkschrift) của Harnack một 
năm trước đó ra đời làm nền tảng tỉnh thần chuẩn bị cho 
việc thành lập. Vào dịp lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập 
Đại học Berin, ngày L1 tháng 10 năm 1910, vua WilheÌm II 
tuyên bố chính thức thành lập Trung tâm nghiên cứu Vua 
'Wilhelm (Kaier-Wilhelm-Gesellschaft) mà chủ tịch đầu tiên 
là Adolf Harnack. Giống như Hiệp hội Göttingen, kỹ nghệ, 
khoa học và nhà nước hợp tác với nhau trên bình điện rộng 
hơn. Harnack làm chủ tịch đến khi mất năm 1930. Ông là 
một nhân vật rất nổi tiếng trong việc tổ chức nghiên cứu 
khoa học cho Đức đầu thế kỷ 20, mặc dù ông xuất thân là 
một thần học. Ông đã tuyên bố về mục đích của Trung tâm: 
“Khoa học thuần túy và không phải gì khác hơn được nghiên 
cứu ở đây, nhưng chúng ta không hoài nghỉ rằng lợi ích vật 
chất đây đủ sẽ không thiếu cho những suy nghĩ lớn và thuần 
táy”" Suy nghĩ tương tự như những suy nghĩ của Humboldt 
mà chúng ta đã thấy và nó đã được chứng minh là đúng. 
Thực tế các nghiên cứu của Trung tâm Kaiser-WilheÌm tuy 
mang tính chất ứng dụng nhưng có nội dung lý thuyết cao. 


1. „Reine Wissenschaft und nichts anderes wird hier getrieben, aber 
wir zweifeln nicht, daf§ dem, was gro6 und rein gedacht ist, auch đer 
reiche materielle Segen nicht fehlen wird.“ 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... - 143 





Felix Klein Adolf von Harnack 
(1849-1925) (1851-1930) 


Hai viện (Institute) đầu tiên của Trung tâm Kaiser- 
Wilhelm là Viện Hóa (1912 hoàn tất do Fritz Haber làm 
viện trưởng giải Nobel hóa học) và Viện Vật lý (1913 do 
Einstein làm viện trưởng khi ông đến Berlin). Sau đó lần 
lượt có nhiều viện cho các ngành khác như cơ học lỏng, kim 
loại, sinh học, nghiên cứu não, tâm lý học, luật v.v. Sự phân 
hạch (Kernspaltung) của nguyên tử uranium, nền tầng của 
bom nguyên tử, đã được khám phá ở viện hóa (năm 1939 
do Otto Hahn, giải Nobel 1944, và Fritz Strassmann). Số 
lượng kết quả nghiên cứu của các viện này ngày càng nhiều 
và có khuynh hướng lấn lướt đại học. Chi phí của các viện 
được các công ty và các nhà hảo tâm chia sẻ. Trong 175 


http://tieulun.hopto.org 


144 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nguồn đóng góp tài trợ thì có đến 140 triệu phú. Hiện nay 
có 81 viện và 11.000 nhân viên. 95% ngân sách hằng năm 
của trung tâm khoảng 1.5 tỉ Euro được các Bang và Liên 
Bang đóng góp mỗi bên một nửa. 


Ngoài Trung tâm Kaiser-Wilhelm còn một tổ chức tên 
“Hội tương trợ của Khoa học Đức” (Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft), được Schmidt-Ott thành lập năm 
1920, một tổ chức bao gồm tất cả Đại học và viện nghiên 
cứu nhằm tự tương trợ và tự quản lý giữa những nhà làm 
khoa học Đức. Tổ chức hoạt động rất hiệu quả. Năm 1951 
nó được đổi thành “Deutsche Forschungsgemeinschaft” 
(DEFG, Hội nghiên cứu Đức) một tổ chức quan trọng nhằm 
hỗ trợ các tài năng nghiên cứu. Ngoài ra còn một số viện 
nghiên cứu khác như Fraunhofer Gesellschaft (FhG) được 
thành lập năm 1949 hay viện nghiên cứu Heinrich-Hertz, 
Hermann-Hemholtz. 


Thực ra việc kết kợp khoa học với thực tế đã được Leibniz 
chủ trương từ đầu thế kỷ 18 khi ông lấy chủ trương “Theoria 
cum praxi” (lý thuyết kết hợp với thực hành) làm phương 


1. Ngày nay Trung tâm nghiên cứu Max Planck có 80 viện, với 12.000 
người làm việc cũng như 9.100 người làm luận văn tiến sĩ, khoa học 
gia nước ngoài và sinh viên giúp việc. Các kết quả nghiên cứu khoa 
học hàng năm của Trung Tâm được công bố thành hơn 12.000 báo 
cáo khoa học, sách chuyên để, báo cáo hội nghị và các báo cáo loại 
khác. Các báo cáo này, trước khi được công bố, đã được các khoa 
học gia chuyên ngành phê duyệt. (2004) 


http://tieulun.hopto.org 


Cuộc đại cải cách giáo dục,... 145 


châm hành động khi thành lập hàn lâm viện Đức. Người trong 
thế kỷ 19 thực hiện phương châm này sáng chói nhất chính là 
Werner Siemens. Do sự phát triển kinh tế và khoa học đang đi 
vào giai đoạn bùng nổ và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt 
giữa các quốc gia công nghiệp, sự liên minh giữa lý thuyết và 
thực hành ngày càng bức thiết và tất yếu, đặc biệt cho một quốc 
gia không có thuộc địa truyền thống như một số quốc gia khác 
đi trước, chỉ dựa vào xuất khẩu và sức mình là chính. Không ở 
đâu mà sự liên minh giữa khoa học và kỹ thuật được tổ chức 
chặt chẽ và tốt như ở Đức. 


Tôi xin kết thúc bài này với danh sách các Đại học sử dụng 
tiếng Đức với được thành lập lâu đời để bạn đọc tham khảo. 








Vienna Giessen 1607 
Heidelberg 1386 Salzburg 1622 


Kiel 1655 





Rostock Insbruck 1672 


Greifswald 1456 Halle 1694 


Phu 
Tihingen 
Kônigber 
Mhrbus 








http://tieulun.hopto.org 


146 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Tiếp theo dưới đây, Phần III, là phần lịch sử chỉ tiết 
của các phát minh, khám phá, xếp theo thứ tự thời gian với 
nhiều hình ảnh và mốc lịch sử của thế kỷ 19. Tôi sẽ bổ sung 
phần đầu thế kỷ 20 trong một bài tiếp, cũng như nói thêm 
về Technische Hochschule (Đại học kỹ thuật) của Đức. 

Bài này chỉ mới là một phát thảo. Còn nhiều điều chưa 
nói hay chưa nói hết. Tôi sẽ bổ sung trong lần tới. Hy vọng 
bài giới thiệu được phần nào về nước Đức cho bạn đọc, đó 
là mục đích của nó, đặc biệt cho các sinh viên đang quan 


tâm đến việc du học. 


http://tieulun.hopto.org 


PHẦẨN II 


BIÊN NIÊN SỬ SỰ KIỆN 


http://tieulun.hopto.org 


148 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


§§ người Đức được viết nghiêng, trong khi tên 
người của những người quốc gia khác viết đứng. Có một số 
người Áo, tên họ cũng được viết nghiêng như người Đức. 
Lý do: Áo cũng là một trong những dân tộc Đức, cùng có 
chung một ngôn ngữ, và văn hóa. Tách người Áo khỏi cộng 
đồng Đức là một cái gì không trọn vẹn. Đó là những tên 
tuổi như Schubert, Doppler, Boltzmann, Freud hay Haydhn. 
Cộng đồng nói tiếng Đức ở châu Âu khá lớn: Đức, Áo, Thuy 
sĩ, Luxembourg, Lichtenstein và nhiều phần đất khác của 


châu Âu, như Nga, Tiệp, Hungari... 


Giữa các sự kiện khoa học được điểm thêm một số sự 
kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật để làm bức tranh 
lịch sử thế kỷ 19 thêm sinh động, nhưng rất giới hạn, vì không 


thể vượt qua khuôn khổ của chủ đề khoa học muốn nói. 


1800: Friedrich Wilhelm Herschel phát hiện tia hồng ngoại, 
infrarot. Cột thủy ngân của nhiệt kế vẫn tiếp tục lên 
cao khi đi chuyển nó qua khỏi vạch đỏ của quang phổ, 
chứng tỏ bên kia vạch đỏ còn có những tia không thấy, 
tia hồng ngoại. Herschel là một nhà thiên văn học nổi 
bật của thế kỷ thứ 18, chạy trốn chiến tranh qua sống 
và làm việc tại Anh, đóng góp rất lớn cho ngành thiên 


văn của Anh, năm 1781 tìm ra được sao Uranus (Thiên 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 149 


vương), hành tỉnh lớn thứ 3 trong hệ thống thái dương, 
và trở nên nổi tiếng, năm 1816 được phong huân tước, 
Sir William Herschel, năm 1821 được bầu làm chủ tịch 
của Royal Society. 


Thomas Young phát hiện sự giao thoa (interference) 
của âm thanh. 


1800: Alessandro Volta (Ý) chứng minh có thể làm ra một 
dòng điện thường xuyên bằng phương pháp hóa điện 
(galvanism) với một điện thế từ 50 đến 100Volt. Đó 
là nguyên tắc của ắc quy, tổng quát hóa kết quả mà 
Luigi Galvani (Ý) 1791 đã công bố về một dòng điện 
chạy qua hai tấm kim loại nối liền với một đùi ếch ở 
giữa, nhầm lẫn cho rằng đó là điện của động vật. Sự 
công bố của Galvani trở thành quan tâm của các nhà 
nghiên cứu. Ngay sau đó Alessandro Volta đã chứng 
minh có một dòng điện tương tự như thế mà không 
cần đến động vật. Ông còn chứng mình hơn: nếu giữa 
hai tấm kim loại có acít pha loãng, thì dòng điện sẽ rất 
mạnh. Đó là nguyên tắc của ắc quy. Nó mở ra cánh cửa 
nghiên cứu điện cho ngành vật lý tương lai. Volta nói 
đến một “lực điện động” mà sau này chúng ta gọi là 
điện thế và đã đặt tên đơn vị của nó là Volt lấy từ tên 
ông. Ông được mời đến để thí nghiệm trước Napoleon 
và Napoleon đã đặt ra giải Volta cho những tiến bộ 


trong lĩnh vực hóa điện. 


http://tieulun.hopto.org 


150 


NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Cùng lúc một hiện tượng khác được các nhà khoa học 
ở Royal Society (Anh) phát hiện trong khi lập lại thí 
nghiệm của Volta mà ông không để ý, đó là chính dòng 
điện có tác dụng phân giải dung dịch nước! Bằng thiết 
bị ắc quy của Volta mà Humphry Davy đã phát hiện 
một loạt chất mới: Natrium, Kalium, Magnesium và 
Calcium. Ông cho rằng “ái lực” (afiinity) của các phần 
tử là do tính chất điện. 


Johann Wilhelm Ritter trước đó điện giải và tách được 
đồng và bạc; sau đó phát hiện tia cực tím, ultraviolett. 
Bạc clorua (silver chloride) không những bị thay đổi 
màu ở phần tím của quang phổ, mà ở phía bên kia nữa, 
chứng tỏ ở đó còn có những tia không nhìn thấy, tia 
cực tím. Hans Christian Oersted gọi Ritter là người 
khai sinh ra hóa học mới (Schöpfer der neuen Chemie), 
cho rằng ông đã phát hiện mối liên hệ giữa hóa và điện. 
Ông là một con người tài năng đa dạng, 1804 được 
công nhận làm thành viên của Hàn lâm viện khoa học 
Bayern. Ông mất ở tuổi 33. Ông muốn chứng minh có 
mối liên hệ giữa hóa điện (galvanism), điện, từ, ánh 
sáng và nhiệt nhưng chưa thành và mối quan hệ đó 
phải đợi đến Oersted và Faraday mới được phát hiện. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 151 





Friedrich Wilhelm Herschel dJohann Wilhelm Ritter 
(1738-1822) (1776-1810) 


1801: Carl Friedrich Gauss cho ra đời tác phẩm Disquisitiones 
arithmeticae (lý thuyết số). Dirichlet đã mang nó theo 
người như người ta mang thánh kinh. Gauss bắt đầu 
nổi tiếng như một vì sao, ở tuổi 23, bằng phương pháp 
toán số mới của ông (“phương pháp bình phương nhỏ 
nhất”) và với những lần quan sát ít ỏi ở một vì sao “khó 
tính” vì rất mờ nhạt và xuất hiện chỉ có 3 tuần, tên gọi 
Ceres, đã được Piazzi quan sát một năm trước đó rồi 
biến mất không ai tìm lại được, đã tính được quỹ đạo 
của hành tỉnh Ceres và tiên đoán vị trí chính xác của sự 
tái xuất hiện của Ceres đúng một năm sau. Đó là một 


sensation! Phương pháp tính này của Gauss (được phát 


http://tieulun.hopto.org 


152 


Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


triển vào lúc Gauss 18 tuổi) sau này cũng áp dụng được 
cho việc tính quỹ đạo của các vì sao “khó tính” khác 
(được gọi Planetoid). Không thể nói hết tài năng thiên 
phú và những đóng góp lớn lao của Gauss trong nhiều 
lĩnh vực toán học, thiên văn, địa trắc học (geodesy), vật 
lý, thống kê. Gauss nổi tiếng từ nhỏ là một thiên tài, “ đã 


làm toán trong đầu trước khi học nói”. 





Carl Friedrich Gauss Wilhelm Weber 
(1777-1855) (1804-1891) 


Thomas Young: diễn tả hiện tượng giao thoa của ánh 
sáng nổi tiếng bằng thí nghiệm với hai khe. 

John Dalton, Joseph Louis Gay-Lussac: Các định luật 
của gas. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 153 










(ng Ả. 'L0UMU drte ty _W ly : 
Anecs BÀI `. 3c SỐ: xe 2u: sÄmIẾ, ạ 

vn) : : ề vhíc : ° VU vất: T2 hộ 

z .,/L6 vyVườN 2, 
t4 4v Z7 / x 
cưma4 ý‹# &⁄#_ 
sa x.eụ đó ii k“ /ưakÁc : ? 


—h. đực PỘ 


Một trang trong Nhật ký nỗi tiếng của GauR 
















: _. Tp 


1804: Immanuel Kant qua đời tại Königsberg, hưởng thọ 80 
tuổi. Cuộc cải cách của Đức thế kỷ 19 đứng trên miếng 
đất đã được khai sáng của Kant. “Con người tự lao động 
để đưa mình dân dân bước ra khỏi tình trạng thô thiển, 
niễu người ta không cố ý ngăn cản một cách giả tạo để giữ 
con người trong tình trạng thô thiến đó” (Die Menschen 
arbeiten sich von selbst nach und nach aus der Rohigkeit 
heraus, wenn man nur nicht absichtlich kủunstelt, un 
sie darin zu halten, trong Was ist Aufklärung? (Khai 
sáng là gì?). “ Khai sáng là con người ra khỏi sự lệ thuộc 
đã tự chuốt lấy (vì chưa trưởng thành). Lệ thuộc là sự 


http://tieulun.hopto.org 


154 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


thiếu năng lực sử dụng trí tuệ mình không có sự hướng 
dẫn của người khác” (Aufklärung ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmiindigkell. 
Unmiindigkeit ist das Unverrmögen, sich seines Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen). "Habe Mut, 
dịch deines eigenen Verstandes zu bedienen” (Hãy có 
can đảm sử dụng trí tuệ của chính mình) là khẩu hiệu 
của Khai sáng. Các tác phẩm chính của ông: Kriftik der 
reinen Vernumft (1781), Kritik der praktischen Vernunft 
(1788), Kritik đder Urteilskraft (1790). Các tác phẩm này 
nay đã được nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn dịch và 
chú giải thành Phê phán lý tính thuần túy, Phê phán lý 
tính thực hành và Phê phán năng lực phán đoán. 





Immanuel Kant 
(1724-1804) 


http://tieulun.hopto.org 


Biên miên sử sự kiện — 155 


1804: Napoleon (35 tuổi) lên ngôi Hoàng đế. Code civil 
(Napoleon code) có hiệu lực. 


Beethoven (34 tuổi) viết xong Bản giao hưởng số 3 (Eroica). 


Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiểu (được giả thuyết 
trong thời gian 1804-09). 


1805: Friedrich Schilier mất. Năm 1789 ông đến định cư 
tại Weimar, cùng với Goethe làm nên một cuộc phục 
hưng sân khấu được biết dưới tên Weữmnar KÌassizismus 
(Trường phái văn phong cổ điển Weimar). Năm 1782, 
tức 7 năm trước Cách mạng Pháp, vở kịch Rãuber 
(Tướng cướp) đầu tiên của Schiller, (21 tuổi), là một 
bác sĩ quân y không tên tuổi ở Stuttgart, được diễn tại 
Mannheim, được khán giả tán thưởng một cách cuồng 
nhiệt. Đó là tiếng kêu phẫn nộ có tính chất chính trị- 
cách mạng chống lại một thế giới đang mục nát, một 
nhà nước quân chủ chuyên chế, độc đoán, bất công và 
tham nhũng. Ông tức khắc bị bắt và cấm viết. Ông chạy 
trốn qua Mannheim (1783), Leipzig (1785), Dresden 
đến Weimar (1787). 1789 được phong giáo sư lịch sử 
tại Jena và 1799 trở lại định cư tại Weimar với Goethe. 
Trong những tác phẩm quan trọng của ông có Brieƒfe 
tiber địe ästhetische Erziehung des Menschen (Những 
bức thư về giáo dục mỹ học của con người) (1794/95), 


http://tieulun.hopto.org 


156 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Ủber naïve und sentimentalische Dichtung (Về thì ca 
thơ ngây và đa cảm) (1795/96), dựa theo tư tưởng của 
Kant. Ông tin vào giáo dục cái Đẹp (Schönheit) như 
một phương tiện để nâng xã hội lên, để đẩy lùi sự thô 
bạo (Rohigkeit) và xuống dốc (Erschlaffung). 





Friedrich Schiller 
(1750-1805) 


1806: Geore Wilhelm Friedrich Hegel: kết thúc bản thảo Hiện 
tượng luận tính thân (Phenomenologie des Geistes) 
trong đêm trước của trận đánh ở Jena. 

Albrecht Thaer xây dựng trường cao đẳng nông nghiệp 
đầu tiên ở Möglin. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên miên sử sự kiện ˆ 157 





G.WF. Hegel 
(1770-1831) 


1806: Napoleon chiến thắng Phổ tại Jena và Auerstedt (14.10), 
Phổ mất hết một nửa nước; Napoleon ban hành luật 
bao vây kinh tế nước Anh (Kontinentale Sperre). 


Johann Wolfgang Goethe (57) hoàn thành tác phẩm 
Faust, Phần Ï. 






: Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832) 


http://tieulun.hopto.org 


158 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 








Heinrich Heine Friedrich Holderlin 
(1797-1856) (1770-1843) 


1806/07: Nhà triết học Đức Johanmn Gottlieb Fichte đọc một 
loạt bài Diễn văn gửi Quốc gia Đúc! nổi tiếng để đối 
mới và củng cố tỉnh thần quốc gia trong tình hình bại 
trận. Fichte muốn xây dựng quốc gia bằng cách Đổi 
mới tỉnh thần người Đức thông qua giáo dục để người 
Đức trở thành những con người đạo đức, độc lập, và 
tự lực. Hơn thế nữa, giáo dục nhắm mục đích làm cho 
người Đức trở thành “thành viên trong sợi chuỗi vĩnh 
hằng của một đời sống trí tuệ nói chung, dưới một trật 
tự xã hội cao hơn” Giáo dục mới không chỉ rèn luyện 


1. Johann Gottlieb Fichte, Reden an die Deutsche Nation. Các diễn văn 
thứ 3 và 4. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 159 


2 (CA 


con người về đạo đức, mà còn là nghệ thuật để “rè 
luyện toàn bộ con người hoàn toàn và trọn vẹn thành 
con người” Nó nhắm đến “sự sáng sủa của lý trí” và “sự 
tinh khiết của ý chỉ. 

Trong cơn hoạn nạn, không phải làm nhẹ đi nỗi khổ 
cực vật chất trước mắt là chính, muốn thế phải làm 
sao cho có sự “thăng tiến tính thân; Auƒschwung des 
Geistes là chính! Ông truyền sức mạnh của ông để 
giúp nhân dân có can đảm nhìn thẳng vào thực trạng 
đất nước. Và khởi điểm của sự “thăng tiến tỉnh thân” 
này không gì khác hơn chính là Bildune, để giáo dục 
con người thành người đích thực. 





Johann Gottlieb Fichte 
(1762 - 1814) 


http://tieulun.hopto.org 


160  NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1807-33: Alexander von Humboldt xuất bản tác phẩm 30 
quyển về chuyến thám hiểm Nam Mỹ (1799-1804). 
Simon Bolivar gọi những đóng góp của Humoldt cho 
Châu Mỹ lớn hơn những đóng góp của những người 
chinh phục nó. Năm 1803 ông đo đạc dòng chảy dọc 
theo bờ biển phía Tây, sau này mang tên Dòng chảy 
Humbolál. 

1808: John Dalton: Lý thuyết nguyên tử hiện đại, theo đó 
các phân tử hóa chất được cấu tạo từ những nguyên tử 
có trọng lượng khác nhau. 


E.A.Brockhaus xây dựng Conservationslexikon. 


Napoleon gặp Goefhe tại cuộc họp thượng đỉnh Erfurt 
(“Die Tollen Tage'”). 


1809: Carl Friedrich Gauss : Lý thuyết chuyển động của 
thiên thể. 


Albrecht Thaer xuất bản Những nguyên lý của 
nông nghiệp hợp lý (Grundsatze der rationellen 
Landwirtschaft). 


Charles Darwin ra đời. 
Franz ]oseph Haydn mất. 
Thomas Paine mất. 
1810: Wilhelm von Humboldt (Bộ trưởng Văn hóa của Phổ) 


thành lập Đại học Berlin để “bù đắp lại những mất mát 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 161 


vật chất” (sau khi thua Napoleon năm 1806). Đầu tiên 
được gọi là Đại học Friedrich Wilhelm, từ 1949 trở đi 
được đổi lại thành Đại học Humboldt, tên của hai anh 
em Wilhelm và Alexander von Humboldt. 


Mme de Staẽl xuất bản De [Allemagne. 


1810: Các giáo viên của Gymnasium phải qua kỳ thi 
Staatsexamen. Gymnasium thay thế các trường La 
tinh lỗi thời trước đây, và được giải phóng khỏi ảnh 
hưởng của Nhà thờ. 

1810/12: Friedrich König phát minh máy in nhanh và máy in 
nhanh trụ (Zylinder, 1812). Vì không tìm đủ vốn để kinh 
doanh ở Đức, König chạy qua London; vài năm sau (1817) 
ông trở lại Đức thành lập công ty (König & Bauer). Năm 
1812 máy của König & Bauer đã in cho Times ở London 
một kỷ lục 1.000 trang một giờ. Khi mạng lưới xe lửa phát 
triển thì nhu cầu của ngành in cũng tăng theo. (König & 


Bauer hiện vẫn còn tồn tại ở Đức). 


1811: Friedrich Krupp (24 tuổi) thành lập nhà máy đúc tại 
Essen. Năm 1826 con trai Alfred Krupp tiếp quản xí 
nghiệp của bố, mới 14 tuổi cùng với 6 thợ. Không ai 
nghĩ rằng Alfred Krupp sẽ thành công. Nhưng Alfred 
Krupp đã biến xí nghiệp thành một công ty khổng lồ ở 
Châu Âu. Ông được mệnh danh là “vua đại bác” hoặc 
“người sản xuất vũ khí lớn nhất” 


http://tieulun.hopto.org 


162 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Jöns Jacob Berzelius (Thụy Điển) đưa ra ký hiệu cho 
ngành hóa được áp dụng như ngày nay chúng ta biết. 


Pierre Simon Laplace: Lý thuyết toán xác suất (Essai 
philosophique des probabilités, được xuất bản 1814). 


Alessandro Amadeo Avogadro: Định luật Avogadro về 


số lượng hạt trong một một thể tích. 





Friedrich Krupp (1787-1826) Alfred Krupp (1812-1887) 





Khu xí nghiệp đúc của Krupp tại Essen năm 1912 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 163 


1811: Cuộc chinh phục của Napoleon tại Nga, chiến thắng 
và chiếm Moscow, nhưng trên đường về quân đội bị 
thiệt hại nặng nề, Napoleon bỏ quân đội chạy về Paris. 


1812: Anh em Jakob và Wilhelm Grimm xuất bản bộ sưu 
tập Truyện cổ trẻ em. Người Do thái ở Đức trở thành 
những công dân có quyền bình đẳng. 

Công nhân Anh, trong nỗi lo mất chỗ làm của mình, 
đã phá hủy các máy dệt tại Nottingham (họ được gọi 
là Maschinenstirmer). 


1813/16: Joseph Fraunhofer phát hiện các vạch quang phổ 
sắc nét và tối trong quang phổ mặt trời, được mang tên 
“vạch Fraunhofer” Fraunhofer, xuất thân từ học mài 
kính, được bổ nhiệm làm giáo sư ở đại học Mũnchen, 
đã xây dựng đầu thế kỷ 19 môn phân tích quang phổ 
(Spektralanalyse) như một ngành độc lập. 

1813: Bắt đầu cuộc chiến tranh giải phóng Đức. Trong 
cuộc đại chiến ở Leipzig Napoleon bị quân Phổ, Áo và 
Nga đánh đại bại. Năm 1814 Liên minh chiếm Paris. 
Napoleon bị bắt đi đày ở Elba, Ý. Pháp mất hết các 
phần chiếm đóng từ 1792. Nước Đức được giải phóng. 
Hội nghị Wien của các cường quốc thắng trận, lặp lại 
một trật tự bảo thủ. 

Richard Wagner ra đời. 


1814: Chiếu sáng đường bằng gas ở Paris, 1826 ở Berlin. 


http://tieulun.hopto.org 


164 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


George Watson phát minh đầu máy xe lửa hơi nước. 


1815: Napoleon (46 tuổi), sau khi vượt ngục khỏi Elba, thua 
trận lần cuối ở Waterloo trước quân Phổ và Anh dưới sự 
chỉ huy của Blủcher (tướng Phổ) và Wellington (tướng 
Anh), sau đó bị đày ở St. Helena và mất năm 1821. 


Franz Schubert (18t) phổ nhạc thơ của Goethe. 


1816: Carl von Clausewitz: xây dựng quan điểm chiến tranh 
của mình trong tác phẩm Vom Kriege (Về chiến tranh), 
1832-34 được xuất bản bởi vợ ông sau khi ông mất. 
Clausewitz là tướng Phổ, là nhà lý luận, chiến lược về 
chiến tranh hiện đại. “Chiến tranh không thuấn túy 
là một hành động chính trị, mà là một công cụ chính 
trị thực tiễn, một sự nối dài của thương mại kinh tế 
(political commerce), một sự thực hiện của cái này bằng 
phương tiện khác... bởi vì cái nhìn chính trị là mục tiêu, 
Chiến tranh là phương tiện, và phương tiện phải luôn 
luôn bao gôm mục tiêu trong quan niệm của chúng ta” 
(Vom Kriege). Không những các nhà chiến lược quân 
sự đông tây từ đó nghiên cứu tác phẩm này, mà gần 
đây còn cả các nhà chiến lược kinh tế của các công ty 
lớn, nó được dạy ở một số trường kinh tế phương Tây. 
Vì kinh tế giống như một cuộc chiến tranh với những 
phương tiện khác. Boston Consulting Groups Strategy 
Institute xuất bản Clausewitz on Strateey for COEs. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 165 


Tiểu thuyết giả tưởng đầu tiên Frankenstein của Mary 
Shelley ra đời. 





Carl von Clausewitz 
(1780-1831) 


1817: Thomas Yong giải thích hiện tượng giao thoa ánh 
sáng bằng cách xem ánh sáng là sóng truyền ngang 
(transversal). 

1818: Karl Friedrich Schinkel xây Neue Wache ở Berlin. Luật 

thuế quan của Phổ giúp tạo ra khu kinh tế thống nhất 
Bắc Đức. 
Augustin Jean Fresnel giải thích hiện tượng nhiễu xạ 
(đifraction) của ánh sáng bằng bản chất sóng của ánh 
sáng. Lý thuyết sóng của ánh sáng chiếm được công 
nhận của dư luận rộng rãi. 


Karl Marx ra đời. 


http://tieulun.hopto.org 


166 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





Karl Friedrich Schinkel Die Neue Wache 
(1781-1841) 


Kari Friedrich Schinkel: 
Thành phố trung cổ bên bờ 
sông, 1815 





1819: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wile und 
Vorstellung (Thế giới như ý chí và hình dung). Ông là 
triết gia được ưa thích nhất của Albert Einstein. Ông 
hoài nghi rất nhiều “sự thật” trên đời. Einstein cũng 
thế. “Câu châm ngôn của Schopenhauer Một con người 
tuy có thể làm những gì người đó muốn, nhưng không 
thể muốn cái người đó muốn ' đã theo tôi từ thời thanh 
niên” (SchopenhauerS Spruch "Ein Mensch kann zwar 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 167 


tan, was er will, aber nicht wollen, was er wilÏ° hat mịch 
seit meiner Jugend erfillt.) 





Arthur Schopenhauer 
1788 - 1860 


Friedlieb F. Runee tách được chất coffein từ mẫu cà phê 
aribica hạt mà Goethe trao cho để phân tích. 


Cuộc vượt Đại Tây dương đầu tiên của một chiếc tàu 
hơi nước, tàu Savannah, trong vòng 26 ngày. 


James Watt mất. 
Sir Stamford Raffles thành lập khu thuộc địa Singapore. 


1820: Hans Christian Oersted (Đan Mạch) phát hiện tác 
dụng của một dòng điện lên một kim nam châm, 
tức dòng điện có thể sinh ra một từ trường! Cho 
đến lúc đó người ta vẫn cho rằng điện và từ là hai 
hiện tượng riêng biệt. Với khám phá này thời đại 


http://tieulun.hopto.org 


168 


NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


điện từ học (electromagnetism) bắt đầu và sẽ dẫn 
tới những kết quả cách mạng trong khoa học. Phát 
hiện này đã gây một sự chú ý rất lớn trong dư luận 
và dẫn tới một loạt khám phá và phát minh khác. 
Faraday muốn chứng minh ngược lại: tác dụng của 
từ trường sinh ra dòng điện. 

André Ampère phát hiện tác dụng lực giữa các dòng 
điện; phân biệt được giữa cường độ dòng điện và điện 
thế. Tên ông được đặt cho cường độ dòng điện. 
Chinin thuốc điều trị sốt rét được hai người Pháp 
Pierre Pelletier và Joseph Caventou trích ra từ vỏ cây. 


Thomas Malthus xuất bản Principles oƒ. PoliHcal 
Economy (Nguyên lý của Kinh tế chính trị). 


1821: Karl Friedrich Schinkel khai trương Nhà kịch mới 


(Neues Schauspielhaus) tại Berlin. 


Goerg Whilhelm Friedrich Hegel (51 tuổi): Grundlinien 
đer Philosophie des Rechts (Triết học pháp quyên). 


Michael Faraday phát hiện nguyên tắc của môtơ điện 
(elektromotor), điện năng biến thành chuyển động quay. 
(Người ta cũng có thể tạo ra môtơ điện bằng nguyên tắc 
của Oersted bằng cách tạo một bộ phận chuyển mạch 
để thay đổi chiều dòng điện, như đã làm bởi William 
Sturgeon 1832 và bởi Thomas Davenport 1834). 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 169 











Caspar David Friedrich (1774-1840) 
Đá vôi trên đảo Rugen 
(Kreidefelsen auf Rugen - 1818/19) 


1821-1835: Friedrich Wilhen Bessel xác định được 
vị trí của 32.000 hành tinh tự phát sáng cố định 
(Fixsterne). Xuất thân từ một kế toán viên, tự học 


thiên văn cho minh. 


http://tieulun.hopto.org 


170 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





doseph von Fraunhofer 
(1787-1826) 


1822: Joseph Fraunhofer đưa ra lý thuyết nhiễu xạ của ánh 
sáng (Beugung des Lichts). 


Nhà thờ hủy bỏ Lệnh cấm sách vở của Kopernikus ban 
hành từ 1616. 


Franz Schubert. Bản giao hưởng số 8, h-Moll, 
Unvollendete (Dang đở). Joseph Fourier trong Lý thuyết 
phân tích về nhiệt phát minh chuỗi Fourier trong toán 
học. Mỗi sóng có thể được xem như sự tổng hợp của 
các sóng cơ bản (sinus). 


1823: Ludwig vơn Beethoven: Bản giao hưởng số 9, d-Moll, 
phổ nhạc bài thơ Óđe an đie Freude của Schiller, có 
lẽ là tác phẩm lớn nhất của ông, diễn tả cảm xúc của 
ông cho sự giải phóng con người và tình huynh đệ. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 171 


Đây là bản giao hưởng 
cuối cùng được hoàn 
thành, mặc dù ông đã làm 
những phát thảo đầu tiên 
từ những ngày còn ở Bonn, 
lúc quen biết các tác phẩm 
của Klopstock, Goethe 
và Schiller Wagner: “Bản 





giao hưởng cuối cùng TT —~ 
của Beethoven là sự giải Ludwig van Beethoven 
phóng âm nhạc ra khỏi VỆ TU HỆ U 

phần tử riêng nhất của nó để bước vào Nghệ thuật 
rộng. Nó là Bản Phúc Âm con người (das menschliche 
Evangelium) của nghệ thuật tương lai. Trong các tác 
phẩm của mình Beethoven kêu gọi đấu tranh cho 
những lý tưởng cao cả: cái Thiện, cái Mỹ, cho Tự do 
và cho một loài người cao thượng. Ông mất năm 1827 
(lúc đó Chopin và Schumann I7 tuổi, Liszt 16, Wagner 
và Verdi 14 tuổi). Hơn hai mươi ngàn người đưa ông 
đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ông được tôn vinh là 
“Nghệ sĩ và Con người, theo nghĩa cao cả nhất của nó” 
(Grillparzer, người đọc điếu văn). 


1825: Jusfus Liebig: người xây dựng giáo trình cho ngành 
hóa hiện đại. Ngoài nghiên cứu khoa học ông còn là 
một nhà giáo nổi tiếng, có sức thu hút mãnh liệt. 


http://tieulun.hopto.org 


172_ NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Trường đại học kỹ thuật (Technische Hochschule) đầu 
tiên của Đức được thành lập tại Karlsruhe. 


Tại Anh chiếc xe lửa đầu tiên chạy với đầu máy của 
Goerge Stephenson giữa Stockton và Darlington. Cuộc 
cách mạng công nghiệp bắt đầu tăng tốc. Năm 1830 
đoạn đường xe lửa nối Liverpool và Manchester được 
khánh thành, xe chạy với tốc độ 45kg/h. 


Đoàn ba-lê Bolschoi được thành lập ở Moscow (tiền 


thân của nó là đoàn kịch Petrovsky). 


1826: Georg Simon Ohm phát hiện định luật về điện trở 
mang tên ông (V = RI). Ông nhận được giải thưởng 
của Royal Society. 

Otto Unverdorben (20 tuổi) trích được anilin từ 
Indigo (cây chàm). 

André Marie Ampère xuất bản Electrodynarmics. 

Tại Berlin con đường Unfer den Linden được chiếu 
sáng bằng gas. 

Friedrich Hölderlin: Gedichte (Thơ). 

Friedrich Fröbel (Nhà sư phạm): Die Menschenerziehung 
(Giáo dục con người). 

Nghệ sĩ Nhật Katsushika Hokusai cho xuất bản một 
loạt ấn phẩm có tên 36 hình ảnh của Phú Sĩ sơn, trong 
đó có tác phẩm Ngọn sóng to (Die grosse Woge), tác 
phẩm tranh khắc gỗ màu nổi tiếng thế giới. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 173 


1827: Karl Ernst von Baer (Estonia) khám phá trứng của loài 
có vú, mở ra nghiên cứu thụ thai, sự phát triển của phôi. 


Robert Brown phát hiện chuyển động Brown. 


Heinrich Heine xuất bản Buch đer Lieder, một tập thơ 
trữ tình, lúc đầu thành công vừa phải, nhưng đã trở 
thành nổi tiếng lớn sau khi các tác phẩm của ông bị 
cấm năm 1835. Ông là một nhà thơ trữ tình lớn của 
Đức với một ý thức chính trị sâu sắc. 


1827/28: Friedrich Wohler chế tạo được Nhôm, Beryllion 
và Yttrium; tổng hợp được Urê (CO2(NH2)2 và axít 
ôxalít (1824) là những chất hữu cơ từ những nguyên tố 
thuần nhất vô cơ; cùng với kết quả của Berzelius về sự 
cấu thành các hợp chất hữu cơ và vô cơ với cùng trọng 
lượng thành phần tham gia các hợp chất người ta nhận 
ra tính đồng nhất (Gleichheit) của các loại nguyên tử 
và của các định luật tạo thành hợp chất trong hóa vô 
và hữu cơ, một nhận thức mới đầy ngạc nhiên về thiên 
nhiên. Liebig bảo rằng “Hừng đông của một ngày 
mới” đã bắt đầu. 

Về nhôm (Aluminium), một kim loại quan trọng mới 
ra đời: 
1754: Nhà hóa học Đức Afargeraƒ khám phá ra một 


loại đất mới, đặt tên “Alaunerde” (đất Alaun). Đó là 


aluminiumoxit. 


http://tieulun.hopto.org 


174 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1808: Humphrey Davy (Anh) tìm cách tách nhôm 
bằng phương pháp hóa điện, tưởng chừng thành công 
nhưng không thành công, ông nói ông muốn gọi tên 
kim loại đó là “Alumium” 

1825: Christian Osted (Đan mạch) thành công nhưng 
sản phẩm của ông còn rất bị bẩn. 

1827: Friedrich Wöhler thành công một cách cơ bản 
trong việc tách nhôm bằng một phương pháp khác 
tại phòng thí nghiệm tại Berlin, sản phẩm ròng hơn 
nhiều, và ông định được tỷ trọng gần đúng. Nhôm bắt 
đầu trở thành hiện thực. 

1854: Bunsen và Deville độc lập với nhau dùng phương 
pháp điện phân tách nhôm với độ ròng cao. 

1855: Các mẫu nhôm đầu tiên trưng bày tại triển lãm 
ở Paris là một sensation tuyệt đối. 


1886: Người Mỹ Charles M. Hall và người Pháp Paul- 
Louis Toussaint Héroult đưa ra một phương pháp sản 
xuất nhôm rẻ (điện phân). 


1900: Sản lượng nhôm thế giới là 7.300 tấn, năm 1916 
100.000 tấn, 1941 trên một triệu tấn, 1976 13 triệu tấn. 


Lịch sử khám phá các kim loại quý: 


Vàng 5000 năm BC tại Ai Cập 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 175 










1100 năm BC tại Ấn độ 











1736 tại Columbia 





1774 do Scheele tìm thấy. Karl Wilhelm Scheele là nhà hóa 


Kẽm 
Platin 
học Thụy điển gốc Đức. Ông cũng là người phát hiện ra 


Wolfram 
Ôxy năm 1772. 


1825/27 do Osted và Wöhler chế tạo 


1830 đo Liebig và Bussy phát hiện, 1852 do Bunsen chế tạo 


1828: Friedrich Wöhler tổng hợp được hợp chất hữu cơ 
từ những vật liệu vô cơ; người đồng sáng lập ngành 
hóa hữu cơ. 














Đường sắt được xây dựng đầu tiên tại Bắc Mỹ. 


dustus Liebig Friedrich Wöhler 
(1803-1873) (1800-1882) 


http://tieulun.hopto.org 


176 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1829 Felix Mendelssohn Bartholdy trình diễn 
Matthäuspassion của Johann Sebastian Bach tại Berlin 
sau đúng 100 năm quên lãng, làm sống lại Bach và 
nhạc Barock. 


1830: Michael Faraday phát hiện định luật cảm ứng điện 
từ, bằng cách di chuyển một thanh nam châm gần 
một cuộn đây điện, điện sẽ xuất hiện. Đây là một phát 
hiện cực kỳ quan trọng cho việc sản xuất điện sau này: 
biến từ trường thành dòng điện (convert magnetism 
into electricity, Faraday). Các nhà máy phát điện bằng 
nguyên lý cảm ứng được bắt đầu xây dựng. Nhưng phải 
đợi đến sự ra đời của máy nguyên tắc máy Dynamo 
của Siemers năm 1867, điện mới có thể sản xuất với số 
lượng lớn. Faraday còn đưa ra khái niệm “trường điện, 
từ” (electric, magnetic field) phân bố trong không gian 
để giải thích các tác dụng của điện và từ. Đây là một 
khái niệm mới có tính chất cách mạng mà nhiều người 
thời bấy giờ chưa hiểu và kích bác. Phải đợi James 
Clerk Maxwell làm chính xác bằng toán học những 
khái niệm đó. 

Robert Brown phát hiện nhân (nucleus) của tế bào 
trong thực vật khi nghiên cứu hoa lan. 


1831: Charles Darwin bắt đầu lên đường cho cuộc thám 
hiểm ở Nam Mỹ và chùm quần đảo Galápagos trên 
chiếc tàu Beagle. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 177 


Neidhardt von Gneisenau, KarÌ Fretherr vom Stein và 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel` mất trong một trận 
dịch tả. 


1832: Johann Wolfgang von Goethe (82 tuổi) mất ở Weimar 
sau khi hoàn tất Faust Phần II (1931) và Thỉ ca và 
sự thật (Dichtung und Wahrheit). Thì ca Faust là tác 
phẩm chính của Goethe mà ông đã làm việc trọn 26 
năm để hoàn thành. Đó là để tài của sự nôn nóng, 
thôi thúc đi tìm nhận thức và mở rộng toàn diện nhân 
cách. Ông tin vào Thượng đế là tự nhiên (Natur), như 
Thượng đế của Spinoza mà Albert Einstein cũng đã 
tin vào. Chỉ có ở Tự nhiên con người mới được “cứu 
rồi” (aufgehoben, erlöst). “Wer immer strebend sich 
bemiht, den wollen wir erlösen; như thiên thần đã 
cứu rỗi chàng Faust khỏi những cạm bấy của quỷ. 
Nghiên cứu tự nhiên chính là Gottesdienst (lễ chúa). 
Sự nôn nóng, thôi thúc (Drang) đi tìm nhận thức toàn 
điện (universale Erkenntnis) của chàng trai Faust: đó 
cũng chính là sự nôn nóng, thôi thúc của con người thế 
kỷ thứ 19 đi khám phá tự nhiên một cách toàn điện. 
Goethe là biểu tượng của Tỉnh thần Đức (Deutscher 
Geist). Ông không phải là người tin vào triết học, hay 
thuần túy vào các khoa học lý thuyết; ông muốn sống 
một cách toàn diện (universal) để khám phá toàn 


điện những khả năng tự nhiên đã cho con người. Tác 


http://tieulun.hopto.org 


178 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


phẩm lớn nhất của Goethe chính là cuộc đời toàn diện 
(universales Leben) của ông! Ông đã đi về mọi hướng, 
nach allen Seiten, đi trong hữu hạn nhưng đã đến cõi 
vô hạn, ins Unendliche, như hai câu thơ ông trong 
phần II của bài. 


1833: Carl Friedrich Gauss (56 tuổi) và Whilhelm Weber (29 
tuổi) phát minh điện tín bằng điện từ tại Göttingen, 
dựa trên định luật cảm ứng của Faraday, có thể truyền 
đi khoảng 3km. Đây là điện tín đầu tiên của thế giới. 
Thông điệp được truyền đi đầu tiên là “Michelmann 
kommt” (Ông Michelmann đến). 

Phố thành lập Hiệp hội thuế quan Đức bao gồm phần 
lớn các nước Đức (không có Áo). 

]ohannes Peter Miiller bắt đầu xuất bản bộ sách của ông 
về sinh lý học con người, Handbuch der Physiologie der 
Menschen (hoàn thành 1840). 


1834: Moriz Hermann von Jacobi động cơ điện 
(elektromotor) chạy thuyền, nhưng kết quả không 
được như ý và phải chờ đến Siemens. 


Friedlieb F. Runge khám phá chất nhuộm analine từ nhựa 
than, một khám phá quan trọng cho ngành dệt nhuộm. 


1835: Đường xe lửa đầu tiên ở Đức nối Nũrnberg và Fũrth. 


David Friedrich Strauf xuất bản tác phẩm Leben jesu 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 179 


(Cuộc đời Giêxu), một cuốn sách thần học gây chấn 
động của thế kỷ, nhằm phê phán Thiên chúa giáo, phê 
phán Phúc âm, muốn thôi là người của Thiên chúa, 
muốn trở về cuộc đời trần thế, tại đây và bây giờ, 
“không có lý do trông chờ giải phóng, tất cả đã có ở 
đây, muốn lấy văn học, nghệ thuật và khoa học làm 
tôn giáo. Nó diễn tả một thái độ sống của xã hội công 
dân đang phát triển. Quyển sách bị công kích mãnh liệt 
mặc dù 11 năm liền 11 lần tái bản. Đó là đợt đầu tiên 
của phong trào Giải Cơ đốc giáo (Entchristianisierung, 
Dechristianization) của thế kỷ 19, đặc trưng của nó 
xuất phát từ những ảnh hưởng của sự phát triển khoa 
học, chẳng hạn như các hệ quả tất yếu của lý thuyết 
tiến hóa Darwin, và một số nhà khoa học như Haeckel, 
Oswald,...(Chủ nghĩa nhất nguyên, Monismus). Trước 
đây Nhà thờ đã từng tấn công Khoa học thì ở thế kỷ 
19 đến lược Khoa học tấn công vào Nhà thờ, bên cạnh 
cuộc tấn công từ các nhà triết học như Feuerbach, 
Marx, Schopenhauer, Bũchner, đặc biệt Nietzsche sau 
này. Những cuộc tấn công này làm rung chuyển nhà 
thờ và giáo hội. 

Alexis de Tocqueville: Về đân chủ ở Mỹ. 


Hans Christian Andersen viết truyện và truyện cổ tích. 


Khải hoàn môn, Arc đe Triormphe, một trong những đề 
án yêu thích của Napoleon, được hoàn tất 14 năm sau 


http://tieulun.hopto.org 


180 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


ngày mất của ông để kỷ niệm những chiến thắng oanh 
liệt của Pháp. 

1836: August Borsig thành lập xí nghiệp đúc thép tại Berlin- 
Tempelhof. Từ 1841 chế tạo đầu máy xe lửa. Cho đến 
1945 xí nghiệp Borsig sản xuất 13.374 đầu máy. 1931 
xí nghiệp được xác nhập vào AEG và được đổi tên 
thành “Borsig Lokomotiv Werke-GmbH” 


Johamn Peter Eckermann xuất bản Các cuộc trò chuyện 
với Goethe (Gespräche trit Goethe). 





August Borsig Nhà máy sản xuất 
(1804-1854) đầu máy xe lửa Borsig tại Berlin 


1837: Friedrich Fröbel thành lập Kindergarten (vườn trẻ) 
Đức đẩu tiên tại Bad Blankenburg /Thủringen. Ông 
dựa trên lòng tin, rằng trẻ em sinh ra là thiện, và 


không nên bẻ gãy ý chí của trẻ em, mà chỉ nên uốn 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 181 


nắn nó. Ông tin tưởng tuổi thơ là thời gian để trẻ 
em học thông qua vui chơi và muốn trẻ em sẽ phát 
triển như những cây nhỏ trong vườn. Kindergarten 
đã truyền bá nhanh chóng trực tiếp hay qua các học 
trò của Fröbel khắp thế giới, từ những năm 1870 sang 
đến Mỹ, sau đó đến châu Á và châu Phi. Các thầy giáo 
Nhật Bản Minh Trị đã học mô hình này tại St. Louis và 
ở Viện Froebel Chicago. Trung quốc mượn mô hình 
kindergarten kiểu Nhật dạy về đạo đức khổng giáo về 
trung thành với gia đình, lòng kính trọng người lớn 
tuổi và hoàng đế. Kindergarten Mỹ dạy lòng ái quốc, 
chuyện dân gian và khuyến khích phát triển cá nhân 
tính. Mỗi quốc gia đưa vào nội dung triết học muốn 
đạy của mình. 
Samuel Morse: biểu diễn điện báo viết ở thành phố 
New York. 

1838: Friedrich Wilhelm Bessel và Wilhelm Struve ảo thị sai 


(Parallaxe) đầu tiên các hành tỉnh cố định (Fixstern) 
bằng kính đo mặt trời của Fraunhofer. 


Louis J.M.Daguerre phát minh kỹ thuật chụp ảnh và 
rửa phim. 


1838: Matthias Jacob Schleiden phát hiện tế bào là các phần 
tử cơ bản (Grundbestandteile) của thảo mộc. Ông là 
một luật sư mà việc nghiên cứu khoa học chỉ là hobby. 


http://tieulun.hopto.org 


182 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨXIX... 


Johannes Mũiller xuất bản “Handbuch đer Physiologie” 
(Số tay của Sinh lý học). Virchow khen là “Quyển sách 
nền tảng cho tất cả giáo dục chúng ta” 


1839: Theodor Schwann chứng mình tế bào cũng là phần tử 
cơ bản của cơ thể động vật. Kết quả của Schwann và 
Schleiden là cơ sở của ngành sinh học (Biologie) 


Johann Lukas Schönlein nhận ra lao là một bệnh đặc 
thù, và gọi nó là Tuberculosis. Trước đó người ta gọi 
là “consumption” Ông có công lớn trong việc hiện đại 
hóa phương pháp chẩn đoán bệnh của ngành y tế Đức. 
Virchow là học trò ông. 

Christian Friedrich Schönbein phát hiện chất Ozon, 
có thể chế tạo và định lượng nó trong không khí. Tên 
Ozon được ông đặt cho nó (từ một tiếng Hy Lạp) vì 
ngửi thấy mùi đặc biệt của nó trong lúc làm điện phân 
lưu huỳnh, toát ra ở cực đương, bên cạnh ôxy. Werner 
von Siemens sau đó chế tạo được số lượng lớn bằng 
phương pháp phóng điện. 

Charles Goodyear đưa vào phương pháp lưu hóa cao 
su (vulcanization). 

1840: Justius Liebig: Hóa hữu cơ trong ứng dụng của nó vào 
nông nghiệp và sinh lý học đem lại một cuộc cách mạng 
cho nông nghiệp. Ông phát hiện cây cổ rút đi chất 
khoáng của đất làm cho nó bạc màu. Bón chất khoáng 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 183 


cho đất, nó sẽ màu mỡ lại. Nhà nông không còn lệ 
thuộc vào thiên nhiên, không còn phá rừng để canh 
tác nữa mà biết làm cho đất từ thoái hóa trở thành 
màu mỡ. Ông chính là người khai sinh ra phân hóa 
học cho nông nghiệp thế giới. “Hóa học đưa con người 
vào thế giới của các lực lượng yên tĩnh (trong lòng đất) 
mà mọi sự hình thành và phân hủy trên mặt đất đều tùy 
thuộc vào đổ” 


C.F Gawuss thành lập bản đồ địa trường. 


Tem được phát hành lần đầu tiên tại Anh để đơn giản 
hóa và hạ giá thành cho việc gửi thư, một phát minh 
của Rowland Hiil. 





Phòng thí nghiệm nỗi tiếng của Justus Liebig ở Gierlen, 1842 


http://tieulun.hopto.org 


184 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1841: Ludwig Feuerbachxuấtbản Das Wesen đes Christentums 
(Bản chất của Thiên chúa giáo). 
Gottfried Semper hoàn thành nhà hát Semperoper ở 
Dresden (xây dựng từ 1838). Công trình này bị cháy 
năm 1859 và được Semper xây dựng lại (sau này bị 
bom thế chiến thứ hai phá hủy một lần nữa, sau đó 
được xây dựng lại). Semper là một người kiến trúc sư 
nổi tiếng nhất thời ông, được người đương thời ca ngợi 
là một Michelangelo của Đức ở thế kỷ 19. Ông rất yêu 
chuộng dân chủ, tham gia cách mạng 1848 nồng nhiệt 
và bị truy nã, phải trốn ra nước ngoài, Paris, London, 
Zirich, Wien. Ông sống những ngày cuối cùng tại 
Rom và mất ở đó. Tòa nhà chính của Đại học ETH tại 
Zũrich /Thuy Sĩ là một trong những công trình kiến 
trúc nổi tiếng của ông. Năm 2003 kỷ niệm 200 năm 
ngày sinh của ông. 


ve 





Gottfried Semper Semperoper ở Dresden 
1803-1879 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 185 


1842: Chrisian Doppler (Áo) 
phát hiện hiệu ứng mang 
tên ông, là sự thay đổi tầng 
số theo vận tốc tương đối 
giữa nguồn phát (âm) và 
người quan sát; ứng dụng 
trước cho âm thanh học, 


sau đó cho thiên văn vật lý Christian Doppler 
(1803-1853) 





và y học. 


1842: Jmlius Robert Mayer (28 tuổi) công bố với tập 
Bemerkungen tiber Kräfte der unbelebten Natur (Nhận 
xét về các lực của giới tự nhiên vô cơ) định luật bảo 
toàn năng lượng, ảnh hưởng lớn đến các ngành khoa 
học. Xin dừng một chút: Định luật đó cũng là một bi 
kịch và một tai họa đau đớn cho ông. Mayer là một 
bác sĩ làng quê, học không giỏi lắm, không có dấu hiệu 
gì là một thiên tài hay một nhà nghiên cứu cả. Năm 
1840 trong một chuyến đi Tây Ấn độ và quan sát các 
thủy thủ dưới ánh nắng nhiệt đới, ông đã suy nghĩ 
nhiệt và công (Wärme und Arbeit) có thể chuyển biến 
cho nhau được (Bewegung gleich Wärme, chuyển động 
(thì) bằng nhiệt), và rồi trong một lúc xuất thần ông đã 
“ngộ” được định luật bảo toàn năng lượng. Nhiệt hay 
năng lượng không biến mất đi trong trời đất nhưng 
được biến đổi sang một dạng khác, lực, chuyển động 


http://tieulun.hopto.org 


186 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


hay điện... Nhưng sau đó công trình của ông bị tạp 
chí Niên giám Vật lý (Annanlen der Physik), tạp chí bậc 
nhất lúc bấy giờ, từ chối đăng, một năm sau may nhờ 
sự can thiệp của Liebig được đăng trong Niên giám 
Hóa và Dược (Annalen der Chemie und Pharmacie), 
nhưng bài thứ hai của ông thì bị từ chối. Ý tưởng của 
ông còn lạ với con người bấy giờ, có tính chất “huyền 
bí. Sau đó là một chuỗi bài công kích dữ dội, những 
suy nghĩ khoa học của ông bị cho là hoang tưởng, hay 
một loại triết học thiên nhiên thần bí của trường phái 
Hegel. Ông bị tổn thương và “tức phát điên” 
lầu tự tử một lần nhưng không chết, sau đó bị đưa vào 
nhà thương điên một thời gian. Mãi 20 năm sau, 1862, 
ông mới bát đầu được dư luận công nhận, đầu tiên 
không phải ở Đức mà là ở Anh, rồi sau đó mới ở Đức. 
Nhà khoa học nổi tiếng của Anh, John Tyndall, đã 
phát hiện lại Mayer với định lý của ông. Ông nói trong 


lên, nhảy 


một bài thuyết trình lớn của ông tại Royal Institution ở 
London: “Không có tài năng nào lớn hơn Robert Mayer 
xuất hiện trong thế kỷ này. Một vài người bây giờ tuy 
đang vượt trội hơn ông, nhưng sẽ được lịch sử khoa học 
tương lai xếp dưới ông”. Tyndall bảo rằng ông làm như 
thế là để cảm ơn nước Đức trong thời gian ông học tại 
đại học Marburg, là học trò của Bunsen và rất ngưỡng 
mộ Bunsen. (Yersin cũng là người đã từng học y khoa 
tại Marburg). 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 187 


Thực ra năm 1844 nhà vật lý Anh James Prescott Joule 
tái khám phá định luật bảo toàn năng lượng, sự tương 
đương giữa công và nhiệt. 


Từ 1862 trở đi định lý năng lượng của Robert Mayer 
trở thành trụ cột của khoa học và được Helmholtz mở 
rộng thêm. Mayer được xem là người cha đẻ của định 
luật bảo toàn năng lượng. 


Trung Quốc nhượng Hồng Kông cho Anh trong cuộc 
chiến tranh nha phiến. 





dulius Robert Mayer Hermann Helmholtz Robert Wilhelm Bunsen 
(1814-1878) (1821-1894) (1811-1899) 


1843: August W. von Hofmann chứng mình rằng nhiễu 
chất được biết trước đây có nguồn gốc từ nhựa than 
naphtha và các chất dẫn xuất của nó thực chất đều có 
gốc nitở, ariline. 


The Economist được thành lập tại London 


http://tieulun.hopto.org 


188 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1844: Heinrich Heime: Deutschland, ein Wintermarchen 
(Nước Đức, một chuyện thần thoại mùa đông). 


Ứng dụng đầu tiên của điện báo Samuel Morse để gửi 
tin giữa Baltimore and Washington, D. C.. 


Friedrich Gottlob Keller chế tạo ra giấy từ bột gỗ (pulp). 


1845: Alexander von Hummbolát xuất bản Kosmnos (Phát thảo 
của một sự mô tả vật lý của thế giới) quyển 1 trong bộ 
5 quyển. 


1846: Christian Friedrich Schönbein phát minh Nitrozellulose, 
một loại chất nổ mới có sức công phá mạnh hơn thuốc 
súng cũ nhiều, được sử dụng vào các đầu thủy lôi và 
mìn biển. 

Johann Gottfried Galle phát hiện sao Neptun. 
William Morton (Mỹ) gây mê đầu tiên bằng ether. 


1846: Công ty kính quang học CarÏ Zeiss ra đời, một đóng 
góp quan trọng cho việc nghiên cứu khoa học bằng 
kính hiển vi, viễn vọng kính. Zeiss hợp tác với nhà 
toán học và vật lý Ernst Abbe (và Otto Schott) để chế 
tạo những loại kính có những tính năng đặc biệt, 
chính xác và trung thực. Nhà thơ Goethe trong chuyến 
đi Ý đã mang theo mình một kính hiển vi của Zeiss 
để nghiên cứu khoa học. Ngày nay Zeiss là một Công 
ty kính quang học hàng đầu thế giới chất lượng cao 
trong ngành kính hiển vi, kỹ thuật đo chính xác trong 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 189 


công nghiệp, kính chụp ảnh, kính hiển vi trong phẫu 
thuật, thiết bị chẩn đoán và điều trị cho ngành mắt, 
và những loại kính cao cấp ứng dụng trong việc chế 
tạo microchips,....Robert Koch đã cảm ơn Carl Zeiss 
về những kính hiển vi tuyệt hảo giúp ông đắc lực trong 
nghiên cứu và phát minh. 





Carl| Zeiss Ernst Abbe 
(1816-1888) (1840-1905) 


Kinh hiển vi của Carl Zeiss 
mà R. Koch đã sử dụng 





http://tieulun.hopto.org 


190 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1847: Công ty Siemens - Halske (của Werner von Siemens 
và }.GŒ. Halske) ra đời xây dựng hệ thống truyền tin, 
xây dựng đường điện báo Berlin-Frankfurt. 


lgnaz Semmelweis (29 tuổi) phát hiện nguyên nhân 
của bệnh sốt sản (Kindbettfeber). 


1847: Hermann Helmholtz: Định luật bảo toàn lực (Erhaltung 
đer Kraft). Công trình ông được gửi đến Niên giám Vật 
lý của Poggendorƒ, nhưng cũng chịu chung số phận 
như công trình của Rober Mayer. 

Gây mê bằng Chloroform được sử dụng lần đầu tiên 
cho sinh con tại Anh. 

1848: Tuyên ngôn cộng sản của Các Mác và Ănghen. Cách 
mạng Tháng Ba (Märzrevolution) nổ ra tại Đức và Áo. 
Siemens xây dựng đường dây điện tín viễn thông đầu 
tiên Châu Âu, nối Berlin và Frankfurt, dài 500km. 

1850: Rudolƒ Clausius đưa ra Định lý chính thứ hai của 
ngành Nhiệt động lực học (Thermodynamik) (“Nhiệt 
không thể đi từ một vật thể lạnh hợn sang một vật thể 
nóng hơn) và qua đó nguyên lý entrôpi (sự hao tán 
năng lượng. 

W. Bauer phát minh tàu lặn tại Kiel. Tại Berlin các thư 
viện đại chúng (Volksbichereien) được xây dựng. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện 191 


Hermann Helmholtz phát mình kính soi đáy mắt 
(Augenspiegel, Opthalmoscope). 


Leon Foucault đo được vận tốc ánh sáng trong không 
khí và nước bằng phương pháp gương quay. 


1851: Ernst Schering thành lập Die Grữne Apotheke tại 
Berlin, sau này trở thành Công ty Schering bào chế 
dược phẩm lớn. 


Car FE  Gaus: cơ sở của toán bảo hiểm 
(Versicherungsmathematik). 


Cuộc triển lãm vĩ đại, còn gọi là Cuộc Triển lãm Lâu 
đài Pha lê, gồm công nghiệp lẫn nghệ thuật của tất 
cả các quốc gia kéo dài từ 1. 5 - 11.10. 1851. Có cả 
Charles Darwin, Charles Dickens, và nhiều nhân vật 
tên tuổi khác đến xem. Nó là biểu tượng của Thi đại 
Victoria (nữ hoàng Victoria) nhằm chứng minh vai 
trò lãnh đạo ưu việt của nước Anh. 


Herman Melville viết Moby Dick. 


http://tieulun.hopto.org 


192 NƯớc ĐỨC THỂ KỶ THỨ XIX... 








Cuộc triển lãm lâu đài pha lê 


1852: Jacob Grữmm: Deutsches Worterbuch (Tự điển Đức, 
một bộ sách nổi tiếng về ngôn ngữ Đức; trong lần xuất 
bản 1984 có tất cả 33 tập). 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 193 


1852/55: Wilhelm Weber ảo được tỉ lệ giữa cường độ điện từ 
và tĩnh điện là 3.10'° cm/sec, bằng tốc độ của ánh sáng. 
Kết quả này rất quan trọng cho lý thuyết điện từ của 
ánh sáng của Maxwell sau này. Ông là một trong “Bảy 
giáo sư Göttingen” (cùng với hai anh em Grimm) năm 
1837 đã ký vào bức thư phản đối vua Ernst- August đã 
hủy bỏ hiến pháp tiến bộ của năm 1833. Ông bị mất 
chức và phải rời khỏi xứ, Năm cách mạng 1848 vua 
Ersnt- August tìm cách phục hồi lại bảy vị giáo sư. Ông 
trở về Göttingen chỉ vì Gauss. 

1853: Friedrich Wohler chế tạo được acid sulphuric. 
Hạm đội Mỹ do Tướng Matthew C. Perry chỉ huy dùng 
vũ lực bắt Nhật mở cửa các cảng cho tự do thương mại. 
Elisha Otis phát minh thang máy an toàn, lắp đặt cái 
đầu tiên 1857 cho một siêu thị tại New York. 


Heimrich Steinweg, khi sang định cư tại Mỹ đổi tên 
thành Henry Steinway, thành lập Công ty Steinway & 
Sons tại New York sản xuất đàn piano. Ông đã từng 
sản xuất đàn piano nổi tiếng từ 1825 tại Wolfshagen 
trong vùng Harz của Đức. 


1854: Robert Wilhelm Bunsen chế tạo được nhôm bằng điện 
phân nóng chảy (Schmelzelektrolyse). 


1854-56: Theodor Mommsen (37 tuổi): Tác phẩm Römische 


http://tieulun.hopto.org 


194 


Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Geschichte (Lịch sử La mã, giải Nobel văn học 1902). 


1854: Bernhard Riemamn thuyết trình bảo vệ Habilitation 


tại đại học Göttingen với để tài Về những giả thuyết 
làm nên tảng cho hình học (Ủber die Hypothesen, 
welche der Geometrie zu Grunde liegen), đặt cơ sở 
sau này cho “Hình học Riemann” (phi-euclid, cho 
không gian cong, n-chiều tổng quát). Bài luận văn 
Habilitationsschrift năm 1854 đã trở thành lịch sử. 
Ông đã phát triển tiếp các ý tưởng của Gauss, János 
Bolyai và Nikoai Lobatschewsky thành một công 
cụ toán học hữu hiệu cho lý thuyết tương đối tổng 
quát của Einstein đầu thế kỷ 20, ở đó Einstein chứng 
minh thế giới là không gian phi-euclid. Đó là một 
trong rất nhiều đóng góp lớn lao của Riemann, một 
trong những thiên tài toán học lớn nhất của thế kỷ 19 
không may mất sớm ở tuổi 40 vì bệnh lao. Nhà toán 
học lớn Hermann Minkowski ở Göttingen nói đến 
“thắng lợi lớn nhất” (den gröBŠten Triumph) mà sự áp 
dụng toán học có thể có được trong lịch sử. Nếu lý 
thuyết tương đối được chứng minh là đúng, ông nói, 
“thi- trong sự vinh quang của nhà toán học, và sự ngạc 
nhiên vô bờ bến của nhân loại còn lại- rõ ràng rằng 
những nhà toán học, thuần túy trong sự tưởng tượng 
của mình, đã tạo ra một lĩnh vực lớn để một ngày nào 
đó, một sự hiện hữu thực tế được kiểm chứng khớp vào 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 195 


đó, điều hoàn toàn không nằm trong ý định của những 
nhà toán học rất lý tưởng kia”! 





^ 


Bernhard Riemann 
(1826-1866) 


1855: Ludwig Búchner: Tác phẩm Kraf und Stofƒ (Lực và 
Chất), một quyển sách nổi tiếng đại diện cho chủ 
nghĩa duy vật trong triết học. Einstein đã đọc quyển 
sách này một cách say mê và càng khẳng định con 
đường độc lập tư duy của mình đang đi, không tin vào 





1 “Wemn sich die Relativitätstheorie bestätigt, wũrde zum Ruhm đer 
Mathematiker, zum grenzlosen Erstaunen đer ũbrigen Menschheit 
offenbar werden, da die Mathematiker rein in ihrer Phantasie ein 
grofSes Gebiet geschaffen haben, dem, ohne da dieses je in der 
Absicht dieser so idealen Gesellen gelegen hảtte, eines Tages die 
vollendete reale Existenz zukommen sollte). 


http://tieulun.hopto.org 


196 


NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


bất cứ một quyền lực nào. (L. Bủchner là anh em của 
Goerg Bichner, nhà văn cách mạng lớn của Đức, bị 
truy nã phải lưu vong và không may bị bệnh mất sớm). 


1856: Robert Krönig và 1857 Rudolƒ Clausius: Lý thuyết động 


học của khí (Kimetische Theorie der Gase), cho rằng 
nhiệt là hệ quả của chuyển động phân tử. 

Alexis de Tocqueville: Chế độ cũ và Cách mạng. 

Sir William Perkin (Anh), học trò của August W. von 
Hofmann, sản xuất Chinin và Mauvein, màu tổng hợp 
nhân tạo đầu tiên có thể sử dụng được và sau đó xây 
dựng xưởng đầu tiên sản xuất màu Anilin. 

Tại Dũsseldorf người ta tìm thấy sọ của người 
Neandertaler 100.000 năm tuổi. 


1857: Awugust Kekulé đưa ra Hóa trị bốn (Vierwertigkeit) 


của Cácbon và năm 1865 mô hình vòng sáu cạnh 
(Sechseckmodell) của Benzen (Benzolring). 


1857: Louis Pasteur (35 tuổi) khám phá nguyên nhân của hiện 


tượng lên men là do các vi sinh vật (Mikroorganismen). 
Pasteur chứng minh, việc lên men rượu vang không 
phải là quá trình hóa học thuần túy mà là tác phẩm 
của các vi sinh vật. 1865 phương pháp khử trùng thực 
phẩm -pasteurisieren- ra đời, theo đó có thể diệt vi 
khuẩn bằng đun nóng mà không làm mất giá trị dinh 
dưỡng của thực phẩm. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 197 


1858: Rudolƒ Virchow: phát hiện bệnh là do sự biến đổi vật 
lý-hóa tính trong tế bào (Zellularpathologie), không 
phải do những lực siêu nhiên, một khúc quanh quan 
trọng trong nhận thức về nguồn gốc bệnh và phương 
pháp điều trị. Tế bào là nhân tố cơ bản của sự sống. 
(Thật ra 1855) 


Julius Pluicker và Heinrich Geifler nghiên cứu hiện 
tượng ánh lên đẹp khi một dòng điện đi qua một ống 
thủy tinh (ống “Geifller; tiền thân của đèn quảng cáo 
ngày nay). Đó là các tia được Eugen Goldstein 1976 
gọi tia catốt (Kathodenstrahlen). Học trò của ông là 
Hittorƒ tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này năm 1869. 
Nghiên cứu này dẫn tới việc phát hiện electron và 
ngành vật lý nguyên tử vào cuối thế kỷ 19. 


Wilhelm Bush viết và mình họa Max và Moritz. 


1859/61: Gustav Kirchhof và Robert Whilhem Bunsen phát 
triển phân tích quang phổ (Spektralanalyse). Họ cắt 
nghĩa các vạch Fraunhofer là các vạch hấp thu của 
một số thành phần hóa chất và chứng minh sự tương 
đương của chúng với các vạch phát xạ. Ngành vật lý 
học thiên thể (Astrophysik) không cơ học bắt đầu. Cơ 
học thiên thể thuần túy mất dần ví trí. 


Hai ông cũng chứng minh rằng mỗi nguyên tố hóa học 
ở nhiệt độ cao sẽ phát ra những vạch quang phổ nhất 


http://tieulun.hopto.org 


198 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


định. Người ta ngờ rằng sự phát ra các dao động nhất 
định ấy thể hiện cấu trúc của nguyên tử của nguyên tố 
hóa chất ấy, mà các vạch quang phổ là “tiếng nói” của 
nó, qua nó các nguyên tử muốn tiết lộ với con người 
về cấu trúc của chúng. Thế là một cuộc truy lùng dấu 
vết diễn ra không ngừng nghỉ, cho đến khi Niels Bohr 
1913 đưa hằng số lượng tử của Planck vào lý thuyết 
của nguyên tử và cuối cùng Arnold Sommerfeld và các 
học trò ông ở Đại học Mũnchen có thể suy ra được cấu 
trúc của nguyên tử từ các vạch quang phổ của chúng. 

Bảng tuần hoàn nguyên tố của Mendeleev. 

Khai thác dầu mỏ ở Pennsylvania, Mỹ và Kakausus, Nga. 
Pháp chiếm Sài Gòn. 

Charles Darwin: Tác phẩm Sự hình thành các loài bằng 
sàng lọc tự nhiên. 

John Stuart Mill: Tác phẩm Bản về Tự do (Ôn Liberty 
Samuel Smiles: Tác phẩm Tự-lo (self-help, tự lực), 
best-seller ở Anh, Mỹ. Năm 1871 sách được dịch sang 
tiếng Nhật thời Minh Trị bán đến triệu bản. Tại Việt 
Nam, sách được Đại học Hoa Sen dịch và xuất bản 
bằng tiếng Việt năm 2016. 

Leverrier phát hiện cơ học thiên thể Newton không áp 
dụng được trong việc tính chuyển động quay của điểm cận 
nhật (Perihel) của Merkur (hành tỉnh gần mặt trời nhất 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 199 


trong thái dương hệ) trong một trăm năm vì có sự sai biệt 
đáng kể với kết quả quan sát. Sự sai biệt này sẽ được cắt 
nghĩa năm 1915 như hệ quả của lý thuyết tương đối tổng 
quát (allyemeine Relativitätstheorie) của Einstein. 





Rudolf Virchow Christian Friedrich Schonbein 
(1842-1902) (1799-1869) 


1860: Hội nghị hóa học quốc tế đầu tiên tại Karlsruhe, qui 
tụ 140 nhà hóa học của 14 quốc gia, nói lên uy tín lớn 
của nước Đức trong lĩnh vực này. 


Friedrich Wöhler tách được Cocain. 
Gustav Theodor Fechner: Vật lý tâm lý (Psychophysik). 


Jacob Burchardt (Thụy sĩ gốc Đức): Tác phẩm Văn hóa 
thời Phục hưng ở Ý. 


Xe đường ray ngầm đầu tiên ở Luân đôn: đường ray tại 


http://tieulun.hopto.org 


200 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Paddington có đoạn đi ngầm dưới đất, được đầu máy 
hơi nước kéo. 

1861: Johamn Philipp Reis phát minh điện thoại, nhưng phải 
đợi đến những phát minh của Graham Bell và Edison 
1876 mới đưa vào sử dụng được. 


Ernest Solvay công bố chế tạo được Soda từ Ammoniac. 


Hans Christian Andersen hoàn thành sưu tập chuyện 
cổ tích. 


1862: Hermann Helmholtz: Lý thuyết về sự cảm nhận âm 
thanh như một cơ sở sinh lý cho lý thuyết âm nhạc. 


Léon Foucault đo vận tốc ánh sáng bằng các kính xoay 
trong phòng thí nghiệm. 

Abraham Lincoln tuyên bố chấm dứt chế độ nô lệ ở 
các bang phía Nam của Hoa kỳ. 

Victor Hugo: Những người cùng khổ. 

Đức bắt đầu sản xuất phân hóa học. 

Adam Opel thành lập một xưởng sản xuất máy may tại 
Rũsselsheim. 1887 sản xuất xe đạp. 1898 vợ và các con ông 


bắt đầu sản xuất xe hơi. 1901 sản xuất được 30 xe hơi. 


1863: Công ty sản xuất thuốc nhuộm “Friedr. Bayer et comp." 
ra đời, tiền thân của Bayer AG (1881) sau này. 1888 bắt 
đầu sản xuất dược phẩm. Carl Duisberg, Tổng Giám 
đốc của Bayer năm 1912-1925, là một trong những 
nhân vật trung tâm trong lịch sử không những của 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 201 


Bayer, mà của sự phát triển ngành hóa chất và dược 
phẩm Đức nói chung; là một nhà hóa học, một tổng 
giám đốc có tài, ông đã đưa Bayer lên thành một tập 
đoàn quốc tế. Năm 1904 ông đã hợp nhất các Công ty 
hóa chất Bayer, Agfa, BA SE thành một tổ chức tên I.G. 
Farben. Đặc biệt ông là một nhà kinh doanh có ý thức 
cao về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, 
đã cải thiện toàn diện đời sống của công nhân, đưa 
số giờ làm việc xuống còn 9 giờ/ngày. Khi ông mất tờ 
London Times viết: “Nước của ông ấy đã mất đi một 
con người mà người ta có thể xem là nhà kỹ nghệ quan 
trọng nhất mà thế giới đến nay có được” Nhiều Quỹ 
(Stiftung) được thành lập mang tên ông, trong đó có 
Quỹ khuyến khích việc du học nước ngoài. 





Friedrich Bayer Carl Duisberg 
(1825-1880) (1861-1935) 


http://tieulun.hopto.org 


202 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1864: Friedrich Siemens: Phương pháp luyện thép cao cấp 
“Siemens-Martin” Ông là một trong 14 người em của 
Werner von Siemens. 


Lothar Meyer, nhà hóa học Đức, phát triển một bản 
tuần hoàn của 28 nguyên tố bằng hóa trị (valence), 
năm năm trước khi Mendeleev công bố một hệ 
tuần hoàn của ông. Cả hai đều từng làm việc với 
Robert Bunsen. 


William Huggins nhận thấy trong quang phổ của 
chòm sao Orion, khác với các quang phổ sao khác, 
chỉ có các vạch phát xạ sáng (Emissionslinien). Điều 
đó chứng minh rằng có “sương mù” thực sự (Nebel) 
trong vũ trụ. 


1865: Rudolƒ Clausius đưa ra khái niệm entropi và tái phát 
biểu Định luật chính thứ hai của động nhiệt học ở 
đạng entropi: Trong một hệ thống kín (hay trong thế 
giới) entropi có khuynh hướng tăng đến cực đại, rối 
loạn tăng tối đa. 


Các định luật của Nhiệt động học đã gây ấn tượng 
mạnh lên Rudolƒ Diesel trong việc phát minh động cơ 
Diesel sau này, cũng như ảnh hưởng đến Carl Linde 
trong việc phát minh máy làm lạnh. 


Joseph Loschmidt tính số phân tử trong một centimét 


CA 


khối gas, lần đầu tiên tính “số Avodrgo” 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 203 


James Clerk Maxwell: Lý thuyết điện từ của ánh sáng. 
Ông tiên đoán sự tồn tại của sóng điện từ với vận tốc 
của ánh sáng như một hệ quả cần thiết (sau này được 
chứng minh bởi Heinrich Hertz). 

Joseph Lister (Anh) sử dụng phenol, một loại thuốc 
diệt trùng mạnh ở vết thương, vào giải phẫu học, làm 
giảm tỷ lệ tử vong vì nhiễm trùng từ 40-50 phần trăm 
xuống còn 15 phần trăm. Ông được xem là người xây 
dựng ngành y học sát khuẩn (antiseptic medicine). 
Gregor Mendel phát hiện định luật di truyền ở thực vật. 


Abraham Lincoln bị ám sát. 


1865: Friedrich Engelhorn thành lập BASF (Badische Anilin- 
& Soda-Fabrik). 





Friedrich Engelhorn BASF ở Ludwigshafen năm 1881 
(1812-1902) 


http://tieulun.hopto.org 


204 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Tại Berlin xe đường ray do ngựa kéo được đưa vào 
sử dụng. 


1866: August WilheÌlm von Hofmann chế tạo thiết bị điện 
phân nước (Voltameter) 


1867: Ernst Haeckel: định luật cơ bản di truyền sinh vật 


(Biogenetisches Grundgesetz). 


1867: Wilheửn Wundt xuất bản quyển sách đầu tiên về Vật lý 
y học (Lehrbuch der medizinischen Physik). Nhiều đề 
tài trong đó sau này dẫn đến sự hình thành ngành Vật 
lý sinh học (Biophysik). 


Thành lập Hội Hóa học Đức tại Berlin (Deutsche 
Chemische Gesellschaft) 


1867: Nicolaus (August) Otto và Eugen Langen triển lãm máy 
nổ (Verbrennungsmaschinen) của mình tại Paris. Công 
ty Máy nổ Otto được thành lập, tiền thân của Deutz AG 
ngày nay. Benz và Daimler cũng tham gia một thời gian. 
Christopher Latham Sholes, S.W. Soulé, C. Ghidhen: 


phát minh máy đánh chữ tay (được đưa vào sản 
xuất:1873). 

1867: Công ty Siemens & Halske triển lãm máy phát điện 
Dynamo đầu tiên tại Paris (sau gần 100 năm phát 
minh máy hơi nước của James Watt, 1770) mở ra thời 
kỳ điện khí hóa kinh tế và xã hội, cũng như kỹ thuật 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện 205 


LÁ mi 


điện mạnh (Starkstromtechnik). Máy Dynamo sử 
dụng nguyên tắc điện từ học (elektromagnetism, của 
Oersted) để tạo ra một từ trường thật mạnh, rối dùng 
cảm ứng (nguyên tắc Faraday) để sinh ra điện. lác 
dụng cảm ứng không phải do các nam châm bằng thép 
như các máy phát điện trước đây, mà do các nam châm 
điện được tạo ra bởi chính dòng điện của máy. Điện tử 
và dòng điện tiếp tục kích thích lẫn nhau như thế đê 
nâng cường độ dòng điện lên một cách đáng kể. Phát 
minh này mở ra một kỷ nguyên mới của ngành điện. 
Điện có thể được sản xuất với giá rẻ. Nhưng còn cần 
một thời gian dài. Siemens sau này trở thành “Vương 
quốc công nghiệp” làm trụ cột cho “Vương quốc Đức” 
(Deutsches Reich, ra đời năm 1871 tại Versailles, khi 
Đức thắng Pháp). 


Joseph Lister xây dựng việc điều trị vết thương 
bằng phương pháp khử trùng (Antiseptische 
Wundbehandlung). 


José Monier chế ra bêtông cốt thép. 


Alfred Nobel phát minh dynamit - tại Hamburg, từ 
nitroglycerin và gieselguhr. Nobel đã chứng kiến sự 
nguy hiểm của chất nitroglycerin như thế nào khi nhà 
máy nitroglycerin của ông nỗ năm 1864 và người em 


trai của ông bị thiệt mạng. 


Karl Marx xuất bản Tư bản, tập I. 


206 


Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1867-68: Nguyễn Trường Tộ đi công cán ở Pháp và kiến 


nghị với Vua Tự Đức canh tân đất nước. “Cách làm 
cho đất nước mạnh là ở chỗ tạo được nhiều của. Của cải 
nhiều thì lương thực đủ, khí giới tỉnh, thành trì vững, 
quốc phí đẩy, các việc lợi ích do đó mà ra, các việc tai 
hại do đấy mà giảm bớt”. “Tôi thiết nghĩ trong ngũ phúc, 
phú đứng đầu, triệu dân trước tiên lo ăn”. “Nếu bị cái 
nghèo đói thúc bách thì lo kế sống cũng không xong, còn 
hơi Äâu mà bàn lễ nghĩa”. 


1868: Karl Graebe und Carl Liebermann tổng hợp được 


Alizarin trong kỹ nghệ màu. 


Norman Lockyer suy từ quang phổ của vòng Korona 
của mặt trời (vòng sáng khi có nhật thực toàn phần) 
rằng có một nguyên tố lạ trên mặt trời. Nó được đặt tên 
là Helium (từ Helios, tên thần mặt trời của Hy lạp). Mãi 
đến năm 1895 khí Helium mới tìm được trên quả đất. 


Dải Möbius (Möbius Band) của August F. Möbius. 


1868: Ludwig Boltzmanr: “Định luật phân bố vận tốc” trong 


động nhiệt học. 1871: chứng minh “Phân bổ Maxwell- 
Boltzmann) theo đó năng lượng trung bình của một 
phân tử là giống nhau cho mọi hướng. 1884: chứng 
minh định luật T (nhiệt độ) lũy thừa 4 của Josef Stefan 


vật thể đen” có thể được suy ra chính 
xác từ những nguyên tắc nhiệt động học. H.A. Lorentz 


về sự phát xạ của 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 207 


(giải Nobel vật lý) gọi đó là một viên ngọc trong vật lý 
lý thuyết. Ông nổi tiếng về các công trình nghiên cứu 
về cơ học thống kê trong những năm 90, độc lập với 
Gibbs. Ông đưa xác suất vào nhiệt động học, và chứng 
minh entrôpi tỷ lệ với logarit xác suất (1877), S=k. 
logW, và hằng số tỷ lệ k mang tên hằng số Boltzmann. 
Công thức này được khắc lên bia mộ ông tại Trieste 
(bây giờ thuộc Ý). 





Ludwig BolEzmann 
(1844-1906) 


1869: Johann Wilhelm Hitforƒ tiếp tục nghiên cứu hiện tượng 
tia catốt của Julius Plúcker trong một ống thủy tỉnh và 
chứng minh rằng ở áp suất khí đủ thấp trong ống khí 
sự phát sáng biến mất nhưng ở thành ống đối diện với 
catốt sẽ sáng lên: phải có một dòng điện âm đi xuyên 


http://tieulun.hopto.org 


208 NƯớC ĐỨC THỂ KỶ THỨ XIX... 


qua ống mà mắt thường không nhìn thấy. Sự thật các 
tia catốt khi đi qua ống chạm vào thủy tỉnh và sinh ra 
phát sáng (huỳnh quang, fluorescene), nó có thể bị uốn 
cong tùy theo tác dụng của từ trường. Đó là một điều bí 
ẩn. Mãi hơn 20 năm sau, trong những năm 90 sau khi 
phát hiện electron, người ta mới có thể cắt nghĩa điểu 
bí ẩn trên: các electron (mang điện âm) dưới tác dụng 
của điện thế chuyển động theo đường thẳng từ catốt đi 
xuyên qua không gian của ống khí, năng lượng chuyển 
động của electron một phần sẽ được biến thành nhiệt 
làm nóng lên, một phần sẽ thành phát quang khi gặp 
thủy tinh cản đường. Nghiên cứu về điện sẽ dẫn tới 
nghiên cứu cấu trúc nguyên tử. 

Carl Graebe và Carl Liebermann khám phá chất nhuộm 
alizarin. 


August Bebel và Wilhem Liebknecht thành lập 
tại Eisenach Đảng Lao động Dân chủ Xã hội 
(Sozialdemokratische Arbeiterpartei). 


Trường đại học (Hochschule) Âm nhạc tại Berlin được 
thành lập. 


Leo Tolstoj: Chiến tranh và Hòa bình. 


Kênh đào Suez hoàn thành (được xây dựng từ 1859 
bởi Ferdinand von Lesseps). 


Mahatma Gánđii sinh ra. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 209 


1870: Heinrich Schliemamn bắt đầu cuộc đào khai quật khảo 
cổ ở Troja. Postcard (bưu thiếp) được Heinrich Stephan 
đưa vào sử dụng. 

Siemens khai trương đường dây điện tín viễn thông Ấn 
độ-Châu Âu nối London và Kalkutta dài 11.000km. 

1871: Augusf Thyssen thành lập Thyssen & Co. 1891 trở 


thành tập đoàn Thyssen (Konzern). 1997 Thyssen và 
Krupp sát nhập nhau. 





August Thyssen Khu xí nghiệp đúc Thyssen 
(1842-1926 ) 


Phổ thắng Pháp tại Sedan như một sự "phục hận" cho 
cuộc bại trận năm 1806, hệ thống xe lửa của Đức lần 
đầu tiên được sử dụng để chuyển quân và có vai trò 
quan trọng trong chiến thắng. (Zweites) Deutsches 
Reich (Vương Quốc Đức thứ hai) ra đời, thống nhất các 


http://tieulun.hopto.org 


210 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nước Đức riêng lẻ, dưới quyền của thủ tướng Ôtto von 
Bismarck. Đó là một nhà nước liên bang (Bundesstaat) 
với quốc hội là Reichstag (sau này là Bundestag) và 
thượng viện là Bundesrat. Vua có quyền quyết định 
quan trọng trong Reichstag. Năm 1871 đánh dấu cơn 
sốt thành lập rộ các Công ty (Grũnderfieber) và sự 
khởi sắc của kinh tế Đức. 

Công xã Paris. 

Charles Darwin: Nguồn gốc của con người. 


1871: Nước Nhật: Chuyến Công du (Hoàng thân) Iwakura 
lịch sử của hơn 40 nhà lãnh đạo Nhật sang Mỹ và Châu 
Âu 1871-73; lá cờ mặt trời mọc lần đầu tiên được kéo 
lên trên tàu để làm biểu tượng chính thức cho nước 
Nhật. Sau đó Nhật bắt đầu thuê người nước ngoài một 
cách hệ thống để thực hiện cho bằng được cuộc cải 
cách đất nước đang cấp bách. 1875 Nhật đã thuê 500- 
600 chuyên viên nước ngoài và giáo viên về làm việc 
cho chính phủ. Đến 1890 Nhật đã thuê khoảng 3.000 
chuyên viên tư vấn và giáo viên thường xuyên làm việc 
tại Nhật. 

Tướng Yamagata Aritomo (sau này trở thành vị thủ 
tướng thứ hai của Nhật) sau chuyến đi quan sát ở châu 
Âu trở về mang theo kế hoạch cần thiết thành lập một 
quân đội hiện đại theo mô hình phương Tây dựa trên 


http://tieulun.hopto.org 


ử sự kiện — 211 


^ 


ên niên s 


^ 


Bị 


ức chấm 


t chính th 
ảnh c 


1876 Nhậ 


ội 


h 


án Xa 


t cả thành phâ 
Ứt V: 


ấ 
d 


+ 


ội mở 


h 


xã 


ửa 


\§ 


x 


Samurai 


dp 


^ 


trò của giai c 


ho mọ 


ai 


lớp. 


¡ tâng 


ông dân của mọ 


1C 


rộng c 





Bên trong một xưởng se sợi lụa 1870 


http://tieulun.hopto.org 


212 


NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Năm 1860: lò luyện sắt đầu tiên đốt bằng than gỗ được 
xây dựng theo mô hình phương Tây tại Kamaishi 
Đông Bắc Nhật, bước đầu của nền công nghiệp sắt 
thép của Nhật. Nhật là một dân tộc rất yêu chuộng 
sắt thép, có lẽ vì đó là một dân tộc Samurai. 1880 
một lò luyện kim khác theo hệ thống của Anh được 
ra đời (25 tấn/ngày). Năm 1901 một nhà máy thép 
đốt bằng than Kok được xây dựng bởi Công ty Đức 
Gutehoffnungshtte có công xuất 160 tấn/ngày, được 
thiết kế bởi E.W.Lũhrmann, một chuyên gia Đức nổi 
tiếng thế giới. 

Người khai phá và có công lớn trong ngành luyện 
kim của Nhật là Dr. Ing. Kageyoshi Noro, đã từng 
học tại Đại học Luân đôn, Anh, năm 1885 ngành chế 
tạo máy và kỹ thuật điện, sau đó tại Trường hầm mỏ 
(Bergakademie) Freiberg của Đức, với A. Ledebur, 
ngành luyện kim lý thuyết và thực hành. Ông là người 
đã “thích nghỉ” được công nghệ luyện kim phương Tây 
với tình hình cụ thể của nước Nhật. 


1871: Cải cách giáo dục của Nhật đưa Anh ngữ vào 
trường học. 1872 Nhật chính thức sử dụng lịch châu Âu. 


Khánh thành đường sắt Tôkyô- Yokohama. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 213 





Trường tiểu học Nhật Bản sau khi có chế độ cưỡng bức giáo dục, 1872 


1872: Carl von Linde: chế tạo được máy làm lạnh bằng 
ammoniac (nén). 1880 máy làm lạnh của Linde được 
sử dụng rộng rãi trong nhà máy bia, lò giết mổ và máy 
làm nước đá. Từ 1877 trở đi bia có thể được sản xuất 
suốt năm. Dzô!. Prost! 


1879: Thành lập “Linde AG”. 


1895: Lỏng hóa được khí (Verflssigung von Gasen) 
ở nhiệt độ -191°C, sau đó cất được không khí, để có 


http://tieulun.hopto.org 


214 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





nitơ lỏng sử dụng trong công nghiệp lạnh và ôxy lỏng 
(1902) cho công nghiệp luyện thép. 


Ông là giáo sư Đại học kỹ thuật Mũnchen rất nhiều năm. 








Carl von Linde Máy làm lạnh của Linde 
(1842-1934) 


1872: Max von Petfenkofer, Nghiên cứu về các yếu tố môi 
trường và bệnh (phát hiện ảnh hưởng của môi trường 
và bệnh tật). Ngành vệ sinh y tế bắt đầu. 


Felix Klein đưa ra Erlanger Programm (chương trình 
Erlangen) ảnh hưởng đến sự phát triển toán học 
trong thời gian tới. Ông là một nhà toán học thuần 
túy nhưng rất quan tâm đến việc ứng dụng của toán 
học vào khoa học và kỹ thuật, không hài lòng khi thấy 


toán học chưa đóng đúng vai trò “nữ hoàng của các 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 215 


khoa học” (Königin der Wissenschaften) của nó. Ông 
tìm mọi cách để ảnh hưởng sự phát triển của toán học 
theo hướng ứng dụng nhiều hơn trong khoa học và kỹ 
thuật. Ông tìm thấy ở người học trò xuất sắc Arnold 
Sommerfeld, người thực hiện nhiệm vụ lịch sử này cho 
ông. Từ 1894 ông khởi động một để án khổng lồ: Tự 
điển bách khoa của các khoa học toán (Enzyklopädie 
der Mathematischen Wissenschaften) lên đến 24 
quyển, bao gồm toán học thuần túy và những ngành 


ứng dụng như trắc địa học, thiên văn, vật lý lý thuyết. 


1873: Georg Canfor xây dựng lý thuyết tập hợp 
(Mengenlehre). Hilbert gọi đó là “tinh hoa đáng 
ngưỡng mộ nhất của trí tuệ con người”. Nhà toán học 
E. Zermelo viết về tầm quan trọng: “Trong lịch sử các 
ngành khoa học, chắc chắn là một trường hợp hiếm 
có khi cả một ngành khoa học có tầm quan trọng có 
tính nền tảng lại là tác phẩm của một cá nhân. Trường 
hợp này đã xảy ra với lý thuyết tập hợp, tác phẩm của 
Georg Cantor, một ngành toán mới, ngành mà trong 
vòng 25 năm chỉ một nhà nghiên cứu duy nhất đã có 
một loạt công trình nghiên cứu ở những nét cơ bản 
của nó, và từ đó đã trở thành tài sản vĩnh viễn của 
khoa học, và tất cả những nghiên cứu sau đó trong 


nh vực này chỉ còn là những công việc bổ sung thôi” 


http://tieulun.hopto.org 


216 


Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





Georg Cantor 
(1845-1918) 


James Clark Maxwell hoàn thành Lý thuyết Điện từ 
bằng hệ thống phương trình vi phân cơ bản (được 
gọi phương trình Maxwell) với tác phẩm A freatise on 
electricity and mangetism (2 tập, 1.000 trang). Maxwell 
đã biến khái niệm đường lực (Kraftlinien, lines of 
force) của Faraday thành dạng toán học chính xác. Sự 
đơn giản và vẻ đẹp của phương trình Maxwell đã khiến 
Boltzmann thốt lên: Có phải một vị thần đã viết những 
dòng này? (War es ein Gott, der diese Zeilen schrieb?). 
Trường điện từ là một khái niệm mới về thiên nhiên, 
xây dựng trên tác dụng gần, khác với tác dụng xa của 
Newton, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nhà vật 
lý đầu thế kỷ 20 đi khám phá một chân trời mới. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 217 


Löb Strauss, một người Đức quê tại Buttenheim gần 
Bamberg bang Bayern sang lập nghiệp tại Mỹ đổi tên 
thành Levi Strauss , được cấp bản quyền quần Jeans. 
Công ty của ông, Levi Strauss & Co., được thành lập từ 
1853 tại San Francisco. 


1873/75: Oskar Hertwig phát hiện sự phân chia tế bào chính 
là sự phân chia nhân của tế bào, và chứng minh được 
thai nghén là kết quả của sự kết hợp của hai tế bào sinh 
sản đực và cái. Sau đó O. Hertwig cùng một số người 
khác phát hiện các nhiễm sắc thể trong nhân của tế 
bào và là những phần tử mang sự di truyền. Ngành 
nghiên cứu tế bào (Zellenforschung) hình thành. 
1975/1884 E. Strasburger (Ba lan) chứng minh kết quả 
tương tự với thảo mộc. 


1874: Adolfvon Baeyer và Heinrich Caro tổng hợp được Eosin. 


Robert Koch phát hiện được loại khuẩn gây ra bệnh 
than (Milzbrandbazillus), giết hại người, bò và cừu. 


Luật chích ngừa chống bệnh đậu mùa ở Đức được ban hành. 


Josia Williard Gibbs: Định luật pha (Phasenregel); Lý 
thuyết nhiệt động học của cân bằng hóa học. 


Johann Miescher (Đức Thụy sĩ) tách được axit nucleic, 
sau này được biết dưới tên leoxyribonnucleic acid, hay 
ADN, chìa khóa di truyền. Sau này ADN dược biết là 


http://tieulun.hopto.org 


NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





một nucleic acíd tạo thành bởi hai chuỗi gồm những 


ư 


đơn vị gọi là nucleotide. Hai chuỗi này xoắn với nhau 
làm thành một hình xoắn kép (double helix) và nối 

7i nhau bằng những liên kết hydro giữa các base của 
nucleotide. DNA điều khiển sự phát triển các tế bào và 
chịu trách nhiệm cho việc chuyển thông tin di truyền 


qua các thế hệ. 


Siemens thả đường dây điện tín xuyên Đại lây Dương 
ối Irland và Mỹ. 








Adolph von Menzel, Eisenwalzwerk (Nhà máy cán thép) 1875 
(Xi nghiệp đúc thép 


1875: Karl Ferdinand Braun phát hiện ở sự ghép nối kim 


“ˆ 


loại và bán dẫn Hiệu ứng chỉnh lưu, một hiệu ứng căn 


bản cho mọi linh kiện bán dẫn sau này. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 219 


1876: Nicolaus OHo: chế tạo được động cơ xăng 4 thì tại 
Köln-Deutz . 


Alexander Graham Bell (29 tuổi) chế tạo điện thoại 
có thể sử dụng được. Hai người ở xa có thể nghe 
tiếng nói của nhau. Một thời kỳ mới của ngành 
thông tin bắt đầu. 

1877: Emil và Otto Fischer tổng hợp được thuốc nhuộm 
anthraxen (Anthrazenfarbstofe). 


Ludwig Boltzmann liên hệ được khái niệm entropi S 
với xác suất W: S k logW (entropi tỷ lệ với logarith 
xác suất). Cuối thế kỷ 19, Planck chính xác hơn khi 
đặt phương trình S = k logW, trong đó k là một hằng 
số, gọi là phương trình Boltzmann. Năm 1900 Planck 
đã sử dụng phương trình này để thấy rằng giả thuyết 
lượng tử của ông e = hv hoàn toàn phù hợp với phân 
bố nhiệt của trong thí nghiệm vật thể đen. Einstein 
năm 1905 cũng đã sử dụng phương trình Boltzmann 
để đi đến kết luận: Ánh sáng được cấu tạo bởi những 
hạt gọi là photon. Đó là những tiên để của thuyết 
lượng tử thế kỷ 20. 


1878: Máy ly tâm (Zentrifuge) cho chế biến sữa của Gustav 
đe Laval (Thuy điển). 


Các nhà khảo cổ Đức (CarÌ Humann, Alexander Conze) 


http://tieulun.hopto.org 


220 


NƯớCc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


bắt đầu cuộc khai quật qui mô đền thờ Pergamon ở Hy 
lạp, một công trình tạc tượng có lẽ quan trọng nhất 
của giai đoạn nghệ thuật phát triển cao cổ đại Hy lạp 
(High Hellenistic Art), được xây dựng khoảng 164- 
156 trước Công nguyên. Toàn bộ thành quả cuộc khai 
quật được đưa về lưu trữ, xây dựng lại và trưng bày 
tại Viện bảo tàng Pergamon tại Berlin. Ngoài ra còn 
những tác phẩm cổ đại Hy lạp thế kỷ thứ 4-2 trước 
công nguyên. Đây là những tác phẩm nghệ thuật tạo 
hình bằng đá cẩm thạch vĩ đại của nền văn minh Hy 
lạp. 1879: Albert Einstein ra đời; cũng là năm sinh của 
Max von Laue và Otto Hahn. Max Planck gọi năm này 
là vụ mùa lớn của ngành vật lý. 


Thomas Edison phát minh bóng đèn điện với dây tóc 
các bon. Edison giới thiệu bóng đèn và hệ thống chiếu 
sáng tại cuộc triển lãm kỹ thuật điện 1881 tại Paris. 
Khi ông đóng contact thì một nghìn bóng đèn đồng 
loạt cháy lên. Một sensation! Emil Rathenau sau đó 
mua bản quyền của Edison để sản xuất ở Đức. (1905 
bóng đèn điện có dây tóc wolfram) 


Pasteur tìm ra vắc xin chống dịch tả gà (chicken 


cholera). 


1879: Werner von Siemens trưng bày chiếc xe điện đầu tiên 


tại cuộc triễn lãm tại Berlin, có 3 toa nhỏ và chở được 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 221 


18 người. Năm 1881 xe điện đầu tiên theo mô hình 
này bắt đầu chạy trong thành phố Berlin. Và trong 
vòng 5 năm lần lượt tại các thành phố công nghiệp 
khác ở Đức, Mỹ và Anh. 


James Clerk Maxwell mất. 





Werner von Siemens Máy phát điện đầu tiên của Siemens 
(1816-1892) (1867) 





Xe điện của Siemens 


http://tieulun.hopto.org 


222 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





Thành phố Siemens tại Berlin 1930 


1880: Adolƒ von Baeyer: phân tích và tổng hợp được thuốc 
nhuộm chàm (Indigo). Siemens chế tạo thang máy 
điện đầu tiên thế giới tại Berlin. 

Nhà thờ Köln hoàn thành (đặt viên đá đầu tiên năm 1248). 
Kinh đào Panama bắt đầu được xây dựng (và hoàn 
thành 1914). 


1881: Điện thoại vùng đầu tiên tại Đức. Pasteur chế tạo 
được vắc xin ngừa bệnh dại. Tổng đài điện thoại đầu 
tiên tại Berlin cho các cuộc gọi xa. 


Pablo Picasso ra đời. 


1882: Robert Koch: vi trùng học; phát hiện vi khuẩn lao (vi 
khuẩn “cốc”). Bệnh lao là một trong những bệnh rất 
nguy hiểm thế kỷ 19, được gọi là “bệnh dịch trắng”. 
Việc phát hiện vi khuẩn Koch là một khúc quanh trong 
khoa học nhiễm trùng. “Một sự kiện khoa học vĩ đại 
nhất” Paul Ehrlich tuyên bố. Koch là người xây dựng 
ngành vi khuẩn học. 

http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 223 








Robert Koch (1843-1910) 


Edison xây dựng nhà máy điện (một chiều) đầu tiên 


tại New York, có thể cung cấp cho 2300 bóng đèn. 





Nhà máy điện của Edison tại New York, 1882 


http://tieulun.hopto.org 


224 


Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Nikola Tesla (sinh 1856 tại Kroatia, mất 1943 tại New 
York) 1882 khám phá điện xoay chiều (tại Budapest) 
và phát họa máy phát điện đổi chiều. Ngày 16/5/1888 
Tesla làm một bài thuyết trình về điện xoay chiều và 
máy biến thế. Tháng 7 ông bán hết toàn bộ các bằng 
sáng chế về điện xoay chiều (Drehstrom) cho George 
Westinghouse. Thực ra còn nhiều người cũng khám 
phá cùng lúc điện xoay chiều. 


1883: Robert Koch phát hiện vi khuẩn dịch tả và bệnh sốt 


thương hàn. 


Friedrich Löffler, một trong những học trò của Koch, 
phát hiện được vi khuẩn gây ra bạch hầu; phát hiện bệnh 
“lỡ mồm long móng” và phát triển sêrum phòng chống 
trong thú y. Bệnh này không do vi khuẩn (bacterie) mà 
đo virút. Ngành nghiên cứu virút bắt đầu. 


Turbine hơi nước của Carl de Laval. 





Rudoif Clausius Gustav Robert Kirchhoff 
(1822-1888) (1824-1887) 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 225 


1883: Emil Rathenau thành lập công ty “Deutsche Edison- 
Gesellschaft; sau này đổi tên lại thành “ Allgemeine 
Elektrizitats-Gesellschaft; viết tắt là AEG và bắt đầu 
khuếch trương mạnh lĩnh vực sản xuất đồ điện gia 
dụng, chế tạo đầu máy xe lửa, luyện nhôm.... Những 
sản phẩm đầu tiên được đưa ra thị trường vào năm 
1900 là máy pha cà phê, máy nấu nước, quạt máy hay 
máy sấy tóc, tất cả chạy bằng điện. 





Emil Rathenau Nhà máy sản xuất tuốc bin của AEG, Berlin, 1892 
1838-1915 


Rudolf Ulrich Krönlein (Thụy sỹ) tiến hành cuộc giải 
phẫu ruột thừa đầu tiên. 


Bảo hiểm xã hội được ban hành bằng luật tại Đức. Bắt 
đầu thời đại lập pháp xã hội (Sozialgesetzgebung) của 
Bismarck. 1884: Bảo hiểm tai nạn bắt buộc. 


Friedrich Nietzsche: Tác phẩm Zarathustra, phần I. 


http://tieulun.hopto.org 


226 


NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


John Maynard Keynes ra đời. 


Joseph Pulitzer mua lại tờ báo New York World đang 
giãy chết và biến nó thành tiếng nói ảnh hưởng hàng 
đầu ở Mỹ, phát triển thành một vương quốc báo chí. 
Ông làm một cuộc thập tự chinh chống lại những cái 
giả đối, đội lốt, mị dân. Nghề làm báo phải biết yêu sự 
thật, khoa học, chính xác và dấn thân, không còn chỉ 
là những nhà phóng sự chạy rong, mà phải đọc, tư duy 
và thông tin chính xác, toàn diện. Trước khi mất năm 
1911 ông cho xây dựng School oƒ Journalism ở Đại học 
New York và lập Quỹ Pulitzer (thành lập 1917) cho các 
ngành báo chí, âm nhạc, văn học. Ông sinh 1847 tại 
Makó (Hungari), bố là một thương gia Do thái và mẹ 
là người Đức- Áo. 

Robert Louis Stevenson xuất bản Treasure Isiand (Hòn 
đảo kho báu). 





Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 227 


1884: Ludwig Knorr (25 tuổi) phát minh Antipyrin (thuốc 
hạ nhiệt và giảm đau). 
Ottmar Mergenthaler phát minh máy sắp chữ trong 
ngành in (Setzmaschine). 


1884: Arthur Nicolaier phát hiện trực khuẩn gây ra bệnh 
phong đòn gánh (Tetanos). 


1885: Ernst v. Bergmann thực hiện được sự vô trùng (Asepsis). 


Reinhard Mannesmamn (29 tuổi) và các anh em xây dựng 
phát triển phương pháp cán ống thép không vết nối. 


Louis Pasteur chế tạo được thuốc chích ngừa bệnh đại. 


Coca Cola bắt đầu được sản xuất tại Mỹ do dược sĩ 
John S. Pemberton. 


William Jenney (kỹ sư Mỹ) xây “nhà chọc trời” 
(skyscraper) đầu tiên ở Chicago cao 10 tầng với khung 
thép chịu lực. Năm 1931 tòa nhà Empire State Building 
được hoàn tất với 102 tầng. 


1885/6: Karl Benz và Gottlieb Daimler ở Wilheln Maybach 
độc lập với nhau phát minh xe hơi chạy bằng xăng 4 
thì, mở đầu cho thời đại công nghiệp ôtô của thế kỷ 20. 
Năm 1895 chiếc xe buýt thế giới đầu tiên ra đời. 1896 
chiếc xe tải, 1897 chiếc taxi với taximeter. Maybach là 
một thiên tài thiết kế máy, “king of design” Ông là một 
đứa bé mồ côi cha lẫn mẹ lúc lên 10, lớn lên trong trại 


mồ côi ở Reutlingen, sau đó gặp Daimler. 


http://tieulun.hopto.org 


228 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Nghhickcbeog 











Nicolaus Otto Karl Benz 
(1832-1891) (1844-1929) 





Gottlieb Daimler Wilhelm Maybach 
(1834-1900) (1846-1929) 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 229 








Động cơ nỗ khí 4-thì của Otto_ 1876/77 (“chu kỳ Otto”) 


Xe hơi 3 bánh đầu tiên 
của Benz 





Xe hơi 4 bánh của 
Daimler & Maybach 





http://tieulun.hopto.org 


230 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 





1886: Friedrich Nietzsche (42 tuổi): Tác phẩm Bên kia cái 
Thiện và cái Ác. Tại Bayern, vua Ludwig II xây lâu đài 


Neuschwanstein. 


Tượng Nữ thần Tự do được khánh thành, một món 
quà của nhân dân Pháp nhân dịp kỷ niệm 100 năm 
cách mạng của Hoa Kỳ. 


Người Mỹ Charles M. Hall và Pháp Paul-Louis 
Toussaint Héroult đưa ra một phương pháp sản xuất 
nhôm rẻ (điện phân Aluminiumoxid trong cryolit 


nóng chảy để tách nhôm và ôxy). 


1886: Công ty Bosch ra đời. 





Robert Bosch Ersnt Christian Friedrich Schering 
(1861-1942) (1824-1889) 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 231 


1887: Michelson và Morley lập lại thí nghiệm của Michelson 
1881 nhưng vẫn không tìm thấy một chuyển động 
tương đối của chất Ether đối với quả đất. Ether là chất 
được các nhà khoa học tin hiện hữu trong vũ trụ làm 
đệm cho ánh sáng truyền, như không khí làm đệm cho 
âm thanh truyền. Phải đợi lý thuyết tương đối tổng 
quát của Einstein 1916 chứng minh rằng không cần 
đến thiết giả thuyết Ether. 


Đĩa hát và máy quay đĩa của Emile Berliner (kỹ sư 
người Đức sống tại Mỹ) có thể sản xuất hàng loạt 
(bằng cách áp dụng phương pháp của Edison lên đĩa 
kẽm, các rãnh của đĩa được vạch bằng một mũi kim 
ghi âm thành một lớp sáp lên đĩa kẽm, sau đó được 
nhúng vào một dung dịch acít có chứa chrom để được 
cố định hóa; âm thanh được ghi lại và phát ra chính 
xác hơn, một phương pháp được ứng dụng rộng rãi 
sau đó). Người ta bắt đầu có thể thưởng thức âm nhạc 
một cách tiện lợi và thú vị. 

Chính quyền Anh ban hành Merchandise Marks Acts, 
theo đó tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Đức đều phải 
được ghi “Made in Germany” trên đó, nhằm ngăn 


chặn hàng xuất khẩu Đức trên đà phát triển mạnh. 


1887/88: Heinrich Hertz (học trò xuất sắc của Helmholtz) tạo 
được sóng điện từ và chứng minh chúng có tất cả tính 


http://tieulun.hopto.org 


232 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


chất của ánh sáng như khúc xạ, phản chiếu, giao thoa, 
bức xạ, phân cực và truyền đi với vận tốc của ánh sáng, 
điều J.C. Maxwell 1865 đã tiên đoán từ những nghiên 
cứu về điện và từ của ông. Đồng thời ông cũng xây 
dựng trạm phát và nhận sóng điện từ. Lý thuyết sóng 
điện từ cắt nghĩa được nhiều hiện tượng không giải 
thích được trước đó, thí dụ hiện tượng (O.v. Guericke) 
ánh sáng truyền được trong môi trường chân không 
không cần vật chất làm chất đệm. Sóng ánh sáng là 
một phần của quang phổ điện từ. Năm 1889 ông tuyên 
bố tại Hội nghị các Nhà Nghiên cứu thiên nhiên và 
Bác sĩ Đức: “Ánh sáng là một hiện tượng điện, ánh sáng 
tự nó, tất cả ánh sáng, du ánh sáng của mặt trời, của 
nến hay của đom đóm. Lấy điện ra khỏi thế giới, ánh 
sáng cũng sẽ biến mất theo” '. Lý thuyết trường điện 
từ được nhìn nhận là cơ sở của Điện động lực học 
và Quang học sóng. Sóng điện từ mở ra con đường 
ứng dụng để truyền tin không dây, mặc dù Heinrich 
Hertz không bao giờ nghĩ đến. Năm 1901 Guglielmo 
Marconi (Ý), dùng những kết quả của Hertz, đã có thể 
truyền những tín hiệu đầu tiên qua Đại Tây Dương! 





1. “Das Licht ist eine elektrische Erscheinung, đas Licht an sich, alles 
Licht, das Licht der Sonne, das Licht einer Kerze, das Licht eines 
Glủhwurms. Nehmt aus der Welt die Elektrizitat, und das Licht 
verschwindet...” Heinrich Hertz 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 233 


Thời đại của truyền tin không dây bắt đầu. (Marconi 
cùng lĩnh giải Nobel với Ferdinand Braun 1901 cho 
những đóng góp lớn về ngành truyền tin không dây). 
Heinrich Hertz chết đi một cách đau đớn ở tuổi 37, 
vì một bệnh không đáng mà chỉ cần có thuốc kháng 
sinh thì đã có thể tránh khỏi. Hermann Hemholtz bảo 
rằng Heinrich Hertz là “nạn nhân của sự ganh tị của 
các thần linh”. Tên ông, Hertz, được đặt cho tần số của 
sóng để tỏ lòng biết ơn ông. 

1888: Wilheln Hallwachs (19 tuổi) chứng minh hiệu ứng 
quang điện, hiệu ứng Hallwachs, được Heinrich Hertz 
gợi ý, về sự phóng điện từ bể mặt tấm kim loại tích 
điện âm khi có tia tử ngoại chiếu vào; nếu tấm kim loại 
tích điện dương thì không có sư phóng điện. (Được P 
Lenard nghiên cứu tiếp). 

Viện Pasteur ra đời tại Paris dưới sự tài trợ từ nhiều 
nguồn quốc tế. Ba năm sau, 1891, viện Pasteur Sài gòn 
được thành lập. 


Vincent van Gogh bắt đầu vẽ những tác phẩm chính 
của ông trong đó có “Bông hướng dương” 

Máy ảnh Kodak ra đời. 

Lốp xe không khí của John Dunlop cho xe đạp ra đời. 
Bằng một quy ước quốc tế kinh đào Suez dài 160km 
được bảo đảm cho tự do thông thương tàu bè quốc tế. 


http://tieulun.hopto.org 


234 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1889: Gottlieb Daimler thành lập Công ty Máy nổ Daimler 
(Daimler Motoren Gesellschaft). 


Triển lãm Paris với tháp Eifel cao 300m do Gustave 
Eiffel vừa xây xong. Tháp Eiffel trở thành biểu tượng 
của Paris. 

Herman Hollerth phát minh máy đóng lỗ 
(Lochkartemaschine), có thể ứng dụng để kiểm tra dân 
số rất nhanh. Hollerith là nhà thống kê Mỹ, sáng lập 
Tabulating Machine Corporation (trở thành IBM sau này). 
Charlie Chaplin ra đời. 


Hiến pháp Nhật được ban hành. 





Heinrich Rudolf Hertz Karl Ferdinand Braun 
(1857-1894) (1850-1918) 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 235 


1890: Robert Koch chế tạo được Tuberkulin (một prôtein 
chiết xuất từ nuôi cấy vi trùng lao, dùng để thử nghiệm 
xem một người đã mắc bệnh lao hay đã tiếp xúc với 
bệnh lao hay chưa); 


Emil Behring trong sự hợp tác với Shibasaburo Kitasato 
và Erich Wernicke, phát hiện kháng độc tố cho bệnh 
phong đòn gánh và bệnh bạch hầu. Giải Nobel năm 1901. 
Đảng Lao động dân chủ xã hội Đức năm 1875 trên 
cương lĩnh Gothar đổi thành Đảng Lao động chủ 
nghĩa xã hội Đức (SAPD), nay đổi tên thành Đảng dân 
chủ xã hội Đức (SPD). 

Quốc hội đầu tiên Nhật họp. Hiến pháp đầu tiên của 
Nhật Bản ra đời. 


Vincent van Gogh mất ở tuổi 37.. 


Nguyễn Tất Thành ra đời. 


Max Liebermann 
(1847-1935) 
Kuhhirtin 1890/92 
(Người phụ nử trông bò) 





http://tieulun.hopto.org 


236 


Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1891: Offo Lilienthal bay trên chiếc diều lượn của mình ở 


độ cao 250m, chứng minh con người có thể bay được. 
Ông tự bay hơn hai ngàn chuyến bay, cuối cùng bị 
rơi và tử nạn năm 1896. Ông thực hiện giấc mơ bay 
của con người được diễn tả qua hai bố con Daedalus 
và Icarus trong thần thoại Hy lạp. Lúc 13 tuổi ông đã 
từng chạy từ trên đồi xuống với đôi cánh trên hai tay, 
nhưng đĩ nhiên không bay được. Chiếc diều lượn của 
ông ngày nay được gọi là “hang-glider”. Phi công điều 
khiển diều bằng thân người và hai chân. 

Hơn 100 năm trước, năm 1873 hai anh em người Pháp 
Joseph-Michel và Jacques-tienne Montgolfer tạo 
một khinh khí cầu lớn bằng giấy bay trên Paris với khí 
được đun nóng bằng một ngọn lửa nhỏ. 


1903 hai anh em Orville và Wilbur Wright người Mỹ, 
cũng giống như hai anh em Montgolfer, chế tạo một 
chiếc máy bay, Flyer 1, bằng động cơ xe hơi đã bay được 
một khoảng cách 36.5 mét ở độ cao 3m và với một thời 
gian 12 giây tại Bang North Carolina. 1905 hai ông đã 
có thể bay đến 38 cây số với thời gian 30 phút. 

Đường truyền tải điện được xây dựng từ Lauffen/ 
Neckar đến Frankfurt/Main dài 179km, công suất 
200-225 Kilowatt với một điện thế 30.000 Volt. 


Aueust Oetker mua lại một nhà thuốc tây tại thành 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 237 


phố Bielefeld để thực hiện giấc mơ của ông là sản xuất 
bột nổi làm bánh cho các bà nội trợ, để rồi biến nó 
thành một tập đoàn thực phẩm chế biến có một không 
hai của Đức. Năm 1906 ông đã bán ra hiệu bột nổi 
“Backin” do ông pha chế thích hợp cho các bà nội trợ 
với số lượng 50 triệu gói! Một sensation! Bột nổi đã 


làm nên “lịch sử”! 





Otto Lilienthal Diều lượn của Lilienthal 
( 1848-1896) 


1892: Carl Ludwig Schleich (33 tuổi) phát minh được gây mê 
cục bộ (Lokalanäthesie). 


Tại Hamburg bệnh dịch hạch (cuối cùng của Châu 
Âu) hoành hành và giết chết một nửa trong số 17.000 
người bị nhiễm bệnh. [Trước khi Yersin phát hiện vi 


khuẩn này năm 1894 và tìm được sêrum điều trị]. 


http://tieulun.hopto.org 


238 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Ernst Vogel thành công phương pháp in 3 màu. 


Werner von Siermens mất. Hồi ký Lebenserinnerungen 
của ông được xuất bản . 


Karl May xuất bản các truyện phiêu lưu 
(Reiseerzählungen) về miền Tây nước Mỹ. 


1893/97: Rudolƒ Diesel (33 tuổi) xây dựng máy nổ Diesel của 
ông chạy bằng dầu nặng, sử dụng ít chất đốt và cho 
ra nhiều năng lượng hơn. Ông ta cho ép chất đốt và 
không khí mạnh hơn một máy nổ xăng và làm cho hỗn 
hợp nóng đến độ có thể cháy mà không cần lửa. Năm 
1897 ông chế tạo một máy nổ, với một piston duy nhất 
nhưng có sức mạnh bằng 25 PS. Ông là một học trò 
của Carl Linde. 


Phát minh này gây một tiếng vang lớn vào cuối thế kỷ 
19. Xuất phát từ ý muốn đượm màu xã hội và có tính 
cách mạng, là giúp cho những người thợ thủ công 
nhỏ bé có một phương tiện chống lại cơn thủy triểu 
của các công ty lớn đang dâng lên, nhưng theo ý ông 
lại không kinh tế lớn và độ hao hụt năng lượng cao. 
Ông áp dụng các định luật của nhiệt động học để 
làm ra máy nổ mới. Điều “trớ trêu” là lập tức, không 
phải những người thợ thủ công, mà là các công ty tư 
bản lớn ứng dụng ngay sáng kiến của ông cho máy 
tàu thủy, nhà máy điện, máy bơm và máy khoan dầu. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 239 


Từ khắp thế giới tiền bản quyền phát minh chảy về 
ông làm ông trở thành giàu có. Các tàu thủy chuyển 
sang máy Diesel, nhất là các tàu ngầm, đầu thế kỷ 20. 
Ông chết chìm trên biển một cách khó hiểu trong 
một chuyến đi tàu sang Anh năm 1913, chưa thực sự 


chứng kiến trọn vẹn sức mạnh vinh quang của máy 


ông trên toàn thế giới. 





Rudolf Diesel Máy nỗ Diesel 
(1858-1913) 

1893: Emil von Behring (39 tuổi) chế được sêrum chống 
lại bệnh bạch hầu. Behring là trợ lý của Koch; bắt 
đầu công việc nghiên cứu phương pháp chống lại 
bệnh bạch hầu từ 1889 bằng một số thí nghiệm dẫn 
tới phát hiện rằng loài chuột chẳng bao giờ bị bệnh 
than (Milzbrand, anthrax), và sêrum của chúng có thể 


http://tieulun.hopto.org 


240 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


giết chết vi khuẩn bệnh than. Thí nghiệm dẫn đến 
một phát hiện quyết định: sêrum của một con vật 
được lành bệnh có khả năng trị được bệnh của những 
con khác. Ông tìm trích kháng thể trị bệnh ở loài bọ 
(Meerschweinchen) và sau đó là ngựa. 


Quán Café des Westens (Cà phê của Phương Tây) 
được khai trương tại số 18/19 Kufũrstendamm. Ngay 
từ đầu đó là điểm gặp gỡ của nghệ sĩ và trí thức, trong 
đó có Max Reinhardt, Richard Strauss, Alfred Kerr, 
Maximilian Harden, Christian Morgenstern, Frank 
Wedekind, Carl Sternheim, Emil Orlik. Trong những 
năm trước thế chiến thứ nhất Café des Westens cũng 
là trung tâm điểm của trường phái ấn tượng văn học 
(Hterarischer Expressionismus): Else Lasker-Schiler, 
Herwarth Walden, René Schickele, Roda Roda, Erich 
Mũhsam, Paul Scheerbarth. Năm 1932 trở thành 
chi nhánh của Café Kranzler, một quán cà phê nổi 
tiếng khác tồn tại từ 1825 tại Unter den Linden/góc 
Friedrich. (Ngày nay nằm trong danh sách di sản văn 
hóa cần được bảo vệ của Berlin.) 


1894: Cuộc đua xe hơi đầu tiên của Pháp được tổ chức giữa 
Paris và Rouen dài 124km với hơn 100 xe tham dự. 
Những chiếc xe về đích đầu tiên, của Peugeot hay 
Panhard-Levassor, đều có một đặc tính là máy của xe 
đều mang nhãn hiệu: Motor System Daimler. Máy xe 
của Daimler & Maybach bỗng chốc nổi tiếng thế giới. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 241 


Hai anh em Louis và Auguste Lumière phát minh máy 
chiếu phim, chiếu lần đầu tiên vào ngày 28.12.1895 tại 
Paris 12 phim ngắn. Một sensation! 


Rudyard Kipling (27): The Jungle Book (Chú bé rừng 
xanh), 1895 The Second ]ungle Book. Tác giả là một 
người Anh sinh ra và sống với bố mẹ tại Bombay 6 
năm, nói thạo tiếng Hindustani, chịu ảnh hưởng bởi 
những chuyện sói nuôi trẻ em ở Ấn độ, một ít bởi 
chuyện ngụ ngôn Phật, và những chuyện phiêu lưu 
khác của các tác giả phương Tây. Ông còn có nhiều 
tác phẩm văn học nổi tiếng khác, được giải Nobel văn 
học 1907. 


Khí Argon được Lord Rayleigh và Sir William Ramsay 
khám phá. 


Hermann Helmholtz mất. 


Alexander Yersin tìm ra vi khuẩn gây bệnh dịch hạch 
tại Hồng Kông (sau khi đã đến Việt nam 1890 và Nha 
Trang 1891). Kitasato Shibasaburõ, học trò của Robert 
Koch, đi đến cùng khám phá hầu như một lúc. 


Tòa nhà Quốc hội Đức (Reichstagsgebäaude) ở Berlin 
được hoàn tất (xây dựng từ 1884 bởi Paul Wallot). Đó là 
biểu tượng tráng lệ của Berlin của thời đại vua Wilhelm 
II. Tòa nhà này bị phá huỷ nặng nề trong thế chiến thứ 
H, được tái tạo sau đó. Xin được tiếp: từ 1994-99 nó 


http://tieulun.hopto.org 


242 


NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


được chỉnh trang lại mới bởi kiến trúc sư người Anh 
Sir Norman Foster với vòm cầu (Kuppel) mới bằng thủy 
tỉnh trong suốt, người dân có thể lên đó tham quan, nó 
thể hiện sự minh bạch của chính trị trước nhân dân, 
điều các nhà chính trị Đức mong muốn. Tòa nhà quốc 
hội mới còn là một “tòa nhà môi trường và thông minh” 
kiểu mẫu. Hội trường quốc hội nằm ngay dưới vòm 
cầu được chiếu sáng và làm thông thoáng một cách tự 
nhiên, nhờ một hệ thống 360 tấm gương phản chiếu 
đưa ánh sáng xuống phòng họp, các gương được điều 
khiển bằng computer để khỏi làm chóa mắt, và bằng 
hiệu ứng nhiệt vòm cầu cũng là một hành lang thoát khí 
làm cho phòng họp được thông thoáng. 





Tòa nhà Quốc hội Đức 1999 khi chỉnh trang xong 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 243 


Tòa nhà mới còn có một nhà máy điện sử dụng dầu 
thực vật để cung cấp điện, sưởi và làm mát cho tòa nhà, 
có thể giảm lượng khí thải CO2 hàng năm từ 7000 tấn 
xuống còn 450 tấn. Nhiệt lượng thừa của mùa hè được 
cất ở độ sâu 300-400m trong lòng đất để tái sử dụng 
mùa đông. Ngược lại, cái lạnh của mùa đông cũng được 
cất giữ để sử dụng cho mùa hè làm mát tòa nhà. 


1894/95: Chiến tranh Trung - Nhật. Chiến thắng dễ dàng 
của Nhật gây ngạc nhiên cho các cường quốc phương 
Tây về sự trưởng thành nhanh chóng của Nhật, của 
việc áp dụng nhanh chóng các phương pháp chiến 
tranh hiện đại của phương Tây, của công cuộc xây 
dựng và hiện đại hóa đất nước. Nhật thực sự đã trở 
thành một cường quốc ở phương Đông. Mười một 


năm sau Nhật tiếp tục chiến thắng Nga. 


Hội nghị hòa 
bình Mã quan 
giữa Nhật Bản 
và Trung Hoa 

1895 





http://tieulun.hopto.org 


244 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1895: Afred Nobel thành lập Quỹ cho Giải thưởng Nobel, 
bắt đầu được phát hằng năm từ 1901 trở đi. Xin được 
dừng tại đây một chút. Những nhà khoa học Đức được 
lĩnh giải Nobel đầu tiên trong thời gian 5 năm đầu tiên 
(1901 - 1905) là 
Emil von Behring (1901, Y khoa) cho nghiên cứu về 
phương pháp trị liệu bằng sêrum, đặc biệt về ứng dụng 
của nó chống lại bệnh bạch hầu (Diphtherie), mở ra 
một con đường mới trị liệu chống bệnh tật nói chung 
cho y khoa. 

Wilhelm Conrad Rõntgen (1901, Vật lý) cho phát hiện 
tia quang tuyến X. 
Emil Fischer (1902, Hóa) cho các công trình tổng hợp 


trong lĩnh vực đường và Purine. 


Robert Koch (1905, Y) cho những nghiên cứu và phát 
hiện trong lĩnh vực bệnh lao. 

Philipp Lenard (1905, Vật lý) cho các công trình về tia 
catốt, một hiện tượng vật lý huyền bí thế kỷ 19, dẫn 
tới việc phát hiện hạt cơ bản Electron của W.Wien và 
J.J. Thompson 1897. 


Adolf von Baeyer (1905, Hóa) cho các nghiên cứu về 
các chất màu và hỗn hợp thuộc họ thơm hydro hóa. 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 245 








Robert Koch Emil Behring WilhelmConrad Rontgen 
(1843-1910) (1854-1917) (1845-1923) 





Emil Fischer Adolf von Baeyer Philipp Lenard 
(1852-1919) (1835-1917) (1862-1947) 


Theodor Mommsen nhận được giải Nobel Văn chương 
năm 1902, ông là một học giả lớn của Đức về Lịch sử 
La mã (Römische Geschichte) và Luật La mã. Trong 
bài tới chúng tôi sẽ trình bày thêm về các nhà khoa 
học Đức được giải Nobel trong thế kỷ 20. 


http://tieulun.hopto.org 


246 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1895: Sigmund Freud cùng với Josef Breuer thành lập môn 
“Phân tâm học” (Psychoanalyse) bằng công trình 
Những nghiên cứu về Hysferie (bệnh rối loạn tỉnh thần 
có những đặc trưng như bất ổn cảm xúc, đè nén, phân 
ly, dễ bị kích động về cảm xúc). 

Khí Helium được tìm ra bởi Sir William Ramsay và 
Per Teodor Cleve. 


1895/96: Whilheửn Conrad Röntgen: phát hiện tia quang 
tuyến X (sở di ông gọi là x bởi vì x thường được dùng 
để gọi các ẩn số trong đại số học; lúc mới được phát 
hiện nó quả là một “ẩn số” lớn gây sửng sốt cho thế 
giới); ở Đức được gọi là tia Röntgen. Là người lĩnh 
giải Nobel đầu tiên về vật lý 1901. Tia Röntgen cũng là 
sóng điện từ có tầng số rất ngắn (Max von Laue, Walter 
Friedrich và Paul Knipping, 1912). Max von Laue phát 
hiện cấu trúc lưới (Gitterstruktur) của tinh thể, một 
phương pháp mới nghiên cứu cấu trúc nguyên tử. 


Hendrik Antoon Lorentz của Đại học Leiden, Hà Lan, 
xây dựng lý thuyết electron (theory of electrons) mà 
một trong những ứng dụng là có thể cắt nghĩa được 
hiện tượng quay của mặt phẳng phân cực của ánh sáng 
đưới tác dụng của từ trường; ông tiên đoán “hiệu ứng 
Zeemann” được P. Zeemann chứng minh một năm 
sau. 1899 ông đưa ra “phép biến đổi Lorentz” (Lorentz 
transformation) vào điện động lực học, một công cụ 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 247 


toán học có tính cách “tình thể” và vì tiện lợi, nhưng 
đã biến thành cốt lõi trong lý thuyết tương đối đặc biệt 
của Albert Einstein sau này. Ông được giải thưởng 
Nobel vật lý năm 1902 cùng với P. Zeemann. 


Ảnh chụp xương bản tay 
bằng quang tuyến X 





1896: Henri A. Becquerel khám phá tính phóng xạ của Uran, 
mở ra lĩnh vực nghiên cứu mới: ngành vật lý hạt nhân. 
Tên ông, Becquerel, được đặt cho đơn vị phóng xạ. 


Christiaan Eijkman phát hiện chất chống lại bệnh 
Beriberi từ vỏ ngoài của gạo (bệnh rối loạn dinh dưỡng 
do thiếu vitamine B ở cộng đồng ăn gạo trắng, có thể dẫn 
đến phù nề hoặc gầy mòn). Chất này sau này được gọi 
và vitamine B. Khởi điểm của việc nghiên cứu vitamine. 
Pieter Zeemann chứng minh “hiệu ứng Zeemann, 
các vạch quang phổ bị tách ra dưới tác dụng của từ 
trường (hiệu ứng từ quang học, magnetooptical effect, 
được khám phá ở natrium, cadmium và zinc). Hiệu 


http://tieulun.hopto.org 


248 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


ứng Zeemann sau này được sử dụng để nghiên cứu 
cấu trúc mịn của nguyên tử. Giải Nobel vật lý cùng với 
H.A. Lorentz 1902. 


“Định luật chuyển dịch” của Wien (Wilhelm K. Wien, 
theo đó cường độ cực đại của phát xạ từ một vật thể 
đen được chuyển dịch về phía các bước sóng ngắn hơn 
khi nhiệt độ tăng). Giải Nobel 1911. 


Thế vận hội Olympic đầu tiên trong thời cận đại được 
tổ chức tại Athen do sáng kiến của nam tước người 
Pháp Pierre de Coubertin. 


Nhà máy điện đầu tiên của Westinghouse (Mỹ) do Tesla 
thiết kế tại thác Niagara được đưa vào hoạt động. (Đầu 
thế kỷ 21 Westinghouse thuộc về tập đoàn Siemen$). 
Máy đo huyết áp được phát minh bởi bác sĩ nhi người 
Ý Scipione Riva-Rocci. 


Xe điện ngầm đầu tiên Châu Âu của Siemens tại Budapest. 


Xe điện ngầm (U-Bahn) Berlin được khai trương 1902 
với đoạn cầu Warschau và công trường Ernst-Reuter. 
Năm 2002 xe điện ngầm Berlin kỷ niệm 100 năm. 
Berlin được xem như một trong những thành phố có 
mạng lưới U-Bahn dày đặc nhất, với 3 phần tư đoạn 
đường nằm dưới đất, 1 phần tư trên mặt đất, 170 nhà 
ga. Ngày nay xe điện ngầm Berlin mỗi ngày chạy đưa 
khách 400.000km, khoảng 9 vòng trái đất, một năm 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện 249 


123 triệu km, khoảng 3000 lần vòng trái đất. Xe chạy 
rất đúng giờ (như người Đức). 





Nhà ga xe điện ngằm công trường Hermann 


1897: Eduard Buchner tìm ra Enzyme. 1896 phát hiện zymase 
từ men là chất làm nên quá trình lên men. 


1897: Wilhelm K. Wien và Joseph John Thomson (Anh) bằng 
những thí nghiệm quyết định của mình có thể chứng 
minh được sự hiện hữu của electron tự do, mang điện 
âm, có thể được tách ra khỏi phần còn lại của nguyên 
tử (mang điện dương). Danh từ “electron” được đặt 
bởi Johstone Stoney 1890. Người ta bắt đầu đo điện 
tích đặc trưng của electron (đặc biệt các công trình 
của Thomson, Wien và Lenard; mãi đến 1910 Millikan 


mới đạt được kết quả chính xác). Sự giải thích của 


http://tieulun.hopto.org 


250 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Lorentz về hiệu ứng Zeeman cũng dẫn đến kết quả 
tương tự: sự hiện hữu của electron có điện tích âm. 
Sau 40 mươi năm kể từ sự phát hiện tia catốt đầu tiên 
của Plũcker cuộc tìm kiếm electron mới kết thúc. Sự 
xác tính về electron chính là cơ sở cho sự phát triển 
của ngành vật lý về vật chất trong thế kỷ sau. 


Bệnh sốt rét được nhà vi khuẩn học người Anh Ronald 
Ross phát hiện có thể được truyền qua muỗi, sau đó 
được ba bác sĩ Ý chứng minh được truyền qua muỗi 
Alnopheles. 


Guglielmo Marconi (Ý) xây dựng điện tín bằng sóng 
điện từ. 

Felix Hofmtann tổng hợp được acetylsalicylic acid mà 
tên thương mại của nó là Aspirin (Công ty Bayer) 
như một loại thuốc giảm đau. Năm 1899 Bayer đã 
cung cấp cho các bác sĩ loại thuốc này và chẳng bao 
lâu nó trở thành viên thuốc số 1 của thế giới. Nhưng 
ông bị từ chối tiền bản quyền từ Aspirin, vì theo Cơ 
quan bản quyền của Đức, acetylsalicylic acid đã được 
một số người khám phá trước đó, thí dụ như Charles 
Gerhardt (Pháp) 1853 dưới dạng chưa tinh khiết, hoặc 
Hermann Kolbe (Đức) 1873. Nhưng tên tuổi của Felix 
Hoffmann đã gắn liền đến viên thuốc giảm đau màu 
nhiệm Aspirin cho cả thế giới. Năm 1969 Aspirin được 
mang theo trên phi thuyển Apollo lên mặt trăng. Năm 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 251 


1948 một bác sĩ ở California, Dr. Lawrence Craven, 
nhận thấy rằng trong 400 bệnh nhân ông cho uống 
Aspirin thường, không ai bị tai biến về tim. Ngày nay, 
sau hơn một trăm năm khám phá, hơn 40.000 tấn 
aspirin được sản xuất mỗi năm. 

1898: Marie và Pierre Curie phát hiện Polonium và Radium 
có mang tính chất phóng xạ, đặc biệt rất mạnh ở 
Radium. Pierre Curie nhận thấy một gram nguyên tử 
Radium tỏa ra một nhiệt lượng 22.5 Kilocalori/giờ, 
tương đương với nhiệt lượng của một gram hydro khi 
cháy. Lần đầu tiên ông đã đo được “năng lượng nguyên 
tử” Một trong những ứng dụng là phương pháp xạ trị 
trong y học. Nhưng chưa ai ngờ đến hậu quả lớn lao 
của nó cho nhân loại cho đến năm 1905 khi Albert 
Einstein trong Lý thuyết tương đối đặc biệt (Spezielle 
Relativitätstheorie) rút ra kết luận, trọng lượng chính 
là thước đo cho năng lượng chứa trong một vật, chính 
xác hơn, năng lượng của một vật bằng trọng lượng 
nhân với bình phương vận tốc ánh sáng (E=mc?). 
Một năng lượng khủng khiếp của bom nguyên tử sau 
này. Năm 1903 Pierre và Marie Curie được giải Nobel 
(cùng với Henri Becquerel). 


Iwan Pawlow, bác sĩ thần kinh Nga, nghiên cứu phản 
xạ có điều kiện, phản xạ Pawlow. 


Bertold Brecht ra đời. 


http://tieulun.hopto.org 


252 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Luật Hạm đội Đức thứ nhất được thông qua, 2 năm 
sau là Luật Hạm đội thứ hai, nhằm xây dựng mới để 
tăng cường đáng kể hạm đội Đức. Nước Đức muốn trở 
thành một cường quốc trên biển không thua kém các 
cường quốc khác, đặc biệt là Anh. Cuộc chạy đua vũ 
trang trên biển của các cường quốc Châu Âu bát đầu. 
1898-1914 là giai đoạn chạy đua ấn tượng nhất trong 
lịch sử hải quân của các cường quốc công nghiệp mà 
kết cục của nó là cuộc thế chiến lần thứ nhất. 


1899: David Hilbert: công bố Những cơ sở của hình học (Die 
Grunidlagen đer Geometrie) nhân lễ dựng tượng Gauf- 
Weber. Tác phẩm này đã mang lại cho ông tiếng tăm 
thế giới ở tuổi 37. 

1900: Mathematische Probleme (Những vấn đề toán 
học) là tham luận nổi tiếng nhất trong lịch sử toán học 
được Hilbert trình bày tại Hội nghị toán học quốc tế 
lần thứ II tại Paris. Hermann Weyl trong một bài thuyết 
trình năm 1943 đã đánh giá: “Bài thuyết trình Paris của 
ông về Những vấn đề toán học bao quát được tất cả lĩnh 
vực của khoa học chúng ta. Trong nỗ lực soi sáng những 
gì tương lai chờ chúng ta ông đã đặt vấn đề và thảo luận 
32 vấn để toán học chưa có lời giải, những vấn để mà 
khi chúng ta nhìn lại có thể khẳng định đã đóng một 
vai trò quan trọng trong gần 40 năm tiếp theo” Ở tuổi 
chưa đầy 40 nhưng ông đã chứng tỏ có cái nhìn toàn 
điện về tòa nhà toán học của thời bấy giờ. Những vấn 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 253 


để toán học là kim chỉ nam cho sự nghiên cứu và phát 
triển toán học thế kỷ 20. Hilbert và những tài năng khác 
xung quanh ông đã tạo một trung tâm toán học-khoa 
học có một không hai tại Göttingen mà những ai làm 
toán đều phải hướng nhìn về đó. Ông cho khắc lên mộ 
ông khẩu hiệu Chúng ta phải biết, chúng ta sẽ biết (“Wir 
mủssen wissen, wir werden wissen”), niềm tin của chủ 


nghĩa khoa học (scientism). 


Philipp Lenard chứng minh ở hiệu ứng quang điện 
rằng vận tốc cũng như năng lượng của các electron 
phóng ra không tùy thuộc vào cường độ, chỉ phụ thuộc 
vào tần số của ánh sáng chiếu vào đó, một hiện tượng 
khó hiểu theo vật lý cổ điển (sẽ được Einstein 1905 giải 
thích bằng lý thuyết lượng tử của Planck) 





Max Planck David Hilbert 
(1858 -1947) (1862-1943) 


http://tieulun.hopto.org 


254 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


1899: Karl Ferdinand Braun chế tạo Ống Braun (ống tia 
electron) từ ống tia catốt, phần quan trọng của dao 
động ký (oscillograph) và là dạng đầu tiên của ống 
hình của vô tuyến truyền hình (Fernsehbildröhre), có 
ý nghĩa lớn cho ngành điện tử; ông cũng hoàn chỉnh 
kỹ thuật điện tín không dây và xây dựng ngành “vật lý 
cao tần” (Hochfrequenzphysik) tại Strassburg.. Ông là 
một trong những người đầu tiên phát sóng điện theo 
hướng nhất định. Năm 1909 ông cùng với Guglielmo 
Marconi lĩnh giải Nobel cho những đóng góp của 
ngành điện tín không dây. 


Ersnest Rutherford, nhà vật lý người Anh, phát hiện 
các tia Alpha và Beta của các nguyên tử phóng xạ. 


Ernst Haeckel: Những điểu huyền bí của thế giới (Die 
Weltratsel), một bestseller. Cùng với các tác phẩm 
Lịch sử hình thành tự nhiên (của thế giới, Natirliche 
Schöpfungsgeschichte 1868), Nguồn gốc loài người 
(Anthopogonie, 1874) ông là người đại diện kiên 
quyết và sáng tạo của thuyết tiến hóa của Darwin. 
Ông còn nêu lên giả thuyết có một “loài vượn trung 
gian, tên Pethicanthropus, giữa loài khỉ và loài người 
tiến hóa thành người. Những tác phẩm của ông như 
“một quả bom ném vào thùng thuốc súng” Ông bị chế 
giễu là “giáo sư khỉ; cho đến năm 1891/93 khi Eugène 
Dubois một bác sĩ Hà lan tìm thấy vết tích của “Người 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 255 


Java” có một cấu trúc giống người và khi như Haeckel 
đã tiên đoán. Ảnh hưởng của Haeckel là rất lớn lao, 
đặc biệt trong giới thầy cô trường đại chúng, giới công 
nhân và kế đến trong những người dân chủ xã hội. 
Nhật trở thành nước xuất khẩu lụa thô lớn nhất thế 
giới, nhờ không ngừng cải tiến kỹ thuật và kiểm tra 
chất lượng nghiêm ngặt để đáp ứng tiêu chuẩn chất 
lượng thế giới. 

1900: Max Planck (42 tuổi) xây dựng Lý thuyết lượng tử 
(Quantentheorie) qua phát hiện lượng tử cơ bản (ký 
hiệu: h) trong nguyên tử. Bức xạ phát ra của nguyện tử 
không phải liên tục mà theo các bậc năng lượng e = h.v 
(e là năng lượng, h là hằng số Planck, v là tần số). Thiên 
nhiên diễn biến không liên tục mà theo các bước nhảy 
rời rạc. Đó là một (trong những) cuộc cách mạng trong 
vật lý trong thế kỷ tới, gây đảo lộn hình ảnh thế giới của 
con người. Quan niệm của vật lý cổ điển “Natura non 
facit saltus” (Thiên nhiên không làm bước nhảy) bị đảo 
lộn. Newton, Leibniz và Kant cũng nghĩ như thế. Mọi 
người đều đã xem đó là “đương nhiên”. 


Phát hiện tia Gamma bởi Paul Villard. 


Maybach thiết kế chiếc Mercedes đầu tiên , có công 
suất 35 PS. Chiếc xe này đã chạy đến 86km/h và bỏ xa 


các chiếc xe khác trong cuộc đua xe ở Nizza, vượt quá 


http://tieulun.hopto.org 


256 


Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


sự mong đợi của người chủ nó là Emil Jellinek đã lấy 
tên con gái L1 tuổi của mình là Mercedes để đặt tên xe. 
Doanh số của Công ty máy xe Daimler qua một đêm 
tăng lên gấp 3 lần. Sự xuất hiện lần đầu tiên của chiếc 
Mercedes là một sự kiện lịch sử, một sensation! Nó từ 
giã hình thể của chiếc xe ngựa và có tay lái tròn chứ 
không phải bằng “gậy lái” như trước đây. Nó chính là 
hiện thân của chiếc xe hơi hiện đại thời nay. Năm 1903 
chiếc “ Mercedes -Simplex” 40PS mới lại chiến thắng 
vẻ vang hơn trong cuộc đua Gordon-Benett. Một Công 
ty xe cạnh tranh của Pháp lúc đó đã phải buông ra lời 
bình luận: Chúng ta đã bước vào thời đại Mercedes. Mô 
hình Mercedes được các công ty Châu Âu và Mỹ sau 
đó bắt chước. Năm 1926 hai công ty Daimler và Benz 
hợp nhất nhau. 


Luật dân sự Đức (Bủrgerliches Gesetzbuch, BGB) có 
hiệu lực. 

Tôn Dật Tiên thành lập Đảng Cách mạng Trung quốc. 
Ellen Key, nhà nữ giáo dục Thụy Điển ra mắt tác phẩm 
Thế kỷ của Trẻ em (Das Jahrhundert des Kindes), một 
tác phẩm quan trọng về “giáo dục nhân cách” cho thế 
kỷ 20. “Thời gian gọi các Nhân cách' (Persönlickeiten), 
nhưng nó sẽ gọi hoài công, cho đến khi chúng ta để trẻ 
em học và sống như những nhân cách; cho phép chúng 


http://tieulun.hopto.org 


Biên niên sử sự kiện — 257 


có ý muốn của riêng mình, nghĩ những suy nghĩ của 
chính mình, tiêu hóa những kiến thức của mình, có 
sự phê phán của chính mình; cho đến khi nói tóm lại 
chúng ta ngưng làm chết các chất liệu của Nhân cách 
trong trường mà chúng ta sau đó hoài công hy vọng 


»Ị 


SấP trong đời. 





. 


Chiếc Mercedes 35 PS đầu tiên 1900 do Maybach thiết kế 


“Die Zeit ruÑt nach 'Persönlichkeiten; aber sie wird vergebens rufen, 
bis wir die Kinder als Persönlichkeiten leben und lernen lassen; ihnen 
øestatten, cinen eigenen Willen zu haben, ihre eigenen Gedanken 
zu denken, sich eingene Urteile zu bilden; bis wir mit einem Wort 
aufhören, in den Schulen die Rohstoffe der Persönlichkeiten zu 
ersticken, denen wir dann vergebens im Leben zu begegnen hoffen” 
Ellen Key 


http://tieulun.hopto.org 


258  NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 








Mercedes-Simplex 40 PS, 1903 


Tướng Ferdinand Graƒ von Zeppelin chế tạo phi thuyền 
Zeppelin với khung xương cứng và sử dụng động cơ 
chế tạo bởi Wilhelm Maybach có thể vận chuyển 
người. Phi thuyền này đã bay vòng quanh trái đất năm 
1928 và có đáp xuống Tokyo-Kasumigaura, Nhật Bản. 





dt 





Ferdinand Graf von Zeppelin Phi thuyền Zeppelin sử dụng động cơ do 
1838-1917 Maybach thiết kế 


http://tieulun.hopto.org 


1. 


Biên niên sử sự kiện — 259 


Năm 1997, cũng tại Friedrichshafen/Bodensee phi 
thuyền Zeppelin được chế tạo lại, với kỹ thuật mới. 
Tháng 8 năm 2001 nó đã vận chuyển 10.000 khách. 


Cuộc triển lãm công nghiệp lớn nhất tại Paris với sự 
tham gia hùng hậu của các Công ty Siemens, AEG và 
MAN. Đấy là cuộc triển lãm lớn nhất để kết thúc thế 
kỷ 19 và mở ra một thời đại mới. Trong catalogue của 
cuộc triễn lãm người ta có thể đọc thấy: “Cuộc triển 
lãm qui mô thế giới và bao trùm toàn điện của 1900 là 
thành quả tuyệt vời, là sự đúc kết khổng lỗ của cả một 
thế kỷ, một thế kỷ phong phú nhất về phái mình, thân kỳ 
nhất về khoa học, thế kỷ đã cách mạng trật tự kinh tế của 
vũ trụ chưa từng có... Đó là cuộc triển lãm của thế kỷ vĩ 
đại đã ải vào kết thúc và đồng thời mở ra một thời đại 
mới trong lịch sử nhân loại”.' Giai đoạn 1900-1914 sẽ 
là một thời kỳ phát triển thần kỳ mới của lịch sử khoa 
học, “ai không sống một cách ý thức trước năm 1914 
thì không biết sống nghĩa là gì” (xin xem một bài tiếp). 





“Die weltweite und allumfassende Ausstellung von 1900 ist đas 
grofSartige Resultat, die gewaltige Bilanz eines ganzen Jahrhunderts, 
đes an Entdeckungen reichsten, an Wissenschaften wundersamsten 
Jahrhunderts, đas jemals đie ökonomische Ordnung des Unversiums 
revolutioniert hat...Es ist đie Ausstellung des grofSen Jahrhunderts, 
sas zu Ende geht und zugleich eine neue Ära in der Geschichte der 
Menschheit eröffnet” 


http://tieulun.hopto.org 


260 NƯớC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 








Cảnh quan của Triển lãm Paris 1900 (Wikipedia) 


http://tieulun.hopto.org 


PHỤ LỤC 


LỊCH SỬ CHIẾC XE HƠI 


LỊCH SỬ CHIẾC XE HƠI! 
(Berlin, 1985) 


Nguyễn Xuân Xanh 


Khi sắp đến lúc kỷ niệm 100 năm ngày chiếc xe hơi 
ra đời thì lại nổ ra một cuộc tranh cãi xung quanh 
câu hỏi năm nào là năm chiếc xe hơi đã ra đời, người 
Pháp bảo năm 1884, người Anh bảo 1885 và người 
Đức bảo 1886. Câu hỏi này dĩ nhiên dính liền với câu 
hỏi: ai là cha đẻ của nó? 


1. Bài này được tác giả viết và được đăng trên báo Phử Sa của Hội Người 
Việt tại Berlin dưới bút hiệu “Bình Sơn & Phạm Nguyễn Quỳnh 
Như” vào năm 1985, tức cách đây 25 năm, lúc sắp sửa kỷ niệm 100 
năm ngày phát minh chiếc xe hơi. Bài vẫn không có gì thay đổi. 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xehdi 263 


D¿ vào một gói tài liệu cũ kỹ tìm được không lâu 
lắm, một người Pháp tên Georges Ageon tin có thể chứng 
minh rằng cha đẻ của chiếc xe đích thực là một người Pháp, 
tên là Delamare Deboutteville, vì ít nhất là vào năm 1883 
ông đã cho chạy thử chiếc xe ngựa gắn máy chạy xăng. 


“Ha, họ ăn mừng một chiếc xe chạy chưa đẩy 3 thước 
thì bị nổ tung!” - đại điện của hãng xe Mercedes trả lời một 
cách chế nhạo như thế. Dường như chiếc xe đó, vì bị trọng 
lượng máy quá nặng, nên đã bị “xụm” và chủ nhân của nó 
sau đó không còn hứng thú để tiếp tục nữa. 


Vì không có bằng chứng rõ về sự thành công của 
chuyến chạy thử và vì chiếc xe đó cũng không còn nữa, Câu 
Lạc Bộ Xe Hơi Pháp, dựa trên tài liệu tìm thấy của Ageon 
và theo các bản vẽ cũ, tài liệu trong Sở sở hữu sáng chế, đã 
cho xây dựng lại chiếc xe đó và định cho chạy thử lại rồi sau 
đó ăn mừng. 


Xe trượt bỏ kéo, 1500 
trước Công nguyên 





http://tieulun.hopto.org 


264 NƯỚC DỨC THỂ KỶ THỨ XIX... 








Xe sức gió của Simon Stevin 1600 Xe đạp 4 bánh của Jackman, Luân 
Đôn 1765 (giống xe xích lô Việt Nam) 


Xe phản lực chạy bằng hơi 
nước, theo lời truyền của 
Newton 








Xe chạy bằng hơi nước của Cugnot 1771, cứ 10-15 phút phải dừng lại để “lấy 
hơi” (Hình vẽ minh hoạ đụng vào tường) 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 265 


Trước Delamare thì Lenoir, một người Bỉ sống ở Paris, 
năm 1863 đã lắp một máy động cơ do ông chế tạo vào một 
chiếc xe nhưng không thành công. Cái khó khăn chung thời 
bấy giờ là trọng lượng máy quá nặng. Năm năm sau đó, một 
người Pháp tên Ravel đã ghi danh cho một chiếc xe ở Sở sở 
hữu sáng chế, nhưng trong những năm chiến tranh lộn xộn 
1870/71, công việc bị bỏ dở. Xin nhắc lại rằng, mặc dù người 
kỹ sư Otto không bằng cấp của Đức đã thành công đầu tiên 
trong việc chế tạo máy nổ bốn thì chạy bằng gas vào năm 
1876, là tiền để của máy nổ hiện đại ngày nay, có giá trị kinh 
tế gấp 3 lần cái máy của Lenoir, nhưng máy này để sử dụng 
được vào xe hơi còn phải được cải tiến thêm nữa. 





Nicolaus Otto Động cơ nỗ khi 4 thì của Otto 1876 - 1877 (“chu 
kỳ Otto") 


Ở Đức, Carl Benz là một trong những người đầu tiên 
đã cải tiến được máy đó, mặc dầu chỉ mới đi vào nghề máy 


http://tieulun.hopto.org 


266 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nổ có 2 năm, và trễ nhất là năm 1885 ông đã đóng xong 
một chiếc “xe ba bánh” với động cơ cải tiến đó, sức mạnh 
gần 1 PS (mã lực). Ngày 21/01/1886 Benz nhận được bằng 
sở hữu sáng chế số DRP 37434. Nửa năm sau đó, ông đã 
chạy thử xe đó ở thành phố Mannheim, đường RingstrafSe 
và chạy thành công (Mannheim bấy giờ là một trong những 
nơi giao lưu hàng hóa quan trọng ở phía nam nước Đức). 
Và đó là chiếc xe ba bánh đầu tiên chạy bằng động cơ nổ 
trên thế giới. Năm 1906 Benz tặng chiếc xe này cho Viện 
bảo tàng mà sau đó Henry Eord đã lắm công nài nỉ mua lại 
nhưng vô ích. 





Xe hơi 4 bánh của Daimler 
& Maybach 


Xe hơi 3 bánh đầu tiên của Benz! 





1 Năm 2011 kỷ niệm 125 năm lịch sử chiếc xe hơi, công ty Mescedes 
- Bens Vietnam có chế tạo lại ba bản sao của chiếc xe hơi ba bánh. 
Một chiếc trong số đó được tư nhân mua lại và trưng bày tại khu 
resort Cham Villas của ông, Mũi Né, Phan Thiết. 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 267 


Tháng 9 cùng năm đó, để có một món quà sinh nhật 
đặc biệt cho vợ mình, người kỹ sư G. Damler, cùng với cộng 
sự viên đắc lực của ông là W. Maybach, độc lập với Benz, 
đã lắp được máy cải tiến của hai ông vào một xe ngựa bốn 
bánh và chạy thử thành công ở Bad Canstatt, gần Stuttgart. 
Cùng với loại máy này, Daimler đã cho chạy thử thuyền máy 
ở gần đó. một năm trước đó, tháng 11/1885, hai ông đã cho 
ra đời một chiếc xe đạp gắn máy đầu tiên chạy bằng dầu và 
Maybach đã lái chiếc xe này 3 cây số liền từ Stuttgart đến 
Untertirkheim. Mục đích của hai ông là qua đó thử nghiệm 
loại động cơ chạy cho xe bốn bánh. Loại xe đạp gắn máy này 
không được sản xuất tiếp nữa. 








Carl Benz Gottlieb Daimler Wilhelm Maybach 
(1844 - 1929) (1834 - 1900) (1846 - 1929) 


Những người đại diện hiện nay của hãng Daimler- 
Benz (Mercedes) ở Stuttgart đã quyết định sẽ ăn mừng ngày 


http://tieulun.hopto.org 


268 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


sinh của chiếc xe vào đúng cái ngày mà cách đó đúng 100 
năm Benz nhận được bằng sở hữu sáng chế, nghĩa là ngày 
29/01/1986 và ăn mừng tại thành phố Stuttgart là nơi mà 
Daimler đã hoạt động lâu năm như thể để làm vinh dự cho 
hai ông (Stuttgart cũng là trung tâm của hãng Mercedes). 

Còn sở dĩ người Anh đòi ăn mừng vào năm 1985 là vì 
họ cho rằng ông Benz đã cho chạy thử xe một năm trước đó, 
khi ông vừa đóng xong chiếc xe, chứ người Anh lúc đó chưa 
chế ra xe hơi. Cũng xin nhắc lại rằng Anh quốc là nơi 100 
năm trước đó đã diễn ra một cuộc cách mạng máy móc có 
ý nghĩa trong lịch sử với những máy hơi nước, máy đệt và 
xe lửa đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt xã hội. Nhưng dường 
như người Anh sau đó có vẻ chùng lại. Hay là nước Anh còn 
đang ngồi hưởng cho hết những thành quả đó trong không 
khí thi vị và thơ mộng như Hy Lạp trước đây? Xin nói thêm: 
người ta thấy luật giao thông sau đây thời bấy giờ ở đó: 

Những loại xe không do ngựa kéo chỉ được phép chạy 
với tốc độ 3,2km/h trong các thành thị hay làng mạc và với 
4km/h ở những đường quốc lộ. 

Một trăm thước trước mỗi chiếc xe như thế phải có 
một người cầm cờ đỏ chạy để báo động cho người đi đường 
và xe ngựa tránh. 

Luật này còn gọi là “Luật cờ đỏ” (Red-Flag Act), tổn 
tại mãi đến năm 1896. Trong khi nước Pháp và một số nước 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 269 


khác rất phấn khởi với chiếc xe hơi mới thì người Anh chỉ 
xếp thứ này vào phạm trù xe lửa của họ. 

Chừng ấy về câu chuyện năm nào chiếc xe hơi đầy 100 
tuổi và ai là người cha của nó. Đối với người Đức thì Benz 
và Daimler là cha đẻ của nó vào năm 1886, và đó cũng là dư 
luận rộng rãi ở những nước khác. 

Bây giờ xin tiếp tục câu chuyện chiếc xe hơi. Giá tiền 
của chiếc xe Benz bấy giờ là 2.000 Mark, số tiền dĩ nhiên rất 
lớn thời bấy giờ. Giới thượng lưu Đức có thái độ dè dặt và chờ 
đợi hoặc thậm chí nghi ngờ trước cái xe lạ đời ba bánh giống 
như một bộ xương, với một trọng lượng 263kg trong đó cái 
máy đã chiếm 96kg, nó thả khói mù mịt và kêu rè rè khó chịu. 
Vâng, một người viết sử Thụy Điển đã mô tả một cách quá 
đi rằng “nó run lên bần bật như một con chó rấy lông khi bị 
mắc nước!” Người ta thường lắc đầu nghĩ ông Benz sẽ bị sạt 
nghiệp với cái ý tưởng điên rồ này. Năm 1888 Benz bắt đầu 
quảng cáo xe 3-bánh này, nhưng dư luận công chúng không 
thuận lợi. Chỉ khi sau khi vợ và hai đứa con trai ông trộm 
chiếc xe 3-bánh và chạy thử từ Mannheim đến Pforzheim 
khoảng 100km đường, dư luận mới thấy thích thú. 

Giới thấy phấn khởi lúc bấy giờ là giới công nhân, có 
lẽ vì họ biết đánh giá cao chiếc xe hay vì lý do gì khác không 
biết. Nhưng đồng lương của họ không cho phép họ kham 


nổi món hàng xa xỉ này. Mặc dù lương trung bình một công 


http://tieulun.hopto.org 


270 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nhân kỹ nghệ cho đến năm 1914 được lên đến 1400 Mark 
nhưng một gia đình ba người đã cần tới 1617 Mark để sống 
tối thiểu rồi. 

Người đầu tiên mua xe của Benz là một người Pháp, 
sau đó một cô giáo Đức ở Hungary, một quý tộc ở Böhmen, 
một người phát thư vùng Wirttemberg và một người gác 
khách sạn giàu có ở Mũnchen: đó là những người ái mộ đầu 
tiên của chiếc xe hơi. Sau đó đến lượt các nước Anh, Mỹ và 
nhiều nhất là Pháp. Số người thợ làm trong hãng của Benz 
lên đến 50 và đơn đặt hàng vẫn còn nhiều. Những chiếc 
thuyền gắn máy của Benz đã bắt đầu chạy trên sông Rhein 


và các vùng sông nước của Berlin. 


Tuy nhiên tại hội chợ triển lãm Paris 1889, đúng vào 
lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp và dưới cái bóng của 
tháp Eiffel mới xây, Benz không được tiếng vang như mong 
muốn bởi chiếc xe của ông vẫn là chiếc xe ba bánh! Chiếc xe 
bốn bánh của Daimler do hãng Panhard-Levassor trưng bày 
được ái mộ hơn; những máy nổ và thuyền máy chạy trên 
sông Seine cũng được người ta ưa thích. Benz cũng thấy cái 
nhược điểm của xe mình và thấy chỉ khi nào xây dựng được 
xe bốn bánh lúc đó xe hơi mới ngự trị trên đường phố. Vấn 
để cần giải quyết cho xe là hệ thống lái (Lenkung). Tuy thế 
sau cuộc triển lãm những hãng Pháp đã mua bằng sản xuất 
của Daimler lẫn Benz. Đó là nền tảng cho kỹ nghệ xe hơi 
Pháp sau này. 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 27] 


Sau 4 năm suy nghĩ và cải tiến, 1893 Benz cho ra đời 
chiếc xe bốn bánh có hệ thống lái với cái tên rất kêu để quảng 
cáo là “Victoria”. Chiếc xe này so với chiếc xe đầu là một sự 
tiến bộ vượt bật: 3 PS, có nệm êm, mui trần, có thùng chứa 
hành lý. Đúng là một chiếc “Mercedes” êm ấm thời bấy giờ. 
Nhưng xin thưa, Mercedes là cái tên chính thức của một thế 
hệ xe của hãng Daimler do Maybach kiến tạo sau này (1901) 
và đã làm một cuộc cách mạng kỹ nghệ xe hơi thế giới. 





1893 Benz "Victoria" 


Tháng 6/1894, một Bá tước người Áo tên Von Liebig, 
chủ của nhiều hãng tơ sợi và dệt ở Reichenberg (Bömen, 
nay thuộc Tiệp Khắc) làm một chuyến du lịch xa với chiếc 
“Victoria” này. Lúc bấy giờ không có các trạm xăng (mãi 
đến 1924 mới có), cũng không có trạm sửa xe dọc đường. 


http://tieulun.hopto.org 


272_ NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Bá tước von Liebig cùng với người bác sĩ riêng khởi hành 
một cách âm thầm, từ Reichenberg qua Dresden, Gotha, 
Eisenach, Hanau, Frankfurt, Offenbach, Darmstadt rồi đến 
Mannheim. Ở đó, ông được Benz thân chỉnh tiếp đón. Hôm 
sau ông lại tiếp tục lên đường đi đến Gorndorf vùng Mosel. 
Tính tới đó ông đã đi một đoạn đường 937km, đốt hết 200 
lít xăng và cần 1.500 lít nước, tất cả tốn 185 Mark, một số 
tiền rẻ chán để ông tiếp tục đi từ đó thắng đến Reims (Pháp) 
rồi sau đó trở về Reichenberg, tất cả là một khoảng đường 
đài 2.500km, với vận tốc 13,5km/h. 


“Người ta phải cảm ơn ông Benz là chiếc xe của ông 
mở thế giới ra trước con mắt chúng ta trong khoảnh khác, 
chúng ta thấy được có biết bao phong cảnh đẹp mắt của 
nước Đức!” - ông Bá tước đã ghi vào sổ tay chuyến viễn du 
như thế. 


Chuyến đi lịch sử qua ba nước (Tiệp Khác, Đức, Pháp) 
có một tác dụng quảng cáo rất lớn, giống như những cuộc 
đua xe được tổ chức sau này, nhằm mở rộng thị trường trong 
và ngoài nước cho Benz. Trong khi hai anh em Duryea và 
Henry Ford, “ông vua xe hơi” sau này, còn đang thí nghiệm 
chiếc xe của mình ở Mỹ thì ở Đức hãng xe Benz đã bắt đầu 
sản xuất hàng loạt loại xe “Velo” (viết tắt của Veloziped, 
Velox là nhanh, ped là chân, tiếng La-tinh nghĩa là “Cái 
chân nhanh”). Xe này cơ bản giống chiếc Victoria, nhưng 
nhẹ và rẻ hơn. Xe có sức mạnh 1,5 P§ và chạy được đến 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xehơi 273 


20km/h. Năm 1895 có 135 chiếc xe được sản xuất thì trong 
đó có 62 chiếc “Velo” và 36 chiếc “Victoria" 





Xe buýt Daimler 1898, 
xuất khẩu sang Anh, Thụy Điển 


Chiếc xe dần dần đã được phổ biến trong giới giàu có, 
trở thành một món đổ có tính cách “đại diện” và để chứng 
tỏ “nhân sinh quan tiến bộ” của mình. Những chiếc xe lúc 


đó có dáng xe ngựa vì tâm lý con người ta vẫn còn muốn 


http://tieulun.hopto.org 


274 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


ngồi trong chiếc xe ngựa. Sau này do việc tăng tốc độ lên, 


đạng xe ngựa không còn thích hợp nữa. 


Cũng năm 1895, Benz cho chạy thử hai chiếc xe buýt 
đầu tiên giữa Siegen, Netphen và Deutz. Mỗi xe có 8 chỗ 
ngồi và trị giá 6.000 Mark. Mặc dù xe này không được bền 
bao lâu, nhưng đó là bước đầu trong việc sử dụng xe hơi vào 
giao thông và kinh tế. 





Xe buýt 2 tầng của Daimler 1902 tại Berlin 


Benz rất chú ý việc khai thác thị trường nước ngoài. 
Chỉ trong năm 1895 ông đã bán được 49 chiếc xe và 19 
động cơ nổ sang Pháp. Tại cuộc triển lãm Quốc tế ở Chicago 
1893, chiếc Velo đã được trưng bày và một năm sau Benz đã 
có cửa hàng xe ở Wallstreeet (New York) và đã làm ăn được 
khá trước khi Ford nổi lên xây dựng cơ đồ. Đầu những năm 


90 những chiếc xe của Benz cũng đã xuất hiện ở Mexico và 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 275 


đầu năm 1897, chiếc xe đầu tiên cũng đã đến Kapstadt của 
Nam Phi, hè năm đó thì đã có đại lý! 


Cho đến năm 1900, hãng Benz đã bán tất cả trên 2.600 
chiếc xe và một mạng lưới đại lý đã có mặt ở hầu hết các 
thủ đô Âu châu như Berlin, Wien, Bruessel, Mailand, Paris, 
London, và ở nước ngoài như New York, Moscow, Buenos 
Aires, Singapore, Mexico và Kapstadt... 


Một phương tiện quảng cáo tốt nhất cho xe hơi lúc bấy 
giờ là những cuộc đua xe. Đấy là nơi thử nghiệm các tính 
chất ưu việt của xe hơi, hoặc độ tin cậy, nhưng đa số là để so 
vận tốc. Nhiều nhất và đầu tiên là những cuộc đua ở Pháp 
rồi đến những nước khác như Mỹ, Đức và Nga. Ở những 
cuộc đua đó, xe Benz đều đoạt giải và giữ một trong những 
vị trí hàng đầu. 


Tuy nhiên, xe Benz có một chỗ yếu: chạy không được 
nhanh lắm. Benz thuộc loại người bảo thủ, ông không đặt 
nặng vào vận tốc mà chủ yếu vào tính bền và đẹp, và thực 
tế ở những cuộc thi độ tin cậy thì xe của Benz dẫn đầu. 
Nhưng như đã nói, dân Đức còn dè đặt trước xe hơi, trong 
khi dân Pháp lại rất ưa thích và do đó đã có phần quyết 
định về khuynh hướng phát triển của chiếc xe mà dân Pháp 
dường như theo cái tính năng động lẹ làng của họ lại thích 
xe nhanh. 


Nhưng người cung cấp cho họ phương tiện để cạnh 


http://tieulun.hopto.org 


276 NƯớcC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


tranh lại với Benz không nằm ở đâu khác hơn là tại nước 
Đức, ở Stuttgart - không xa Mannheim bao nhiêu: đó là 
Daimler với đồng nghiệp Maybach của ông. Hai ông này 
ngay từ đầu đã có khuynh hướng chế những loại máy nhanh 
và nhẹ, nhẹ để có thể sử dụng được đa dạng. Chiếc xe đầu 
tiên của Benz chỉ có 2/3 PS trong khi xe của Daimler và 
Maybach có 1,1 PS. 


Thực tế là từ giữa những năm 90, trong những cuộc đua 
xe quốc tế thì những chiếc xe chạy động cơ của Daimler và 
Maybach, kể cả những chiếc được Pháp chế tạo, đều về nhất. 


Thí dụ trong cuộc đua đầu tiên từ Paris đến Rouen vào 
năm 1894 đo tạp chí “Petit Journal” tổ chức với đoạn đường 
đài 125km. Có trên 100 chiếc xe ghi danh tham dự kể cả 
những chiếc chạy hơi nước. Người ta chấm không những 
về vận tốc mà còn về những tính chất khác như tiết kiệm, 
an toàn và dễ chịu. Mặc dù chiếc xe hơi nước 20 PS của de 
Dion đáng lẽ về nhất, nhưng chiếc này dọc đường vì trọng 
lượng quá nặng nên bị lún bùn không lên được, nông dân 
phải lấy ngựa kéo lên, do đó đã bị loại. Rốt cuộc ba chiếc còn 
lại về đầu đều là những chiếc chạy xăng, trong đó 2 chiếc 
về đầu là của hãng Peugeot, chiếc về 3 của hãng Panhard 
~ Levassor. Nhưng cả 3 chiếc chiến thắng này đều mang ở 
máy cái bảng hiệu đồng: “Motor System Daimler”! 


Một năm sau đó lại có thêm một cuộc đua xe nữa, cũng 
là một cuộc đua xe đầu tiên thuần về tốc độ. Lộ trình là: 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xehơi 277 


Paris - Bordeaux - Paris, dài 1.300km, có tất cả 21 xe chạy 
xăng, 1 xe chạy điện và 6 xe chạy hơi nước, trong đó cũng 
có chiếc xe khổng lổ bốc khói của de Dion kỳ rồi. Cho đến 
Orleans thì xe của Dion dẫn đầu bất khả xâm phạm, nhưng 
đến đó thì cái nổi hơi bị cạn nước! Trong khi de Dion mở 
nồi hơi để đổ nước vào, bên cạnh có xe chữa lửa đứng canh 
chừng, thì Levassor với chiếc xe của Daimler qua mặt và 
ông này chạy non-stop trong 48 giờ 42 phút liền tù tì thẳng 
luôn tới đích với vận tốc 24,5km/h! Sáu giờ sau là chiếc xe 
thứ hai của Peugeot, cũng của Daimler nốt. Sau đó khoảng 
cách thưa dần với những chiếc xe của Benz và mãi 41 giờ 


sau chiếc xe của de Dion mới ló mặt. 


Từ đó tên tuổi của Daimler và Maybach vang đội khắp 
thế giới. Daimler đã trở thành một người cạnh tranh nguy 
hiểm cho Benz. Chúng tôi sẽ trở lại vấn để của Benz trong 
phần cuối bài. 

Xin nói thêm rằng sở dĩ những cuộc đua xe được tổ 
chức tốt ở Pháp là vì, ngoài cái tính hiếu động và thích thể 
thao của dân Pháp, những con đường của Napoleon trước 
đây được xây cho mục tiêu quân sự đều thẳng và tốt, tiện 
cho việc đua xe. 

Cũng trong cuộc đua vừa nói hai anh em Michelin lần 
đầu tiên đã cho thử bánh xe cao su có hơi - trước đó chỉ có 
bánh xe cao su đặc. Loại bánh mới này dựa vào phát minh 
của hai người Anh là R.W. Thomson (1845) và J.B. Dunlop 


http://tieulun.hopto.org 


278 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIx... 


(1888). Với loại bánh mới không những xe chạy êm mà còn 
nhanh hơn. 


Qua cuộc “thử sức” vừa nói trên, tính ưu việt của xe 
chạy xăng trước xe chạy hơi nước đã lộ rõ. Các hãng chế 
tạo xe của Pháp, lớn nhất là hãng của de Dion, quyết định 
chuyển từ xe chạy hơi nước sang xe chạy xăng. Xin nói thêm 
về de Dion: ông là con người thuộc dòng quý tộc giàu có, đã 
đam mê cái trò chơi mới này từ khi thấy cái máy hơi nước 
của Boton và Trepardoux ở đường “Boulevard des Italiens; 
sau đó đã tìm cho ra và mang tiền đến tham gia vào việc chế 
tạo xe của hai ông này. Một ngày nọ, người ta thấy de Dion 
một mình “thênh thang” với chiếc xe hơi nước do ông chế 
tạo ở Bois de Boulogne. Thật ra de Dion đã thấy ngay ở cuộc 
triển lãm 1889, qua những cái máy của Benz và Daimler, là 
thời đại của những cái máy hơi nước đã sắp hết và ông đã 
bắt đầu thử nghiệm xe chạy xăng từ lúc đó. 

Năm 1895 ông lập ra Câu Lạc Bộ Xe Hơi Pháp và năm 
sau lại tổ chức thêm một cuộc đua xe nữa, kỳ này ông vẫn 
chạy lại chiếc xe hơi nước bốc khói, chỉ có một số ít người 
mới biết rằng de Dion cố ý thua keo này để cho những chiếc 
xe chạy xăng vừa chế tạo của ông thắng. 

Những cuộc đua xe đã làm cho chiếc xe hơi chuyển 
hướng thắng lợi và cái tính khí của người Pháp đã thổi cho 
nó một sức sống mạnh lên. Nếu như năm 1890, trên thế 
giới chỉ có 3 hãng Daimler, Benz, Peugoet duy nhất, thì vào 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 279 


năm 1899 chỉ ở nước Pháp số hãng xe đã phồng lên tới 751 
Mặc dù Levassor trong chuyến đua 1896 vì phải tránh một 
con chó nên đã đổ xe và chết mấy tháng sau đó; mặc dù mối 
dây liên hệ giữa ông và Daimler từ đó bị đứt, nhưng những 
người kiến tạo máy của hãng ông đã đủ kinh nghiệm để xây 
dựng máy và xe riêng. Các hãng của Darracq và de Dietrich 
của Pháp ra đời. Ba anh em Renault mua bằng sản xuất của 
de Dion và đã cho ra chiếc xe đầu tiên vào năm 1898. 


Paris bấy giờ là thành phố của xe hơi. Các phụ nữ quý 
phái hoặc giàu có thích đi dạo Paris ngồi trong những chiếc 
xe hơi mới để khoe nhan sắc của mình. Quảng cáo nổi lên 
đây phố, chẳng hạn trong đó người ta thấy một thiếu nữ sắp 
bước lên xe hoa về nhà chồng thì bị một hiệp sĩ bắt cóc và 
chở đi bằng một chiếc xe de Dion, theo sau là những người 
truy nã chỉ chạy bằng ngựa và xe đạp. Dĩ nhiên một cách 


uống công! 


Nhà văn hào Emil Zola cũng đã được đưa từ Paris 
đến Versailles bằng chiếc “xe ngựa không có ngựa kéo” này. 
Được hỏi về cảm tưởng, ông đã trả lời cho vị chủ tịch Câu 
lạc bộ xe Pháp: “Tương lai là thuộc về chiếc xe hơi... Đó là 
kẻ dọn đường cho văn minh và hòa bình. Sau cùng nó sẽ 
đem lại sự phồn vinh!” Không hiểu tại sao Zola lại nói đến 
hai chữ hòa bình. Có lẽ vì ông không ngờ được rằng sự phát 


minh ra chiếc xe hơi cơ động này sẽ làm cho chiến trường 


http://tieulun.hopto.org 


280 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


của thế chiến thứ nhất và nhất là thế chiến thứ hai lại càng 


thêm khủng khiếp gấp vạn lần. 


Do sự phát triển trong nước mà xe Pháp dân dần có 
những tiến bộ kỹ thuật so với xe Đức. Một số hãng xe ra 
đời sau ở Đức lấy bằng chế tạo của Pháp, thí dụ Dũrkopp ở 
Bielefeld lấy bằng của Levassor; Opel lúc đầu chế tạo theo 
bằng của Lutzmann - hãng này dựa theo mẫu của Benz và 


Daimler - rồi từ 1902 chỉ ráp xe Darracq của Pháp. 


Cuối những năm 90 ở Đức có 30 hãng xe. Sau cuộc 
triển lãm quốc tế lần I ở Berlin năm 1899 thì những hãng 
chế tạo máy may, xe ngựa, xe đạp đều tìm cách đặt chân vào 
ngành mới đang lên này. Tư bản bắt đầu nhúng mạnh túi tiền 
vào cái nguồn khai thác hứa hẹn đang mở ra này. H.Erhardt, 
người sáng lập ra công ty Rheinmetall AG ở Dũsseldorf, bấy 
giờ được sự ủng hộ của tập đoàn ngân hàng, mở nhà máy 
*Fahrzeugfabrik Eisenach AG”. Bên cạnh xe đạp, xe quân sự 
và động cơ cho khinh khí cầu, hãng Eisenach còn chế tạo xe 
hơi (“Wartburg”), theo hệ thống Decauville của Pháp, với 
số lượng lớn. 


Trong không khí làm ăn đang lên này, có những người 
xé lẻ ra để xây dựng cơ đồ mới cho mình. A.Horch, một kỹ 
sư hăng say làm ăn, trưởng phòng sản xuất ở hãng Benz, 
xin thôi việc và với cái vốn 30.000 Mark ông đã lập hãng 
“Horch &c Cie” Ông đã biến một cái chuồng ngựa thành một 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xehơi 281 


nhà máy sản xuất xe hơi. Nhưng Horch sau này lại gặp sóng 
gió với chính cái công ty ông và đã bị giới Tư bản trong đó 
loại ra, một trường hợp rất phổ biến. Sau đó ông lại lập một 
công ty khác, nhưng bây giờ không được sử dụng cái tên 
Horch của mình nữa. Quyển vở La-tinh vô tình đem lại cho 
ông giải đáp về cái tên: ông lấy tên hãng mới là “Audi” Chữ 
Audi lấy từ chữ audire, tiếng La-tinh ở thể mệnh lệnh cách, 
có nghĩa là “hãy lắng nghe, hãy lắng nghe) dịch ra tiếng Đức 
chính là “Horch”, đúng chính xác cái tên của ông! 

Ở Áo, 1899 đi đến việc thành lập công ty máy Daimler, 
sau này gọi là Austro - Daimler, trong khi hãng Nesseldorf 
chế tạo mẫu của Benz. Một số tên tuổi sau này có ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển của chiếc xe hơi đã bắt đầu xuất hiện 
như: E. Rumpler, H. Ledvinka và E. Porsche. 


Chính Porsche (1875 - 1951) là người sau này chế tạo 
chiếc Volkswagen nổi tiếng thế giới. Năm 1934 khi Hitler yêu 
cầu các hãng kỹ nghệ phác họa cho ông để án một chiếc xe 
hơi mới, “để tặng cho nhân dân Đức với giá không đắt hơn 
giá một xe máy hạng trung” (Bài khai mạc cuộc triển lãm xe 
hơi và xe gắn máy 1935), thì các đại diện không thống nhất 
được về kỹ thuật cho một chiếc xe như thế, nên ông chủ tịch 
hội đồng kỹ nghệ đề nghị để một kỹ sư độc lập thực hiện. 


Ba người được đề nghị lúc đó là F. Porsche, J. Ganf$ và 


E. Rumpler, nhưng vì hai người sau có gốc Do Thái nên cuối 


http://tieulun.hopto.org 


282 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


cùng Porsche được lĩnh trách nhiệm ấy. Porsche từ 1921 đã 
làm việc ở Stuttgart. 


Năm 1938, chính Hitler đặt viên đá đầu tiên vào ngày 
lễ Thăng Thiên ở một nơi sau này gọi là Wolfsburg mà hiện 
tại vẫn là trung tâm sản xuất của xe Volkswagen. Porsche nổi 
tiếng như nhà thiết kế xe tài ba của thế kỷ, tiếp theo Maybach. 





Nguyên mẫu chiếc Volkswagen 1200, 1959, 34 PS 
Volkswagen 1938 (hàng xuất khẩu) 





Ferdinand Porsche 
1875-1951 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xehơi 283 


(Xin xem tiếp phần Phụ lục về xe Volkswagen) 


Năm 1939, những chiếc xe Volkswagen đầu tiên ra 
đời, với cái tên KđF - Wagen (KdF là chữ viết tắt của “Kraft- 
durch-Freude) nghĩa là “sức mạnh qua niềm vui” tên một tổ 
chức giải trí của Hitler). 

Xin nhắc lại rằng cũng năm 1938, Hitler đã cho tiến 
quân vào nước Áo và chiếc xe Volkswagen, hai ba năm sau, 
cũng dưới bàn tay kiến tạo của Porsche, đã thành những 
loại xe “con cóc” trên bộ, và xe “con nhái” ở dưới nước, chạy 
trên khắp các chiến trường giống chiếc xe Jeep được chế tạo 
cùng một lúc ở Mỹ. 

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Hitler chọn Wolfsburg 
làm địa điểm để sản xuất xe: ở gần đó có con đường xe lửa 
Hannover - Berlin, có con kênh đào Mittellandkanal, có xa 
lộ Hamburg - Frankfurt và không xa lắm lại có nhà máy sản 
xuất thép “Göring” 

Trở lại câu chuyện phát triển của xe hơi. Ở Anh, khi 
“luật cờ đỏ” được hủy bỏ năm 1896 thì nền kỹ nghệ xe hơi 
Anh bắt đầu phát triển mạnh và sau này trở thành một trong 
những nước tiên phong. 


Các hãng, trừ Lanchester, đều định hướng theo xe 
của Benz, Daimler và các biến dạng từ những hãng Pháp 


Pannhard-Levassor và Peugeot. Nhưng một điểu ngạc 


http://tieulun.hopto.org 


284 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


nhiên: mặc dù Anh đi sau về kỹ nghệ xe hơi nhưng là nước 
đầu tiên đã chế tạo và sử dụng xe tăng năm 1916 trong thế 
chiến lần I! Đó là loại xe tăng với bánh xích thép có khả 
năng di động trên những vùng đất gồ ghể, là tiền thân của 
các xe tăng sau này. 





Xe tăng đầu tiên Tăng Mark l 
của Anh 1916 1916 - 1917 


Ở các nước Bị, Thụy Sĩ, Ý, Hà Lan và Thụy Điển, kỹ 
nghệ xe cũng mọc lên, cũng dựa theo kỹ thuật của Daimler, 
Benz và Panhard-Levassor. Tổng cộng, cuối năm 1900 có 
300 hãng xe hơi mọc lên, chỉ trong vòng 15 năm thôi, quả là 


nhanh như nấm! 


Trong khi đó, ở Mỹ chiếc xe hơi còn ở trong vòng thí 
nghiệm. Henry Ford cho tới 1890 vẫn chưa được ai biết tới 
bao nhiêu, ông chỉ là một người thợ sửa xe chạy máy hơi 
nước ở Detroit. Nước Mỹ từ 1850 mới bắt đầu xây dựng hệ 
thống đường sắt xe lửa, đến những năm 80/90, thì được coi 
như là nước có mạng lưới đường sắt rộng rãi nhất thế giới, 
trong khi đó đường cho xe hơi chạy chưa được bao nhiêu. 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 285 


Sau chuyến đua đường dài Paris - Bordeaux - Paris thì 
tờ báo “Chicago Times Herald” đã lên tiếng gay gắt như sau: 
“Trong khi tại Châu Âu, xe không có ngựa kéo chạy khắp 
nước thì chúng ta lại tự hành hạ chúng ta bằng những loại 
xe ngựa, xe bò ì ạch qua bùn lầy. Time is Money! Đã đến lúc 
loại xe không ngựa kéo phải có một vị trí xứng đáng ở đất 
nước chúng ta! Chúng ta tranh đấu dành lại tự do để rồi ở lì 
trong sự chậm tiến kiểu thuộc địa ư?” 


Rồi như để mở đường, tờ báo đó tổ chức một cuộc 
đua xe quốc tế ở Chicago năm 1895. Có 84 người ghi danh 
nhưng chỉ có 34 người xuất hiện và cuối cùng chỉ có 6 chiếc 
dám chạy khoảng đường 86km, trong đó có 2 chiếc xe điện. 
Một trong những người rút tên ra là Henry Ford. Cuộc đua 
điễn ra trong tuyết. Không may cho Benz: xe của 2 anh em 
Duryea (Mỹ) về nhất, xe Benz về nhì. Trước đó 16 ngày là 
một cuộc đua khác, chỉ có 2 xe của Duryea và Benz thi. Trên 
đường, xe của Duryea đâm phải một xe chở phân bò nên xe 
của Benz tất thắng. 





J. Frank Duryea, 1894 - 1895 


http://tieulun.hopto.org 


286 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Các báo Mỹ đã đề cao “chiến thắng” đó cả tuần, ở đâu 
cũng nói đến xe hơi. Một trong hai anh em Duryea là người 
có gian hàng bán xe đạp ở Massachusetts và chiếc xe của 
họ lộ rõ những nét tương tự cái xe của Daimler đã được 
triển lãm hai năm trước cùng với xe Benz ở Chicago. Nhưng 
chiến thắng đó chưa làm thay đổi tình hình ở Mỹ bao nhiêu. 
Lý do: còn nhiều dè đặt và thành kiến trong dư luận. Thí dụ 
Wallstreet ở New York thì ủng hộ xe hơi với máy chạy điện, 
trong khi tư bản tài chính ở Boston thì ủng hộ xe hơi chạy 
bằng hơi nước. 


Nhưng lý do quan trọng hơn cả đã kiểm hãm sự phát 
triển của xe hơi là một ngài tên G.B. Selden, ông này không 
phải là một người thuộc lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, mà là 
một luật sư về sở hữu sáng chế. Ông có sáng kiến ghi danh 
xin bằng sáng chế cho một chiếc xe hơi có động cơ nổ chỉ 
có trên bản vẽ. 

Sau nhiều lần thay đổi bản vẽ ông đã nộp đơn và quả 
thật năm 1895 được bằng sáng chế cho cái xe “ma” đó. Tức 
thì ông bán bản quyển cho “Electrical Vehicle Comp., một 
tổ chức đang tìm cách chiếm độc quyển trong nhiều ngành 
sản xuất. 

Những người sản xuất xe hơi bị đặt trước một sự lựa 
chọn: hoặc vào làm công trong đó, thí dụ như trường hợp 
của Duryea, hoặc phải nộp huê hồng hàng năm cho hãng 
này. Henry Ford cũng không thoát khỏi số phận ấy. Ông này 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi — 287 


trước đây với sự giúp đỡ của thị trưởng Detroit thành lập 
“Detroit Automobile Company” (1899), nhưng trong khi 
Ford cần một thời gian chuẩn bị tốt cho những chiếc xe của 
ông thì các nhà đầu tư của công ty lại muốn kiếm lãi nhanh, 
một loại mâu thuẫn điển hình như trường hợp của Benz và 
Daimler đã từng gặp. 


Cuộc hợp tác đi đến tan vỡ. Một người sản xuất tên 
Leland mua công ty đó và Ford bị loại ra. Năm 1903 Ford 
lại thành lập “Ford Motor Company” ở Detroit. Mặc dù làm 
ăn khá ngay từ lúc đầu, nhưng cái bằng sáng chế của Selden 
vẫn treo nặng như sao quả tạ trên đầu. Câu chuyện đấu 
tranh với Selden còn kéo dài. 

Kết quả là mãi đến năm 1911 tòa án mới hủy cái Pa- 
ten “ma” đó, hay nói đúng hơn nó chỉ còn đúng cho loại máy 
2 thì trong khi đa số các hãng đều sản xuất máy 4 thì. Từ 
đó, kỹ nghệ xe hơi Mỹ như được mở cờ trên đường trống. 
Thực tế tác dụng của sự phát triển xe hơi ở châu Âu, đặc biệt 
ở Pháp ngày càng thúc đẩy và làm chín muổi dư luận ở Mỹ 
vào cuối năm 1900, nhất là hiện tượng Mercedes sau đây. 


Như đã nói ở phần trên, xe Benz có chỗ yếu là chạy 
chậm so với xe của Daimler và điểu này đã được chứng tỏ 
trước dư luận trong hai cuộc đua năm 1894/1895 ở Pháp. 


Nhưng chưa hết, năm 1900/1901, hãng Daimler, lúc 


http://tieulun.hopto.org 


288 NƯớc ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


này dưới bàn tay kiến tạo tài ba của Maybach - Daimler 
đã mất năm 1900 - cho ra đời một loại xe mới mang tên 
Mercedes (xin xem câu chuyện về cái tên lịch sử này ở cuối 
bày này). Trong cuộc đua ở Nizza (Pháp), chiếc Mercedes 
này đã thắng một cách oanh liệt tất cả những đối thủ lợi hại 
nhất của nó với một vận tốc tối đa là 86km/h! 


1900/01 Mercedes 35 
PS đầu tiên 








Chiếc Mercedes cùng loại, tốc độ đến 86kgih, 
chiến thắng và bỏ xa các xe khác tại cuộc đua Nizza. Xe đã có tay lái. 
Đây là hình ảnh của chiếc xe hơi hiện đại. 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 289 





1903 Mercedes 40 PS 
Simplex Model Mercedes 
thứ hai với động cơ khoẻ 
hơn cũng như một số cải 
tiền kỹ thuật khác làm cho 
vận hành dễ dàng hơn. 
Chiếc xe này đã tiếp tục 
chiến thắng vang dội tại 
cuộc đua Gordon-Benett 








Rolls-Royce 1904 


Thắng lợi này không những là một sự rung chuyển đối 
với hãng Benz mà còn đối với nền kỹ nghệ xe hơi Pháp. 
Tổng thư ký của Câu lạc bộ xe hơi Pháp đã phải tuyên bố 
rằng: “Chúng ta đã bước vào thời đại Mercedes!” Với chiếc 


http://tieulun.hopto.org 


290 NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


Mercedes, xe hơi như đã trở thành một ngôn ngữ và có một 
văn phạm riêng từ đây. Những con mắt kiến tạo xe trên thế 
giới đều ngó về chiếc Mercedes của Maybach như để định 
hướng cho mình (chiếc Rolls-Royce sau này có hình dáng 
giống chiếc Mercedes lúc đó). 


Công ty Benz bị rơi vào một cuộc khủng hoảng. Năm 
1903, Benz rời công ty và thành lập hãng khác cùng với 
những người con trai của ông. Nhưng hãng này không có 
tầm quan trọng. Mối dây liên hệ của Benz và công ty cũ sau 
này được nối lại và sau đó, công ty được phục hồi - không 
phải do Benz mà do những biện pháp mạnh của công ty. 


xxx 


Câu chuyện chiếc xe hơi còn dài, còn đầy những khúc 
tình tiết hồi hộp. Thí dụ về chiếc Mercedes và cái kết cục 
bi thảm của người chủ Maybach của nó, về những chuyến 
đi vòng quanh thế giới của chiếc xe hơi, từ chuyến đi của 
Glidden (Mỹ) xuyên qua 11.000 thành phố và làng mạc với 
quãng đường 42.367 dặm qua Ấn Độ, Mã Lai, Afghanistan 
đến Đông Dương, Miến Điện, Nhật, Trung Quốc... hoặc 
cuộc đua xe từ Bắc Kinh đến Paris, hoặc chuyến đi của P. 


Graetz (Đức) xuyên qua châu Phi. 


Hơn tất cả những chuyện đó là chuyện động cơ hóa hệ 


http://tieulun.hopto.org 


Lịch sử chiếc xe hơi 291 


thống quân sự. Không biết có phải tình cờ mà chỉ hai năm 
trước khi chiếc xe hơi đầu tiên ra đời thì loại súng máy và 
đại bác tự động đã ra đời tại Mỹ (Maxim chế tạo). Khi chiếc 
xe hơi vừa đứng vững trên 4 bánh của nó thì những loại 
súng tự động này được đặt ngay lên, để biến thành những 


chiếc xe bọc thép, xe tăng. 


Cũng cái động cơ chạy chiếc xe hơi đó, sau này được 
cải tiến và đưa lên không trung để trở thành máy bay chiến 
đấu hoặc xuống nước để trở thành tàu chiến. Sự phát triển 
song song các ngành khoa học khác dường như để kiện 
toàn những vũ khí giết người ghê gớm đó. 

Đó là chưa nói đến mỗi ngày có 360 triệu chiếc xe chạy 
trên quả đất, đốt đi không biết bao nhiêu nhiên liệu vô giá 
của loài người và thải ra không biết bao nhiêu là chất độc 
hại cho người, cây cỏ và môi trường - chưa nói đến những 
kỹ nghệ đã chế tạo những bộ phận để làm ra xe hơi. 


Khi chiếc xe “Napier” 24 PS của Glidđen tới Ấn Độ 
năm 1905 thì những người theo đạo Hindu trông thấy và 
đã gọi “con vật ghê gớm” đó là: “Sự đầu thai cuối cùng của 
Thần Shiva: Kẻ hủy diệt”! 

lh: 

Dự định viết tiếp phần 2 của tác giả đã không được 

thực hiện vì hoàn cảnh sống và làm việc của tác giả sau đó 


http://tieulun.hopto.org 


292 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


đã thay đổi nhiều. Phần này, nếu được viết, cũng sẽ rất thú 
vị. Riêng cái tên Mercedes có nguồn gốc lịch sử từ tên một 
cô bé tên Mercedes con của nhà đại lý xe hơi hàng đầu Emil 
Jellinek, Côte đAzure vùng Nam nước Pháp, nơi đua xe rất 
được ưa thích. Ông này muốn có một loại xe vừa mạnh mẽ 
vừa an toàn, có năng lực cạnh tranh với xe của Panhard- 
Levassor. Lúc đó Maybach liền thiết kế một loại xe 35-mã 
lực rất ấn tượng (lúc này Daimler đã mất, 1900). Jellinek đặt 
mua 35 chiếc liền, một số lượng lớn để đổi lấy độc quyền 
đại diện tại Mỹ, Pháp, Bỉ và Hungari. Jellinek đặt tên dòng 
xe mới với cái tên cô con gái cưng của ông là Mercedes, lúc 
đó 11 tuổi. Cái tên Mercedes được giữ từ đó. 





Cô gái có cái tên Mercedes Ông bồ Emil Jellinek 
lúc 11 tuổi (1889 - 1929) (1853 - 1918) 


http://tieulun.hopto.org 


PHỤ LỤC 


(Phần viết thêm vào những năm 2000) 


Lịch sử thành công của “Con bọ” Volkswagen 





http://tieulun.hopto.org 


294 Nước ĐỨC THẾ KỶ THỨ XIX... 


59 năm từ khi được đưa vào sản xuất hàng loạt 
năm 1946 tại Wolfsburg cho đến khi chiếc xe Volkswagen 
cuối cùng được xuất xưởng ở Puablo, Mexico, ngày 30 tháng 
7 năm 2003: đó là lịch sử thành công vang dội của chiếc 
“xe nhân dân” này trên thế giới. Tại cuộc triển lãm xe hơi 
đầu tiên ở Berlin, một nhà báo của New York Times đã gọi 
chiếc xe Volkswagen này một cách chế nhạo là nó giống một 
“con bọ” (Tt looked like a beetle”). Cái tên này trở thành 
“biệt hiệu” của nó luôn. Nhưng đó là con bọ làm nên lịch 
sử, nhất là trong thập niên 50, 60 và 70. Nó tượng trưng 
cho “Sự thần kỳ kinh tế” của Đức , cho sự phồn vinh của 
các dân tộc Châu Âu sau Thế chiến thứ II, vị “đại sứ Made 
in Germany” của Đức. Nó được xuất khẩu đầu tiên sang 
Mỹ, và sau đó trên toàn thế giới, kể cả Việt nam vào những 
năm 60 (bây giờ vẫn còn một số chiếc VW 1500 cũ, sản 
xuất từ năm 1966, 44 PS, thắng đĩa, thỉnh thoảng chạy trên 
đường phố). Tổng cộng đã có 21.500.000 chiếc sản xuất trên 
toàn thế giới. Đặc biệt Thuy §ĩ là nước yêu thích con bọ 
nhất. Trong thập niên 70 hầu như mọi gia đình đều một 
lần có nó. Nó trở thành vật quen thuộc trong nhà, như con 
chó, con mèo. Ở Mỹ con bọ đã trở thành một “Kultauto; 
một “chiếc xe thần tượng”. Người ta phải xuất cả xe second- 
hand sang Mỹ để đáp ứng nhu cầu của cơn sốt ở đó. Năm 
1972 chiếc Volkswagen thứ 15.007.034 ra đời, qua mặt luôn 


http://tieulun.hopto.org 


Nước Đức thế kỷ thứ XIX... 295 


Model-T được yêu thích nhất của Công ty Ford Motor sản 
xuất từ 1908-1927 và trở thành “Nhà vô địch thế giới” Con 
bọ không những được sản xuất tại Wolfsburg, mà còn tại 
Hannover, Kassel, Braunschweig, Emden; ở hải ngoại (sản 
xuất hoặc lắp ráp): Bỉ, Tân Tây Lan và Úc (1954), Mexico 
(1954), Sao Paulo/Brazil (1955), Nam Phi (1956), Philippin 
(1959), Malaysia, Singapore (1968), Thái lan và Indonesia 
(1972).... Tống cộng có 20 quốc gia sản xuất và lắp ráp xe 
con bọ! Số xe bán cho các khu vực được thống kê: Châu 
Âu (7.762.000), Châu Mỹ (10.723.464, trong đó Mỹ chiếm 
4.988.400), Châu Phi (530.000), Châu Á (334.000), Úc và 
các vùng lân cận (180.000) (số làm tròn). 

Ngày nay hãng Volkswagen sản xuất lại loại model 
“The new beetle; con bọ mới, tại Mỹ, với những kỹ thuật 
hiện đại nhất của hãng Volkswagen, và xe này lại đang trở 
thành thịnh hành ở Mỹ. Ở Việt Nam cũng có một số chiếc. 


http://tieulun.hopto.org 


ht 





tieulun.hopto.org 


NƯỚC ĐỨC THẾ KỶ XIX 


Cuộc cách mạng giáo dục, khoa học và công nghệ 





NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ 
Số o - Ngõ 26 - Phố Hoàng Cầu - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội 
VPGD: Số 4s TTa KĐT Văn Phú - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội 
ĐT: (o4). 6686o7s: - (o4). 66860752 
Email: nxbdantri@gmail.com 


Website: nxbdantri.com.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
BÙI THỊ HƯƠNG 
Chịu trách nhiệm bản thảo: 
NGUYÊN PHAN HÁCH 


Biên tập: Vũ Thị Thu Ngân 
Sửa bản in: Thanh Trúc 
Bìa: Phi Vũ 
Trình bày: ZENBOOK 


In 2.ooo cuốn, khổ 14 x 2o,s cm tại Công ty TNHH MTV In Báo Nhân dân TP.HCM 
Đ/c: Dao/s32P ẤP 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP, HCM 
Giấy chấp nhận đăng kí xuất bản số: 275-2oi6/CXBIPH/6s-io/DT 
Quyết định xuất bản số: +7s-ós/QĐXB/NXBDT, cấp ngày 22 tháng o2 năm 2016 
ISBN: o78-6o4-88-2s62- 


In xong và nộp lưu chiểu năm 206. 


http://tieulun.hopto.org 


Chúng ta đã từng nghe nước Đức, nhưng qua quyền sách này, chúng ta lại hiểu đất 
nước đó hơn. 


GS. Đặng Đình Áng 


Cuốn sách thực sự bổ ích không những đối với mọi độc giả quan tâm đến nước Đức 
mà trước hết là một cuốn sách tham khảo quý báu cho tất cả những ai tâm huyết 
với nền khoa học và giáo dục của Việt Nam, muốn học hỏi những kinh nghiệm cải 
cách để vận dụng vào công cuộc cải cách nền khoa học và giáo dục nước nhà 


TS. Lê Đăng Doanh 


Khi đọc hơn 200 trang sách này, tôi vốn đã sống ở Đức trên 30 năm, vẫn học được thêm 
nhiều điều bổ ích, thậm chí nhiều điều không biết về nước Đức và dân tộc Đức. 


GS.TS. Phạm Duy Thoại 


“Nước Đức Thế Kỷ XIX” như mời gọi mọi người: Hãy xem nước Đức của “Những 
nhà thơ và tư tưởng” nhưng lạc hậu về kinh tế và khoa học kia đã lội ngược dòng 
ngoạn mục thế nào; từ một kẻ bại trận thống khổ và bị sỉ nhục đến chỗ vươn lên 
đỉnh ơao của công nghiệp, khoa học, giáo dục của châu Âu và thế giới thế nào. 
Những giá trị nào, đức tính nào đã hun đúc những con người làm nên lịch sử kỳ 
điệu ấy khiến thế giới phải khảm phục? 


Nguyễn Trung 


Nước Đức Thế Kỷ XIX 
ISBN; 978-604-88-82562-1 


|. 825621 
đ 


YE@I XS 


? 


9 





